Thích Nữ Tịnh Quang 


ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP 


TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


A thesis presented for the degree of Ph.D in Religious Studies 
(@ UCI 2014 


Bản Việt Ngữ 


TỎNG MỤC 


I.GIỚITHIỆU 4 

2. NHỮNG VẦN ĐỀ CỦA XÃ HỘI NGÀY NAY. 6 

2.1 Chủ Nghĩa Tiêu Thụ 7 

2.2 Sự Nô Lệ Đồng Tiền 9 

2.3 Tình Trạng Nghiện Thuốc 10 

2.4 Bạo Lực và Truyền Thông 12 

2.5 Khủng Bố Leo Thang 14 

3. ĐIÊM NHÌN VỀ NHÂN SINH TỪ QUAN ĐIÊỀM PHẬT GIÁO 18 
3.1 Vòng Luân Hồi - Sự Tồn Tại của ConNgười 18 

3.2 Nghiệp và “Bánh Xe Đời Sống” 26 

3.3 Niết-Bàn là Sự Giải Thoát 35 

3.4 Vô Ngã - Yếu Tổ Uân và Pháp 39 

4. QUAN ĐIỀM PHẬT GIÁO VẺ NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO LỰC, XUNG ĐỘT, CHIẾN 

TRANH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮÁC PHỤC 49 

4.1 Xung Đột và Bạo Lực từ Góc Rễ của Tham Lam và Thù Hận 49 
4.2 Bạo Lực với Cảm Xúc Tiêu Cục 61 
4.3 Xung Đột về Tài Nguyên Thiên Nhiên 74 
4.4 Môi Quan Hệ giữa Các Chúng Sanh và Môi Trường Sống 78 
4.5 Nguy Cơ Chiến Tranh với Vũ Khí Hiện Đại 88 

5. ĐẠO ĐỨC NĂM GIỚI CỦA PHẬT GIÁO LÀ NGUYÊN TẮC PHÒNG HỘ CHO XÃ HỘI 

MỚI 92 


5.1. Giới Không Gây Tôn Hại Đến Tất Cả Các Sinh Vật Có Sự Sống (Panatipata veramani 
sikkhapadam samadiyam) 97 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 2 


5.2. Giới Không Lấy Những Gì Mà Người Khác Không Cho (Adinnadana veramani 
sikkhapadam samadiyam) 101 


5.3. Giới Không Tà Dâm (Kamesu micchacara veramamI sikkhapadam samadiyami) 104 
5.4. Giới Kiềm Chế Lời Nói Không Chính Xác (Musavada veramani sikkhapadam samadiyami) 
1H 


5.5. Giới Không Uống Các Chất Say và Ma Túy (Suramerayamajja pamadatthana veramani 
sikkhapadam samadiyam) 118 


6. BÁT CHÁNH ĐẠO LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ TRONG 
XÃ HỘI MỚI 126 

6.1 Chánh Kiến (samyak-drsti /samma-diftthi) 128 

6.2 Chánh Tư Duy (samyak-samkalpa / sammã sankappa) 134 

6.3 Chánh Ngữ (samyag-väc /samma-vacä) 142 

6.4 Chánh Nghiệp (samyak-karmaãnta / sammäa-kammanta) 147 

6.5 Chánh Mạng (samyag-äj1va /samma-äjJva) 153 

6.6 Chánh Tinh Tấn (samyag-vyäyãma / sammã-vãyãma) 159 

6.7 Chánh Niệm (samyak-smrti /sammä-sat) 166 

6.8 Chánh Định (samyak-samadhi / samma-samadh) 174 

7. THỰC HÀNH PHẬT PHÁP TRONG TÁT CẢ HOÀN CẢNH CỦA CUỘC SÔNG LÀ MỘT 
PHƯƠNG CÁCH ĐỀ ĐẠT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ TRONG THÉ GIỚI HIỆN ĐẠI 181 

7.1 Đời Sống Hằng Ngày I81 

7.2 Những Vấn Đề Trong Đời Sống Xã Hội 189 

7.3 Ứng Dụng Kinh Tế Phật Giáo trong Cuộc Sống 196 

7.4 Đạo Đức Chính Trị 206 


§.KÉẾTLUẬN 214 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 3 


1. GIỚI THIỆU 

“Đạo đức là hệ thống miễn nhiễm của một xã hội nhân đạo.” (Frederic Reamer) 

Hôm nay xã hội đang đối mặt với những vấn đề đạo đức của nó. Chức năng của Tôn giáo 
có nhiều vai trò thiết yêu hơn bắt cứ lúc nào đối với VIỆC góp phần xây dựng một xã hội trật tự, 
ổn định và hòa bình ngay trên trái đất này. Hơn lúc nào hết, lời dạy thực tế của Đức Phật không 
chỉ ứng dụng trong cộng đồng Phật giáo nhưng sự tồn tại của cả tổng thể nhân loại. Những rủi ro 
về sinh thái như ô nhiễm, sự hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên, bệnh tật phát triển, nguy cơ của 
các vụ giết người hàng loạt bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân, tất cả các loại phụ thuộc từ 
nghiện ngập đến Internet, sự tiêu thụ, chủ nghĩa khủng bó, vấn đề của thê giới thứ ba, và v.v...do 
sự tăng tốc của tiến bộ công nghệ, các nguy cơ đang tăng trưởng mỗi năm trong một tiến trình 
hình học. Và vì thế, trong thời điểm này nó vô cùng quan trọng để tìm giải pháp trong sự khôn 
ngoan cô đại được chứng minh là bắt tử và sự thật. Lời dạy của Đức Phật là một trong những di 
sản của nhân loại có thể phục vụ như là một sự chữa trị bệnh tật trong một xã hội mới. 

Trong thế giới quan Phật giáo, con người sống trong ảo tưởng của sự chia rẽ trong khi 
bản chất thực sự của họ là cá thể liên đới với toàn thê vũ trụ. Tắt cả chúng ta là sinh vật sống đơn 
thể, liên quan và tích hợp về thê chất, tỉnh thần và các cơ quan với nhau. Nhưng đa số nhân loại 
vẫn còn thiếu sự hiểu biết về sự thực này nên hành động một cách vị kỷ như thể tất cả chúng ta 
đã bị tách ra. Hầu hết mọi người hành động ích kỷ, theo đuổi những đam mê ảo tưởng phù phiếm 
vô ích từ đau khổ mà họ sống, và đào sâu vào đau khổ của mình thậm chí trong các cuộc đua 
tranh đối với những ham muốn bên trong. Vấn đề là hành động của chúng ta (cùng với lời nói và 


suy nghĩ) không chỉ làm tổn hại đến bản thân mình, nhưng cùng một lúc với mỗi một cá thể 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 4 


khác. Vì lý do đó, nhiều người trên thế giới đang phải chịu đau khổ, động vật và thực vật đang 
đau khô, và bản thân Trái đất cũng đang đau khổ. 

Đức Phật là người quyết định dừng lại tất cả những đau khổ và đưa ra những giáo huấn 
mà Ngài hướng dẫn hành động như thế nào đối với điều đó. Trong sự nghiên cứu này, tôi sẽ trình 
bày lời dạy và giáo pháp của Ngài và những đệ tử của Ngài để có thể chữa trị bệnh trạng đối với 
một xã hội thế giới hiện đại, và làm thế nào nó có thê giải quyết các vấn đề toàn cầu và giảm bớt 
sự đau khổ của những người sống trong thê giới kỹ thuật số của thê kỷ XXI này. 

Các chủ đề mà tôi sẽ xem xét trong bài nghiên cứu này là những vấn đề liên quan. Tôi sẽ 
trình bày những vấn đề lớn một cách ngắn gọn của thời đại hôm nay và các nguyên tắc cơ bản 
của triết học Phật giáo liên quan đến Sự tồn tại CỦa COn người. Kế tiếp, tôi sẽ nghiên cứu các 
quan điểm của Phật giáo về vấn đề bạo lực và các phương pháp ngăn chặn nó được đề xuất bởi 
chính Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về đạo đức năm giới của Đức Phật 
và các nguyên tắc đạo đức Phật giáo nói chung. Bước tiếp theo của sự nghiên cứu này sẽ là sự 
phân tích về Bát chánh đạo dành cho tất cả Phật tử và làm thế nào mà con đường này có thể dẫn 
đến sự cứu độ đối với mỗi chúng sanh. Phần cuối cùng của bài nghiên cứu này sẽ được dành 
riêng cho việc ứng dụng triết học và đạo đức Phật giáo về các vấn đề thế giới toàn cầu, đặc biệt 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cuối cùng, tôi sẽ tổng hợp các thông tin thu thập được và tạo 
nên một kết luận về chủ đề này. 

Phương pháp mà tôi sẽ sử dụng là phân tích những văn bản sốc, phê bình học thuật, và 
những lời của các nhân vật chủ chốt của Phật giáo về các chủ đề mà tôi đã đưa ra trong tham 
khảo của mình. Sau đó ở mỗi phần của tiến trình nghiên cứu, tôi sẽ áp dụng các thông tin mà tôi 
thu thập được cho các vấn đề của xã hội hiện đại và xác định các phương cách trong việc ứng 
dụng này là có thê và hữu ích. Về phần này, tôi sẽ sử dụng cả tư duy phê phán của mình lẫn văn 


học bên ngoài. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 5 


2. NHỮNG VẤN ĐÈ CỦA XÃ HỘI NGÀY NAY 

Ngày nay, phần lớn đối với các quyền chọn lựa, trong đó nói về quyền tự do này đối với 
quyền tự do khác, tự do đang được hiểu theo một vài cách khiếm khuyết. Ví dụ, nó được giả định 
rằng bạn tự do nếu bạn có thê làm thương mãi, và nhà nước của bạn không can thiệp vào công 
việc của bạn, hoặc một ví dụ khác: bạn có thể tự do khi không có chủ sở hữu đứng ở trên bạn. 
Tất cả những ý niệm về tự do gợi ý sự hiện diện của một số tiêu chí, tính khả thi trong đó người 
ta xác định sự khác biệt giữa tự do và phi tự do, giả định con người ước muốn có một khả năng 
nhất định hoặc có quyền hoặc lợi thế của Sự nồi tiếng của bản thân và thỏa mãn sự thèm muốn, 
và, sau khi đạt được cơ hội này, người ta trở thành hoàn toàn tự do. Trong thực tế, khái niệm tự 
do được xây dựng bằng cách giống như thế với khái niệm tự do hoàn toàn khác nhau, không có 
gì giống với tự do, tuy nhiên, khái niệm cơ bản của hệ thống giá trỊ của nên văn minh hiện đại là 
nhu cầu kỳ hạn. Có một nhu cầu nhất định, khi bạn từ chối nó, bạn không được tự do, nhưng nếu 
bạn hài lòng nó, bạn là tự do! “Trong nên văn minh hiện đại không có khái niệm về tự do như một 
khái niệm phổ quát, nhưng là một khái niệm, ý nghĩa trong đó được xác định bởi con người bên 
trong con người và trạng thái tự do được có định không theo các tiêu chí bên ngoài, nhưng đo 
tính cách riêng của mình. 

Con người là một sự sáng tạo nhị nguyên, chủ nghĩa vật chất và tâm linh cùng tồn tại bên 
trong của mỗi người. Chiến đấu giữa hai bên của bản chất con người được phản ánh đầy đủ trong 
giáo lý của tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại, không chỉ giáo huấn của Đức Phật, mà còn ở 
những các vị khác. Đặc biệt, những Phật tử, tín hữu Kitô giáo và Do Thái giáo...đã phát triển 
những quy định điều chỉnh các hoạt động kinh tế một cách như vậy, và mỗi vị tìm cách đáp ứng 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 6 


không chỉ nhu câu của riêng họ mà còn là nhu câu của cộng đông. Đây là tâm lòng “Từ bị” trong 
Phật giáo, ý tưởng về tình yêu của người hàng xóm trong Kitô giáo và Do Thái giáo Mitzvah. Tât 
cả lịch sử nhân loại có thê được coi là cuộc đâu tranh giữa các lực lượng của vật chât ích kỷ và 


tiêng nói của công lý và lòng từ bị. 


2.1 CHỦ NGHĨA TIÊU THỤ 

Một trong những sự kiện, đó là đặc điểm giai đoạn phát triển của nhân loại hiện nay là 
việc tạo ra các thiết bị mới khác nhau và các công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao tiện nghi đối 
với sự tồn tại của con người. Nhưng trong khi đối với một số người lợi ích xã hội mới này đang 
ngày càng trở nên phổ cập rộng rãi thì những thành phần khác của loài người không có khả năng 
để có tất cả những ưu điểm của công nghệ mới đã trở thành một dấu hiệu của sự lạc hậu đối với 
xã hội của họ. Như vậy, sự bất bình đẳng trong các tiêu chuẩn tiêu thụ đã trở thành một trong 
những tiêu chí quan trọng nhất của sự phân hóa xã hội ngày nay. 

Người nghèo đang cô gắng để đạt được mức tiêu thụ của những người giàu có, khát vọng 
như vậy là rõ ràng đối với họ, đó là lý do tại sao họ trở nên giàu có. Bằng cách như vậy, việc đạt 
đến sự tiêu thụ không giới hạn là một trong những điều mà mọi người đều muốn, và nỗ lực sử 
dụng khả năng của mình để đạt được mục đích này. Tiêu chuẩn tiêu thụ cao như thế này được lan 
truyền mạnh mẽ bởi phương tiện truyền thông như mô hình ước vọng của kiểu sống thông 
thường. Sự tham muốn phổ quát này nuôi dưỡng và hỗ trợ một số loại của biểu đồ hình chóp, tạo 
thành một vòng tròn luận quân của ham muốn tăng trưởng sự tiêu thụ trên toàn thế giới. Theo 
con đường này, loài người đã bị phóng thành nhiều tỷ cá nhân, mỗi cá nhân đang chiến đấu chỉ 
cho “hạnh phúc của riêng mình, đã quên rằng nó có thê không phù hợp với những lợi ích chung. 
Tất cả chúng ta thường phê bình chế độ phong kiến chia thành tầng lớp xã hội; tuy nhiên, nếu 
chúng ta có gắng phân tích những xu hướng đáng lo ngại này đối với sự phân tầng xã hội và sự 


cô lập nhóm đang được phát triên trong xã hội ngày nay, chúng ta sẽ chắc chắn đi đến kết luận 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 7 


rằng, thực tế, không quá nhiều thay đổi, chỉ một vài thứ đã được thay tên và phục vụ chúng ta 
trong hình thức hơi biến dạng. Trên cơ sở này, toàn bộ thái độ đối với các lĩnh vực đã hoàn toàn 
thay đổi. Trong điều kiện sản xuất hàng loạt, áp suất không đổi, và sự thiếu vắng việc cân nhắc 
thực tế thuộc về cấp bậc cao hơn, những điều dường như là dưới sự kiểm soát của chúng ta đã 
phá vỡ thực tại; một cách vô hình, bắt đầu kiêm soát chúng ta, làm rối tung con đường trí tưởng 
của nhân loại hiện đại. Luôn luôn có người tham lam, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ, sự 
sùng bái giàu có và tiện nghi đã liên kết với chúng là một tính năng của thời đại chúng ta không 
nghi ngờ gì nữa. Ngay cả nghệ thuật hiện đại với các hướng khác nhau của nó cũng không quan 
tâm đến con người và thiên nhiên của mình nữa, sự ngưỡng mộ chỉ những thứ là cũ và mới, đỗ 
bễ và còn nguyên vẹn, được đặt ra theo cách thông thường hoặc loại trừ lẫn nhau. Cá nhân hiện 
đại, trước hết, muốn tiêu thụ nhiều và sung túc. Ngay cả khát vọng phù phiếm có thể có được tốt 
đẹp như thế nếu nó sẽ không trở thành một kết thúc trong chính nó; sự tham muốn chỉ phát triển 
không ngừng và vô tận của con người hiện đại. Những ai chủ trương tiêu thụ, cuối cùng họ trở 
thành người không thể chia sẻ với môi trường hoặc những lĩnh vực ngoại giới hoặc nội tại. 
Người tiêu dùng cuồng dại chỉ biết làm thế nào để “tiêu thụ” những khả năng của người khác hỗ 
trợ họ, phục vụ họ; nhưng có một điều, từ điểm này mà nhân loại đang di chuyển từ khả năng 
yêu thương và lòng bao dung lẫn nhau. 

Rõ ràng, chúng ta không chỉ phấn đấu để đáp ứng lòng ham muốn ích kỷ của chúng ta, 
nhưng cũng cực lực cố gắng để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm mới nhằm thỏa mãn muốn. 
John Kenneth Galbraith, nhà kinh tế nỗi tiếng của Mỹ, trong tác phẩm của mình "The Affluent 
Society" (1958) chỉ ra rằng khía cạnh kỳ lạ của cơ cấu kinh tế mới của chúng ta là một trong 
những yếu tố chính phân cách nó với tất cả các hệ thống kinh tế khác được biết đến trong lịch sử. 
"Vì rằng nếu sản xuất tạo ra những mong muốn nó thì tìm cách đáp ứng, hoặc nếu những ham 
muốn cùng đi đôi [đồng thời] với việc sản xuất, rồi sự thôi thúc của những mong muốn không 


còn được sử dụng đê bảo vệ khân câp đôi với sự sản xuât. Sản xuât chỉ lâp đây một khoảng trông 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 8 


mà nó đã tự tạo ra,"(Galbraith). Sau đây, John nói rằng kinh tế (nhưng tôi muốn nói chung toàn 
thể nhân loại) mà chúng ta đã sử dụng sai lầm với cái nhìn về thực tế quan trọng như thế nào 
trong thời đại chúng ta là quá trình tạo ra các yêu cầu và tạo ra chúng một cách đặc biệt trong 
cách cực kỳ và không suy nghĩ. Nó vẫn tin rằng tất cả các nhu cầu phát sinh bởi chính mình, và 
mọi người vẫn không gặp bất kỳ sự nghi ngờ nào trong việc tìm kiếm các phương tiện đáp ứng 
những nhu cầu đó. 

Sự mãnh liệt hơn mà con người mắc phải là chúng ta cố găng đáp ứng những ham muốn 
của mình nhiều hơn. Ý tưởng này, ở thoáng nhìn đầu tiên, có vẻ như mâu thuẫn với ý nghĩa 
thông thường trong xã hội ngày nay. Nhưng, mặt khác, có ai có thể tranh luận rằng sự thất vọng 
đối với việc ham muốn không thỏa mãn nhu cầu đi nghỉ mát với sự trượt tuyết sẽ ít hơn so VỚI Sự 
dẫn vặt của cơn đói; ví dụ, khi một người đã có những nhu cầu chính của cuộc sống thì ngay lập 
tức muốn có những nhu cầu khác. Tạo nhu cầu mới, chúng ta tạo ra mâu những thuẫn mới bên 
trong. Những con quái vật sống bên trong chúng ta, chúng thể hiện sự ham muốn, cơn thèm khát 
không kiểm soát được đề đáp ứng nhu cầu, và khi đáp ứng chúng ngay lập tức rồi chúng ta lại 


phát sinh một loại thèm khát mới. 


2.2 SỰ NÔ LỆ ĐÔNG TIÊN 

Một một vấn đề quan trọng của con người chính là sự truy cầu trong nhiều năm, là sự ước 
muốn của con người đối với đồng tiền và những quyền lực mà chúng có thể cung ứng nhu cầu. 
Đề mua tất cả những thứ này chúng ta trở lại cung cấp tất cả mọi thứ mà chúng ta có như thân 
thê của chúng ta, thời gian của chúng ta, tâm bình an của chúng ta, tình yêu của chúng ta, và bất 
cứ điều gì nó đòi hỏi. Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng tất cả những điều đó là nhu cầu hoàn 
toàn nhân tạo và là những gì đại diện cho một ham muốn khó cưỡng để có được đồng tiền. 
Chúng ta không thê nói rằng hiện nay vấn đề này đã trở nên hiển nhiên hơn trước kia, nhưng nó 


làm cho các vân đê thậm chí còn nghiêm trọng hơn; từ khi nó đã được cô thủ trong tâm trí của 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 9 


chúng ta với một thời gian đài như vậy, và do đó để thoát khỏi nó sẽ là khó hơn. Hầu hết, sự 
khiếm khuyết này đã là một dấu hiệu của nhiều người đau khổ, đây họ đến những điều khủng 
khiếp, không chỉ là bản thân họ, nhưng thường là môi trường xung quanh họ. 

Trong quá khứ của thế giới quan truyền thống phương Tây, các mối quan hệ giữa nghĩa 
vụ tỉnh thần và ước muốn vật chất của chúng ta được điều chỉnh bởi quy định của tổ chức tôn 
giáo. Khi tâm linh đã không còn là một yếu tố quan trọng của chúng ta, cảm giác của chúng ta về 
tự ngã đã ngày càng trở nên củng có bởi những ham muốn vật chất, tham lam và nghiện ngập. 
Trạng thái cân bằng đã bị vi phạm và động cơ vật chất hôm nay thì ngoài tầm kiểm soát. Hôm 
nay đồng tiền là sự phản chiếu căn bản của thế giới vật chất, thế giới “trần tục”, mà gốc rễ của nó 
nằm sâu bên trong nhu cầu vật chất của chúng đối với cơ thể, và bên trong dục vọng lẫn nỗi sợ 
hãi của chúng ta. Nó đang bắt đầu trở thành cơ hội hoàn toàn đối với tâm linh - sự phản ánh đặc 
tính tốt nhất của chúng ta, khả năng của chúng ta với cảm giác thấy tiếc cho người khác, khả 
năng của chúng ta trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, mong muốn hiệp nhất và đối thoại 


của chúng ta. 


2.3 TÌNH TRẠNG NGHIỆN THUỐC 

Xuyên qua tất cả các chứng nghiện điển hình đối với con người là một vấn đề lớn khác 
của xã hội chúng ta ngày hôm nay; một trong những hiện tình biểu cảm nhất của nó là việc 
nghiện ma túy. Phần lớn rất nhiều người nhận thức được răng thói quen nghiện thuốc là một căn 
bệnh dai dẳng gây ra bởi việc sử dụng các chất tổng hợp thay đổi ý thức của con người. Ở một 
mức độ lớn nhanh chóng tạo ra sự phụ thuộc ngắm vào người sử dụng ma túy, và sự phụ thuộc 
này thì vô cùng rối rằm cực trong việc điều trị. Trong mỗi thứ thuốc mà những người nghiện bao 
gồm nhiều sự riêng biệt trong thủ tục sử dụng. Nghiện vì việc sử dụng các dạng thuốc phiện là 
hoàn toàn bị hỏng. Thông thường bắt đầu với vụ trộm cướp nho nhỏ ở nhà, và sau đó không 


ngừng đòi hỏi thuôc, nạn mại dâm, mưu lược tội phạm vì nhu câu tiên mặt. Con nghiện không 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 10 


dừng lại trước bất kỳ mưu lược nào đối với việc moi móc tiền bạc nhằm để mua được (thuốc) 
theo dự tính. 

Lạm thuốc - một bệnh tiêm nhiễm của tinh thần, não bộ và cơ thê; cũng thế, nếu sự tín 
nhiệm vật lý có thê đại diện bất cứ điều gì, nhưng lại khó khăn trong việc thành tựu hiện nay, để 
chinh phục sự phụ thuộc tinh thần là khó có thể tưởng tượng đối với thực tế. Khi nó có thê có ý 
thức đình chỉ và do đó có hiệu lực tranh đấu với người ấy trong căn bệnh này. Vì vậy, việc phục 
hồi hiện nay là tập trung hơn hiệu quả chiến đấu bệnh tật như vậy, mặc dù thực tế răng tỷ lệ phục 
hồi là không cao. Trong những tổ chức xây dựng được một phương pháp điều trị những người cá 
biệt như thế, có sự phối hợp cơ bản không đấu tranh với việc sử dụng và cách thức mà các cá 
nhân có thê đối phó với sự phụ thuộc của họ và tìm ra cách để sống với nó nhằm không trở lại 
với việc nghiện thuốc. Tất cả thời gian sau khi điều trị phục hồi là tập trung các con nghiện trở 
lại với cuộc sống bình thường và biến thành một cá nhân lành lặn của xã hội. Như sự đưa ra bởi 
các chuyên gia UN, doanh thu tông hợp của các ngành công nghiệp thuốc trên toàn thế giới được 
ước lượng vào khoảng 400 tỷ đô la. Lớn nhất là Mỹ, mỗi năm khoảng tám phần trăm doanh thu 
của tất cả các giao thương thế giới. Hơn nữa, nếu một ví dụ so sánh sẽ xảy ra và sự thúc đầy của 
nó, sự lạm thuốc sẽ tiếp tục phát triển. Một hệ quả của chuyển động của nó là sự mất thăng bằng 
xã hội và vật chất của động lực công chúng. Thói quen có khả năng là chủ yêu một vấn đề xã 
hội. Người dùng thuốc phiện như là người tàn phá bản thân chính họ, đồng thời họ tạo ra mối 
nguy hại không thê khống chế đối với xã hội tương tự như vậy. Cá nhân chủ yếu cảm nhận được 
tác động của hành vi người nghiện là gia đình và công sở gần nhất. Cuộc sống của bạn bè và gia 
đình họ trở thành một kinh nghiệm khủng khiếp. Họ cố gắng vô ích để chiến đấu lại sự lạm 
thuốc, cố gắng chữa trị cho mình, bắt buộc trả các ơn để có chúng. Trong mọi trường hợp, việc 
sử dụng các loại thuốc thúc đây các tội phạm hình sự như trộm cắp, sa đọa, và ngay cả tội giết 


người. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 11 


2.4 BẠO LỰC VÀ TRUYEÈN THÔNG 

Trong thế giới ngày nay, khái niệm về bạo lực không còn lạ lẫm gì với bất cứ ai. Hầu như 
do sự phát triển không ngừng, bạo lực vẫn phải còn trong biên niên sử của thời gian dài trước 
đây, nhưng mỗi năm (hoặc thậm chí mỗi ngày), chúng ta ngày càng nghe nhiều hành động tàn 
bạo của nhiều tổ chức hoặc cá nhân. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo tựa như "bạo lực thực sự cần thiết 
trong thời đại chúng ta hay không?" Có lẽ trong giai đoạn đầu của sự phát triển loài người, bạo 
lực đã có một ý nghĩa nhất định; Tuy nhiên, đây không phải là cách để trở thành một truyền 
thống. 

Tin tức liên quan đến bạo lực là một trong những sự kiện phổ biến nhất trên truyền hình. 
Qua đó, mỗi ngày chúng ta nhận được rất nhiều thông tin về những hành vi bạo lực khác nhau từ 
khắp nơi trên thế giới. Điều này có vẻ xa lạ, nhưng trong hiện tình, ngăn chặn bạo lực dường như 
không cần thiết lắm đối với những cơ quan đại diện đối với con người. Lúc nào con người cũng 
dùng đến phương pháp này cho một lý do khác nhau: tham vọng quyên lực, nhu cầu của đồng 
tiền, sự phân biệt đối xử của người khác với bất kỳ nguyên tắc nào đó, bạo lực cũng dựa trên 
niềm tin tôn giáo, danh sách thống kê vẫn tiếp tục với một quá trình dài. Cứ mãi như thế, rất 
nhiều người thu được lợi nhuận lớn từ nó. Phải chăng toàn bộ ý nghĩa của những gì đang xảy ra 
bao hàm trong các câu hỏi liên quan đến đồng tiền? 

Triết gia Phân tâm học nổi tiếng Slavoj Zi%ek đã nói trong cuốn sách của ông "Violence: 
SIx Sideways Reflections", chia thành hai loại bạo lực, chúng là những bạo lực khách quan và 
chủ quan. Theo định nghĩa của ông, bạo lực chủ quan chỉ là "bề mặt của sự lạnh cảm"; tuy nhiên, 
một cách chính xác, đây là bạo lực mà chúng ta thường thấy, chúng ta thấy nó trên truyền hình 
mỗi ngày: sự xung đột có mục tiêu khác nhau, sự giết người, tắn công khủng bó, hiếp dâm và 
v.v... Nói chung, chấp nhận các biện pháp phòng ngừa đối với những bạo lực như thế là một 
phản ứng trực tiếp trong tình thế mặc định như vậy hoặc thậm chí tàn nhẫn hơn vốn được chấp 


nhận, và hơn nữa, được khuyến khích bởi xã hội (ví dụ, nhiều hoạt động chống khủng bố). 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 12 


Slavoj Zizek cho rằng, định nghĩa của bạo lực là không thể không có khái niệm về ngoài-vòng 
đai vốn có tài khoản trên nền tảng hoạt động của sự biểu hiện bạo lực sẽ được thấy rõ ràng. Bạo 
lực khách quan thì không có vành đai - bạo lực có hệ thống, là một kết quả “bình thường' về 
công việc chính trị, kinh tế của chúng ta và nằm trong hệ thống. Kẻ hở trong này không ngừng 
tăng lên, dưới khả năng lãnh đạo của sự kiểm soát toàn cầu; nhiều điều đáng ra là không nên. Sử 
dụng các báo cáo thường xuyên của những người này hay những hành động tàn bạo khác trong 
các bộ phận khác nhau của thế giới, các phương tiện truyền thông đang đây chúng ta đáp ứng 
ngay lập tức để cho chúng ta không có thời gian phản ánh và có một cái nhìn chính xác vào tình 
hình mà chúng ta có thể xác định nguyên nhân và kết quả thực sự. Nếu như trước đây các 
phương tiện truyền thông xuất hiện, người ta đã bị buộc phải phản ứng về bạo lực chỉ trong môi 
trường riêng của chúng, bây giờ chúng ta phải phản ứng về sự kiện trên toàn thế giới. Ngoài ra, 
những sự kiện đó (sự kiện riêng) được làm lấp lánh lên trong các tin tức, các chủ đề ban đầu với 
sự kiểm duyệt, áp đặt chúng ta bằng tầm nhìn của họ về tình hình. Như vậy, trong thế giới ngày 
nay, con người là một con tin trong nhà tù thông tin. 

Zizek cho chúng ta thấy kỷ xảo của phương tiện truyền thông, những người đang thu hút 
sự chú ý của chúng ta với một số điều và không nói gì về những người khác, họ đã lừa chúng ta. 
Lý do vì đây là thực tế mà các văn bản đầu tiên xuyên qua phẩm chất văn hóa, kinh tế và chính 
trị chứ không phải là chủ nghĩa nhân văn để chuyên tải chính xác hơn. Ví dụ, một bài viết rất lớn 
được dành cho hành động tàn sát người Bỉ tại Congo, khi hơn năm triệu người đã bị giết hại dã 
man. Tuy nhiên, trong tạp chí “Time' bài viết này không có thành công và hầu như bị bỏ qua bởi 
các việc chung chung. Hơn nữa, vua Leopold của Bỉ - ở thời gian đó đã được phong là Thánh bởi 
Giáo hoàng vì sự phục vụ của ông cho nhân loại, cũng như tất cả các nguồn tài nguyên được khai 
thác ở Congo đã được đưa ra để cải thiện cuộc sống của người Bỉ. 

Vậy làm thế nào điều này có thê xảy ra? Nó không chỉ là độc giả “Time” không có nhiều 


điều như với những người đã chêt của Congo, mà còn trong thực tê là tât cả mọi người đã quen 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 13 


với thực tế về cái chết liên tục trong “các quốc gia thế giới thứ ba”, cuộc sống của họ dường như 
không có giá trị như cuộc sống của người Mỹ hay châu Âu. Có vẻ như cộng đồng thế giới đang 
cách biệt từ thái độ dã man như vậy; tuy nhiên, đó chỉ là sự lừa bịp của người khác. Có vẻ như 
rằng các nước giàu đang cố gắng hỗ trợ các quốc gia giới thứ ba (không quên kế với chúng ta về 
thực tế này), cho họ vay bất kỳ khoản nợ nào, hoặc can thiệp vào nội bộ của họ. Tuy nhiên, 
chúng ta thường quên rằng sự giàu có và quyền lực của các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới thường 
được xây dựng nhờ việc khai thác hệ thống của các nước và các dân tộc yếu hơn. Vì vậy, những 
gì có vị trí như một sự giúp đỡ, trong thực tế, nó phải được định vị như là sự quay trở lại của các 
khoản nợ. 

Như vậy, nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ, trong đó sử dụng tiên tiễn các kỹ thuật chuyên 
đổi tỉnh vi đang trở nên khó khăn để xác định bản chất thực sự của mọi việc, áp dụng không chỉ 
đối với vấn đề bạo lực mà còn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta nói chung. 
Ngày nay, trong thời đại của chủ nghĩa tư bản hiện đại, tất cả sự mong muốn, suy nghĩ, nguyện 
vọng và những giấc mơ của chúng ta đang bị kiểm soát bởi phương tiện truyền thông, sử dụng 
đòn bẩy ít chú ý mà trở thành vô hiệu. Sau sự suy giảm của các nguyên lý tư tưởng của những 
thê kỷ trước đã luôn bị áp đặt bởi bạo lực, truyền thông cố gắng đề kiểm soát suy nghĩ của chúng 
ta tinh tế hơn mà chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Nó chỉ ra rằng con người hiện đại là ban đầu 
không chỉ là một “con tin của những ham muốn riêng của họ' nhưng là con tin bị áp đặt bởi 
những ham muốn bên ngoài, làm dài ra các bước trên con đường dẫn đến Niết bàn ít nhất là thêm 
một bước nữa. Tựu trung, chủ nghĩa tư quyền sẽ đóng vai trò như thế nào nếu tất cả mọi người 


giải phóng khỏi những ham muốn của mình? 


2.5 KHỦNG BÓ LEO THANG 
Khủng bố ở thời đại chúng ta cũng chiếm vị trí của vấn đề toàn cầu. Đặc biệt là sự có mặt 


của những kẻ khủng bô trong các loại thuôc chêt người hoặc vũ khí có khả năng tiêu diệt tông sô 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 14 


lớn của bất kỳ người dân vô tội nào đó. Khủng bố là một hiện tượng, một hình thức của tội phạm 
nhằm trực tiếp chống lại con người, đe dọa cuộc sông của bản thân và qua đó tìm cách để đạt 
được mục tiêu của chính nó. Khủng bố hoàn toàn không thê chấp nhận từ điểm nhìn của nhân 
loại, và từ quan điểm của luật pháp, nó là một tội phạm vô cùng nghiêm trọng. 

Thời đại của chúng ta, khủng bố nâng lên đặc trưng của vấn đề toàn cầu. Đặc biệt là trong 
tầm nhìn đối với những kẻ khủng bố bằng thuốc gây chết người hoặc vũ khí trang bị cho việc 
giết hại có tầm cỡ lớn đối với bất kỳ người nào vô tội. Khủng bố là một loại hành vi sai trái chỉ 
đặc biệt đối với các cá nhân bệnh hoạn với cuộc sống của mình và làm theo cách này đề đạt được 
mục tiêu của mình. Khủng bố hoàn toàn không được chấp nhận từ quan điểm của nhân loại, và 
từ quan điểm của luật pháp là một hành vi sai trái nghiêm trọng. 

Khủng bố với một mức độ lớn khó có thê chiến đấu, trong ánh sáng của thực tế thì tình 
trạng này nguy hiểm cho cuộc sống của cá nhân vô tội bị bắt làm tù binh hoặc bị cưỡng chế. Có 
thể là không có xu hướng chính của hành vi này. Sự kinh hãi dẫn nhân loại ở trong giai đoạn 
trước sự thúc đây của tiến trình - nó là sự dã man độc ác, nơi cuộc sống của con người không còn 
gì cả. Nó là phương châm tàn nhẫn của sự truyền thừa đối với việc trả thù huyết thống vốn là 
mâu thuẫn với bất kỳ sự xây dựng tôn giáo, rộng hơn là thế giới. Con người đã tạo ra tôn giáo và 
xã hội của tất cả chủ nghĩa khủng bố một cách rõ ràng dù ý tưởng đối với nó là hoàn toàn không 
phù hợp. 

Chỉ có thể, sau khi nhận thức rõ về mấu chốt khác lạ này là phải xem xét nguyên nhân 
của nó. Cuộc chiến với những kết quả và vô hiệu quả như điều trị chứng bịnh miễn nhiệm. Chỉ 
bằng cách hiểu những lý do đối với chủ nghĩa khủng bố và cách ly hoặc chọn lọc thì chúng ta 
thực sự có thể chiến thắng nó. Trong mối liên hệ này, hai loại lý do đối với chủ nghĩa khủng bố 
có thê được nhận ra một cách cụ thể: sự chủ quan và khách quan. 

Nguyên nhân chủ quan phù hợp với những lý do cho việc làm sai trái như một quy luật, 


trước hết nó là sự khát khao làm giàu. Nhưng chủ thuyết khủng bố lựa chọn mục tiêu đạt được 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 15 


giàu có trong cách không thỏa mãn và tàn bạo nhất. Do đó, chủ nghĩa khủng bố phải chiến đấu 
bằng tất cả các phương tiện hợp pháp. Đối với tình trạng này, cần phải có kỷ luật khắc nghiệt. 

Trong mọi trường hợp, khủng bố đều có những mục tiêu, ví dụ, một người không hành 
động vì đề cao cá nhân nhưng đúng hơn là theo đuổi những mục đích chính trị hay những dự 
định khác nhau trong chủ nghĩa khủng bố hiện đại nhất, là một người tiếp tế ly khai như cuộc 
chiến cho quyền tự chủ dân tộc nhưng với những kỹ thuật không thê thừa nhận. Chúng ta cần 
nhận thức rằng sự phát triên về ý thức quốc gia chắc chắn là có xu hướng với sự tòng quân. 
Tránh được sự tiếp biến văn hóa từ vấn đề này thì có thê được coi như chỉ bằng cách tạo nên điều 
kiện tốt cho sự tiến bộ của đất nước mà bên trong không có nhà nước với đa quốc gia hiện hành. 
Nó quan trọng đề tạo nên sự giao kèo và tìm kiếm thương mại, nỗ lực chăm sóc đối với vấn đè, 
thay vì bóp nghẹt nó. 

Tuy nhiên, khả năng xảy ra của một câu trả lời đối với các vấn đề của chủ nghĩa khủng bố 
như thế thì trầm trọng hơn bởi ở đó có một hệ thống khủng bố toàn cầu, trong đó cung cấp cho 
các phần tử khủng bố như vũ khí và tài sản, cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Thêm nữa, còn là tổ chức 
một cuộc chiến tương tác chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu mà các quốc gia hiện đại đã sử 
dụng nó như một lợi thế đàm phán trong cuộc chiến chống lại nhau. Các sản phẩm của chiến 
lược này đã phản bội những quốc gia có tài trợ và thực hiện hệ thống này. Khủng bố giám sát bất 
ngờ và dã man, và sau biến có tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, chúng ta đã hiểu được rằng những 
kẻ khủng bố có mục tiêu cụ thể khách quan của riêng mình, và nỗi sợ hãi đó phải được chiến đấu 
cùng nhau. 

Một mục tiêu khác của chủ nghĩa khủng bố là xuyên qua với các cuộc chiến tranh quốc 
gia, là sự cải thiện tài chính và xã hội không đồng đều ở các khu vực khác nhau và các quốc gia 
trên toàn cầu. Tiến hành với hoạt động của các chiến lược chủ nghĩa bành trướng và trong một 
cấu trúc không hoạt động, đây là suối nguồn cơ bản của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu ngày nay. 


Khuyến khích không thê bù đắp cơn háo hức, những đói khổ và tất cả được xung quanh nuôi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 16 


dưỡng; những người thất học và không hiểu biết thì liên tục nỗ lực để chăm sóc các vấn đề của 
họ thông qua sự tàn bạo. Tất cả được sự ủng hộ xung quanh nhưng không phát triển được một 
cách sâu sắc và đạo đức cá nhân vốn trông cậy cuộc sống giàu có hơn và tốt hơn, không quan 
tâm đến cảnh túng thiếu và bất ổn của người khác. Theo cách này, gốc rễ của chủ nghĩa khủng 
bố nằm trong các vấn đề tài chính của thế giới hiện đại, nằm ngoài dòng phân phối đối với của 
cải, thiếu thốn nhận thức và lòng nhiệt thành đối với sự chăm sóc và thê hiện của người khác. 

Con người khi có chiều hướng mắt hết hy vọng và không có bất kỳ loại luật pháp chính 
thể nào đại diện một hoàn cảnh cụ thể, hoặc đến điều đơn giản nhất - sự lựa chọn lần quân, tin 
tưởng rằng xuyên qua những đường này bạn có thể thực hiện một cái gì đó. Bằng cách này là 
không đáng kể, nhưng đúng hơn là sự thiếu thốn vật chất và thầm mong thay đổi đời sống bằng 
việc phát khởi nhiệt huyết và tội lỗi. 

Khi khủng bố có nguyên nhân chủ quan, và với mục tiêu của chủ nghĩa khủng bồ là giống 
như không có tiêu chí. Bởi vì các lý do khác nhau, sự khác biệt phải là các loại chiến lược để 
chiến đấu với sự kỳ lạ này. Không lạm dụng đối với người không nên bị trừng phạt, mà là bạn 
nên thực hiện sau cách xử lý trong những nguyên nhân dẫn đến khủng bố. Sự đòi hỏi tài chính 
toàn cầu hiện nay, hiển nhiên, khiến nhân loại đi vào bề tắc, và ngoài cơ hội đó nó cần đề tồn tại, 
nó phải chiến đấu cho sự thay đôi của nó. Hầu hết, những sắp xếp đã gây cho các dân tộc gánh 
chịu một nghĩa vụ không thông lệ ở đây, nhưng họ không muốn thừa nhận cách mà thế giới ngày 
nay phụ thuộc, đó là khó khăn để tồn tại một mình. Cuộc chiến của họ cho nhân quyền có hai đặc 
trưng, và có mục tiêu của một số mục đích địa lý chính trị nhất định bằng hiện tình trái ngược 
với những lợi ích của con người. 

Như vậy, chủ nghĩa khủng bố có thể được thấy như là các kẻ hở độc ác và nguy hiểm 
nhất của sự lạc lối của con người, nó gây ra bởi tình trạng tổng thê, trong đó một loại người bệnh 


tật đã đưa chính bản thân mình vào trong đó. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 17 


3. ĐIỄM NHÌN VỀ NHÂN SINH TỪ QUAN ĐIÊM PHẬT GIÁO 

Phật giáo có mặt từ thế kỷ 6 B.C.E. tại Ấn Độ. Vị thi tổ của nó là Siddhartha Gautama, 
sau đó có tên là Buddha Shakyamuni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Phật giáo thuở đầu có mặt ở 
Ấn Độ, rồi truyền bá và phát triển tại các nước Châu Á như: Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, 

Miễn, Lào, Thái Lan, Cam-Bốt, Việt Nam v.v... Và hiện nay đã phát triển toàn cầu. 
Cần lưu ý rằng khái niệm về từ “Phật giáo” đã được phát minh bởi các cư dân của châu 
Âu trong thế kỷ 19. Rõ ràng là nó được đặt tên sau này. Nhưng vô số những người theo giáo 
huấn của Phật thì xem lời dạy của Ngài là Pháp' (Dharma), có nghĩa là nguyên lý hay nguyên 
tắc, hoặc “Pháp Phật" (Buddhadharma) có thể được hiểu là lời dạy của Đức Phật. Có ý kiến cho 
rằng bất kỳ ai không thê hiểu được tất cả sự khôn ngoan và sự tỉnh tế của nền văn hóa Ân Độ và 


Trung Quốc... cũng không thê biết được những tinh túy của Phật giáo. 


3.1 VÒNG LUÂN HÔI - SỰ TỎN TẠI CỦA CON NGƯỜI 

Phật giáo là một học thuyết tôn giáo và triết học; tuy nhiên, Phật giáo cũng chăng phải là 
một trong một trong hai loại tôn giáo hay triết học. Khi có người hỏi Đức Phật những gì Ngài đã 
giảng dạy, Ngài dạy rằng "thấy các pháp như là". Ngài nói rằng mọi người không nên tin lời dạy 
của ngài chỉ bằng đức tin, nhưng thay vào đó họ nên kiểm tra bằng chính bản thân mình để coi 
lời dạy này đúng hay không. 

Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bó, lời giảng dạy của Ngài là một cách để tự 
hoàn thiện và tự chứng ngộ. Phật giáo cũng là một tôn giáo nhưng không có gì trong lời dạy là đề 
cập đến sự tồn tại của một trí thông minh cao hơn người - Thiên Chúa/Phạm Thiên, cũng như sự 
tồn tại của linh hồn con người bất tử. Đoạn kinh Tevijja sau đây là cuộc đối thoại giữa đức Phật 
và Bà la môn Vàsettha về đắng Phạm thiên: 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 18 


“.,.Này Vàsettha, như vậy ngươi nói không có một Bà la môn nào trong những vị tinh 
thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn sư nào của các Bà la môn tính 
thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên, không có một đại tôn sư nào của các Bà la môn 
tinh thông ba tập và đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một Bà la môn nào cho đến bảy đời 
đại tôn sư, tôn sư của những Bà la môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mắt thấy Phạm thiên, trong 
những tu sĩ thời cổ, trong các Bà la môn tỉnh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, 
những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm 
vịnh và ngày nay những Bà la môn tính thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy 
như các vị Atthaka, Vàmaka... không có một vị nào đã nói: 'Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm 
thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu'. Như vậy các Bà la môn tinh thông ba 
tập Vedà đã nói: 'Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những Bà la môn tinh thông ba tập Vedà là 


»sĨ 


không chánh xác, hợp lý...” Như thế qua lời dạy trên, Đức Phật muốn nhắc nhủ hàng Phật tử 
phải có thái độ rõ ràng về tầm nhìn ý nghĩa của cuộc sống hiện tại mà họ cần tuân thủ. 

Tuy nhiên, theo học thuyết của Phật giáo, sự tồn tại của con người đầy đau khổ. Đau khổ 
là một hệ quả của sự phát khởi từ những ham muốn của con người. Xuyên qua ý niệm của đại đa 
số Phật tử, giải thoát khỏi đau khổ mà là một cảm nghiệm đối với sự tồn tại của con người. Kinh 
Assu Sutta cung cấp một lời giải thích tuyệt vời về sự tồn tại của chúng ta trong Samsara: "Từ 
một sự khởi đầu (sic) vô thỉ vô minh dẫn đến sự luân hồi. Một điểm khởi đầu không phải là hiển 
nhiên, mặc dù chúng sinh bị che lấp bởi màng Vô minh và bị trói buộc buộc bởi tham ái đang 
luân chuyên và lang thang trong đó. Tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào: Điều gì lớn hơn, nước 


trong bốn biển hay những giọt lệ của các ông đã đồ trong khi luân hồi và lang thang trong đoạn 


* DN13 Tevijja Sutta. Bản dịch Việt của H.T. Thích Minh Châu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 19 


đường đài và thời gian dài — than khóc từ những ràng buộc bất như ý, chia lìa từ những niềm 
vui? (Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu) 

"Chúng con hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, đây là điều lớn hơn: những giọt nước mắt của 
chúng con đã đồ trong khi luân chuyên và lang thang trong đoạn đường dài và thời gian đài này - 
than khóc từ những ràng buộc bắt như ý, chia lìa từ những niềm vui - không phải nước trong bốn 
đại dương. 

"Lành thay, lành thay, các Tỳ kheo. Đây là những gì mà các ông hiểu đúng về Giáo 
pháp.” 

"Đây là điều lớn hơn: những giọt nước mắt mà các ông đã rơi trong khi luân chuyền và 
lang thang trong đoạn đường dài và thời gian đài này - than khóc từ những ràng buộc bất như ý, 
chia lìa từ những niềm vui - không phải nước trong bốn đại dương. 

"Biết bao nhiêu lần các ông đã có kinh nghiệm về cái chết của một người mẹ. Những giọt 
nước mắt các ông đã rơi về cái chết của một người mẹ trong khi luân chuyền và lang thang trong 
đoạn đường dài và thời gian dài này - than khóc từ những ràng buộc bất như ý, chia lìa từ những 
niềm vui - là nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 

"Biết bao nhiêu lần các ông có kinh nghiệm về cái chết của một người cha...cái chết của 
một người anh (em)...cái chết của một người chị (em)... cái chết của một đứa con trai...cái chết 
của một cô con gái...sự mắt mát những người thân yêu...sự mất mát đối với của cải...sự mất mát 
liên quan đến bệnh tật. Những giọt nước mắt của các ông đã rơi xuyên qua cái chết vì bệnh khổ 
khi luân chuyên và lang thang trong đoạn đường dài và thời gian dài này - than khóc từ những 
ràng buộc bắt như ý, chia lìa từ những niềm vui - là nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Tại sao 
vậy? Từ một khởi đầu vô minh mới đi luân hồi. Một điểm khởi đầu không phải là hiển nhiên, bởi 
chúng sinh bị che lấp bởi màng Vô minh và bị trói buộc buộc bởi tham ái đang luân chuyên và 


lang thang trong đó. Không biết bao nhiêu lần các ông đã trãi qua căng thắng, đau đớn, mất mát, 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 20 


bỏ thân trong các nghĩa địa — như thế đủ để nhận ra tất cả các giả pháp, đủ đề trở nên bình thản, 
đủ để buông xả.” Ÿ 

Xuyên qua lời dạy trên, chúng ta có thê thấy rằng luân hồi đồng nghĩa với đau khổ - sự 
khổ đau bắt tận, và lang thang không giới hạn mà theo Phật giáo là cứ mãi miết lên xuống trong 
sáu cõi: Trời (devas), người (manusya), A tu la (asuras), Địa ngục (niraya), NÑgạ quỉ (petta) và 
Súc sinh (tiryag). Và Đức Phật là người đầu tiên năm bắt được niềm tin của luân hồi và tìm ra 
cách đề kết thúc nó. Ngài dạy rằng cách duy nhất để kết thúc cuộc hành trình luân hồi đau khổ 
của chính chúng ta là sự giác ngộ. Người duy nhất có thể ngăn chặn chu kỳ luân hồi đầy đau khổ 
ấy chính là người người đã đi qua con đường của mình, và hiểu thấu những nỗi đau của chính 
mình. 

Căn bản lời Phật dạy liên quan đến sự tồn tại của con người và phương pháp thoát khỏi 
đau khổ từ luân hồi có thể được tìm thấy trong bài Pháp đầu tiên được gọi là “Tứ Diệu Để?. “7 
Diệu 272 (catvari aryasatyani' từ Sanskrit) đại diện viên mãn cho các công thức có thể so sánh 
với các công thức của một bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân và quy định sự điều trị cho họ.”? Pháp ẩn 
dụ này không phải là tình cờ bởi vì Đức Phật thực sự thấy chính mình là một bác sĩ của chúng 
sinh, có khả năng chữa lành cho họ khỏi sự đau khổ của luân hồi và quy định phương cách điều 
trị, dẫn đến phục hồi, đó là Niết bàn. 

Và quả thật, Chân lý đầu tiên (Khổ đế) là một tuyên bố về bệnh tật và đau khổ; chân lý 
thứ hai (Tập để) chỉ ra nguyên nhân của căn bệnh này (những gì mà trong y học hiện đại gọi là 
căn bệnh và sinh bệnh); chân lý thứ ba (Diệt đé) là một dự báo, biểu thị về công năng chữa bệnh; 
và, cuối cùng, chân thứ tư (Đạo đề) là một tiến trình điều trị theo quy định cho bệnh nhân. Như 
vậy, từ sự khởi đầu của sự hiện hữu của nó, Phật giáo đã được hình thành như một loại dự án về 
một sự chuyển hóa từ tình trạng đau khổ và cá thê bất bạnh đến sinh vật tự do và hoàn hảo. 

? SN.Assu Sutta: Tears/translated from the Pali by Thanissaro BhikkhU 


* The Four Noble Truths - By BhikkhU Bodhi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 21 


Chúng ta hãy xem xét chỉ tiết về Tứ Diệu Đề. Những gì là Sự thật cao thượng về đau khổ, 
và những gì là đau khổ (đ„ukkha) trong kinh của Phật giáo? Chính Đức Phật đã nêu lên Chân lý 
thứ nhất trong cách như sau: "Này, chư Tỳ Kheo, Khổ đề là gì? Sinh là khổ; phân rã là khổ; chết 
là khổ: sầu, bi, đau, buồn và tuyệt vọng là khổ. Biệt ly từ niềm vui thích là khổ; tiếp XÚC VỚI 
những khó chịu cũng là đau khổ. Tóm lại, năm uẫn tồn tại kết nối với tham trước là tất cả đau 
khổ.”” (năm uân' (pañcaskandhn) là gì sẽ được thảo luận sau trong chương sau). 

Phật giáo, với một qui mô và tầm nhìn lớn hơn so với các tôn giáo khác, nhấn mạnh sự 
liên đới của đời sống với đau khổ. Hơn nữa, trong Phật giáo, đau khổ là một đặc trưng cơ bản 
vốn như thế. Đau khổ này không phải là kết quả của một hành vi tội lỗi và sự lạc mất thiên 
đường ban đầu. Giống như là chính nó, đau khổ luôn tương tác với mỗi biểu hiện của cuộc sông. 
Tất nhiên, Phật tử đã không phủ nhận thực tế là trong cuộc sống có những khoảnh khắc tốt, kết 
hợp với niềm vui, nhưng chính niềm vui này (sukha) không phải là đối lập của khổ đau, nhưng 
được bao gồm trong đau khổ, là khía cạnh của nó. 

Vấn đề là không có trạng thái tâm thế tục nào có thế hoàn toàn đáp ứng cho chúng ta. 
Chúng ta luôn trong sự bất như ý liên tục, sự thất vọng liên tục. Chúng ta có thê trải nghiệm một 
niềm vui vật lý hoặc thậm chí tinh thần mạnh mẽ (ví dụ, thâm mỹ) và chúng tôi thậm chí có thể 
la lên: Dừng một chút! Nhưng thời gian này không dừng lại, niềm vui kết thúc, và chúng ta đau 
khổ vì nó đã kết thúc và chúng ta quay quắt để tái trải nghiệm nó, nhưng vô ích, và chúng ta đau 
khổ nhiều hơn. Hoặc ngược lại: chúng ta cam kết điều gì đó, có lẽ dành toàn bộ cuộc sống của 
chúng ta đối với điều này. Và bây giờ chúng ta đã đạt được mục tiêu, nhưng chúng ta nhận được 
một sự thất vọng cay đắng: trái quả là không ngọt ngào như chúng ta tưởng, và cuộc sống mất đi 


ý nghĩa của nó, bởi vì mục tiêu đã đạt được, và không có gì hơn đê tìm kiêm. Và cuôi cùng, tât 


* Francis Story, “The Foundations of Buddhist Philosophy” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 22 


cả chúng ta đang chờ đợi cái chết, những điều khiến cho tất cả chúng ta vui hưởng chỉ là sự hữu 
hạn và thoáng qua. 

Nói cách khác, đau khổ được phát sinh từ những ham muốn, và những ham muốn bắt tận 
có nguồn gốc từ việc nhận thức sai lạc về cái tôi trong khi đi tìm hạnh phúc cho nó mà chúng ta 
không thê xác định cụ thể nó như thế nào. 

Trong bài thơ “Dukkha, The Fear of Life”, Peter Duggan đã viết về đau khổ mà ông đã 
nhân chân như sau: 

“Đức Phật gọi nó là Dukkha 

Là cảm giác sâu nhất 

Là khi bạn năm bắt một sự thật, một cái nhìn tốt 

Vào sự thật của nó, bạn sẽ khám phá được 

Những gì mà John Sherman gọi nó là “Nỗi Sợ Hãi về Đời Sống” 

Nhưng các từ của chúng có nghĩa giống nhau 

Có cảm giác lo âu tồn tại trong tất cả chúng ta 


Là phân của ván cờ nhân loại 


Nên mọi người đang rong duỗi 

Họ chỉ không muốn biết 

Họ sẽ tìm kiếm niềm vui nào 

Họ đang tìm kiếm ánh đèn nồng ấm đó 
Ấn đẳng sau tâm ngu si đần độn 

Dù ai kia thấy nó 

Họ vẫn tìm kiếm một ngày tươi đẹp 


Sự hưởng thụ kia ở khắp chân trời 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 23 


Họ sẽ đi xem các cuộc đua 

Tham gia vào một vài môn thê thao nỗi bậc 

Uống rượu say hoặc dùng vài thứ thuốc 

Với bất cứ điều chi mà họ muốn 

Họ sẽ cười rất nhiều; giả vờ như mình đang hạnh phúc 
Tuy nhiên, nhìn vào mắt họ 

Rồi bạn sẽ biết họ đang chơi những ván cờ 


Kẻ khôn ngoan, chăng có bao nhiêu. 


Câu trả lời nằm trong chúng ta 

Nó luôn luôn ở đây đề thấy 

Chỉ có một điều mà ta có thể làm 

Hãy nhìn vào và thấy “tôi' 

Khi chúng ta đặt câu hỏi vào mỗi sáng mai 

Nó là ai mà là có thật? 

Rồi lạc thú sẽ là bong bóng nỗi 

Bạn sẽ ngạc nhiên với cảm giác sẽ là.” 

Hơn nữa, không chỉ là chúng ta đau khổ (theo nghĩa dăn vặt), nhưng chúng ta luôn luôn 
tìm thấy chính mình trong một tình huống của sự thụ động lâu dài. Dường như chính con người 
là kiến trúc sư của hạnh phúc chính mình, nhưng trong thực tế là bị vướng vào những mối quan 
hệ và kết nối nhân quả; con người không phải là lò rèn thực sự, nhưng chính con người đang bị 
búa rìu của quan hệ nhân quả tác động . 

Nói đến đau khổ, Phật giáo không bị giới hạn bởi SỐ mệnh con người; động vật cũng đau 
khổ. Ở khắp nơi trong thiên nhiên, cuộc sống của một loài phụ thuộc vào các loài khác, khắp nơi, 


cuộc sông của một người được mua ở các giá trị khác, và ở khắp mọi nơi, các thê lực đâu tranh 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 24 


cho sự sống còn. Đau khổ về cho dân cư địa ngục là không kê xiết, và loài ngạ quỷ (prets) luôn 
bị đói khát. Ngay cả các vị thần (Vedic Brahma, Indra, Varuna và các vị thần khác) cũng phải 
chịu đau khổ. Họ phải chiến đấu với quỷ sứ A tu la, và họ được hướng dẫn bởi sự sợ hãi của cái 
chết, bởi vì chúng cũng được sinh ra và chết đi, mặc dù tuổi thọ của chúng là rất lớn. Tóm lại, 
“không có hình thái của cuộc sống thì sẽ không phải là một chủ đề của sự đau khổ. Đau khổ là 
tuyệt đối, và niềm vui là tương đối.” 

Đôi khi chúng ta mất mát những gì chúng ta quan tâm, chúng ta bị tách ra từ những người 
chúng ta yêu thương, cơ thể chúng ta thất bại khi chúng ta khi chúng ta già, chúng ta cảm thấy 
bắt lực hoặc bị tổn thương, hay cuộc sống của chúng tôi chỉ dường như không may mắn. Đây là 
tất cả các khía cạnh của khổ, một trong những giáo chính của Đức Phật. Khổ là đau khổ, bất 
mãn, bất toại nguyện, thay đổi không ngừng... 

Dukkha đề cập đến kinh nghiệm đôi khi ý thức, đôi khi không có ý thức-thực tế sâu sắc 
rằng tất cả mọi thứ là vô thường, không thể nắm bắt, và thực sự không thê biết được. Trên một số 
mức độ, tất cả chúng ta hiểu được điều này. Tất cả những điều chúng ta có, chúng ta biết chúng 
ta không thực sự có. Tất cả những điều chúng ta thấy, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy. Đây 
là bản chất của sự vật, nhưng chúng ta nghĩ ngược lại. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thê biết và 
có cuộc sống của chúng ta tình yêu của chúng ta, nhân dạng của chúng ta, và thậm chí sở hữu 
của chúng ta mặc dù chúng ta không thể. Khoảng cách giữa thực tế và cách tiếp cận cơ bản của 
COn người với cuộc sống là khổ, một kinh nghiệm của sự lo lắng cơ bản hay thất VỌNE. 

Xuyên qua lời dạy của Phật, chúng ta sống đang bị mắc kẹt trong các chu kỳ của sự tồn 
tại luân hồi. Trong vòng luân hồi, chúng ta đi lang thang không mục đích và kinh nghiệm không 
thê chịu đựng đau khổ ngày đêm, năm này qua năm khác, đời đời kiếp kiếp, vì chấp thủ những 
ham muốn như là tự ngã. Để chữa lành tình trạng tâm bệnh này, đầu tiên chúng ta phải tìm 


nguyên nhân của nó, và sau đó chúng ta áp dụng các phương pháp trau đồi thân tâm để khôi phục 


” The Four Noble Truths - By BhikkhU Bodhi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 25 


sức khỏe ban đầu của chúng ta, đó là sự giác ngộ. Đây là sự tuyên bố về bệnh khổ; đây là sư 


chân đoán của bác sĩ Phật giáo. Nhưng nguyên nhân của bệnh ấy là gì? 


3.2 NGHIỆP VÀ “BÁNH XE ĐỜI SÓNG? 

Chân lý thứ hai là sự thật về nguyên nhân của đau khổ (Tập đế). Nguyên nhân này là dục 
vọng, ham muốn, chấp trước cuộc sống theo nghĩa rộng, hoặc ý chí để tồn tại. Trong Phật giáo 
sự hấp dẫn này có thể hiểu trong nghĩa rộng bởi vì khái niệm này cũng bao gồm sự chán chường 
như mặt trái của sự dẫn khởi, dẫn dắt với dấu hiệu ngược lại. Cốt lõi của đời sống là một sự ham 
muốn đối với cảm giác vui và bất như ý với cảm giác khó chịu, được biểu hiện trong các phản 
ứng và động cơ phù hợp, dựa trên một quan niệm sai lầm cơ bản hay vô minh (avidyä), và biêu 
hiện sự thiếu hiểu biết về thực tại rằng bản chất của cuộc sống là đau khổ. Sự hấp dẫn làm phát 
sinh đau khổ: “nếu không có bản năng và khao khát sống thì sẽ không còn đau khổ. Toàn thể bản 
chất là bị tràn ngập bởi sự khao khát này.”ế Sự khao khát này hẳn như là cốt lõi cuộc sống của tất 
cả chúng sinh, và cuộc sống này được điều chỉnh bởi định luật của nghiệp. 

Nghiệp luật là cốt lõi học thuyết của Phật giáo cũng như là nguyên nhân hạnh phúc và 
đau khổ của chúng sinh. Từ nghiệp' (Karma) có thê được dịch là “việc làm” hoặc “hành động”, và 
không có nghĩa là “số phận' hay “định mệnh” như mọi người thường nghĩ. Trong thời Vệ Đà 
Karma được hiểu không phải lả hành động, nhưng chỉ cho hành động thuộc nghi lễ quan trọng 
(ví dụ, nhiệm vụ của bất kỳ nghi thức nào đó), trong đó cung cấp kết quả ước muốn, hoặc 'trái 
quả' (phala). Dần dần tầm quan trọng của khái niệm này đã được mở rộng, và nó mang ý nghĩa 
bất kỳ hành động hoặc hành động theo nghĩa rộng nhất của từ: hành động vật lý (hành động, việc 
làm), hành động bằng lời nói (từ, câu) và hành động tinh thần và ý chí (tư tưởng, ý định, mong 


muốn). 


° Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 26 


Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và La Hầu La sau đây giúp chúng ta hiểu về ý nghĩa của từ 
“nghiệp” vào thời Đức Phật: 

Đức Phật: “Ngươi nghĩ như thế nào, La Hầu La: tấm gương này đề làm gì "? 

La Hầu La: "Đề chiếu soi, thưa ngài." 

Đức Phật: " La Hầu La, cũng như thế, hành động bằng thân, hành động bằng lời nói, và 
hành động bằng ý tưởng sẽ được phản chiếu lại. "” 

Như vậy, nghiệp là một hành động và nó nhất thiết phải có một hậu quả hoặc kết quả. Sự 
tích lũy của tất cả các hành vi được tạo tác trong cuộc sống, hay đúng hơn, tổng năng lượng của 
những hành động này, cũng mang lại hoa quả của nó: nó xác định sự cần thiết cho sự tái sinh, 
một cuộc sống mới; bản chất của đời sống được xác định bởi nghiệp (có nghĩa là tính chất của 
hành vi) của quá khứ. 

Theo đó, nghiệp có thê tốt hay không tốt và dẫn đến những hình thái tốt hay xấu khi sinh 
ra. Thực tế, nghiệp xác định khi mới sinh ra mà triết Hiện sinh gọi 'abandonment- sự bỏ mặc': 
một người được sinh ra trong một quốc gia (có sự tương ưng sinh xứ của con người), sinh ra 
trong một gia đình với giới tính và đặc điểm di truyền khác (ví dụ, bệnh bẩm sinh), các đặc điểm 
tính cách cơ bản, những khuynh hướng tâm lý, và v.v... Trong đời sống hiện tại này, một người 
tiếp tục mặc định hành động sẽ dẫn anh ta đến mộ tđời sống mới, v.v...và v.v... Chu kỳ sinh-tử 
này vong trong các tôn giáo Ấn Độ (không chỉ trong Phật giáo) được gọi là luân hồi (một chu kỳ, 
vòng), đặc điểm chính trong đó là đau khổ do bản năng và ham muốn. Vì vậy, tất cả các tôn giáo 
của Ấn Độ (Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ na giáo và thậm chí một phần đạo Sikh) hướng đến mục 
đích giải thoát, đó là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử và đạt đến sự tự do khỏi đau khổ và đau 
khổ tiêu cực mà bất cứ chúng sinh nào đang bị cam chịu trong sự tồn tại luân chuyển của chính 


mình Š 


7 
Ibid... 
® Melton and Baumamn, “Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs...ˆ 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 27 


Luân hồi là vô thủy, có nghĩa là không có một sinh vật nào có một cuộc sống hoàn toàn 
đầu tiên, chúng đang ở trong luân hồi vô tận. Do đó, sự tồn tại luân hồi là đầy những tình huống 
và vai trò lập lại, và sự đơn điệu đau đớn tái tuần hoàn của cùng một nội dung. Phật giáo hoàn 
toàn khác với ý tưởng của sự tiễn hóa quá trình từ hình thái cuộc sống này đến cuộc sống khác 
xuyên qua ý chí của một đắng sáng tạo; trong các tôn giáo Ân Độ chúng không phải là một bậc 
thang của sự cải tiến và đi tới cái tuyệt đối, nhưng vòng đau khô và quá trình chuyển hóa những 
hình thái đau khổ này thành những điều khác. Do đó, nếu một người thuộc nên giáo dục phương 
Tây thuộc Duy vật, hoặc đơn giản là vô-tôn giáo có thể tìm thấy một cái gì đó hấp dẫn trong ý 
tưởng về luân hồi; tư tưởng người Ấn Độ đã nối kết với một cảm giác thiếu tự do và sự nô lệ đau 
đớn và rất cần nhu cầu thoát khỏi cơn gió cuốn này. 

Học thuyết về Nghiệp và Luân hồi xuất hiện trong giai đoạn tiền-Phật giáo, sau thời Vệ 
Đà Bà-la-môn giáo (trong khoảng thế kỷ VI - VII trước kỷ nguyên), nhưng lúc này Phật giáo 
đã hình thành nó, định vị rõ ràng và tạo tạo nên một phần chủ đề trong giáo lý của mình, và cuối 
cùng chia sẻ nó với Ân Độ giáo. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo trong 
sự hiểu biết đối với Nghiệp; đó là, niềm tin của Ấn Độ giáo hữu thần là Thượng đề quyết định 
những tác động của nghiệp, ban bố sự trừng phạt đối với hành động của người này hay người 
khác. Nhưng Phật giáo không phải là một học thuyết hữu thần, không có chỗ cho khái niệm về 
Thiên chúa, và do đó, nghiệp được đề cập trong Phật giáo, không như một số loại ban phát hay 
trừng phạt từ Thiên chúa hay Thần linh, và là pháp luật cơ bản hoàn toàn khách quan đối với sự 
tồn tại, chỉ là sự không thể tránh khỏi như các quy luật tự nhiên và hoạt động một cách tự động 
và vô tư (Guruge). Về cơ bản, luật của nghiệp chỉ đơn giản là kết quả của việc thuyên chuyên các 
ý tưởng phổ quát của các mối quan hệ nhân quả trong lĩnh vực đạo đức, luân lý và tâm lý học. 

Ngoài loài người, Phật giáo ghi nhận năm hình thái khác của sự sống: sinh ra trong cõi 
trời (deva), A tu la (asura) - hai dạng sinh này cũng như con người, được coi là "hạnh phúc", và 


các hình thái của động vật, ngạ quỷ (prets) và địa ngục — là cõi giới bất hạnh. Có lẽ, cần thiết để 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 28 


lặp lại rằng bất kỳ ý tưởng về sự tiến hóa tâm linh không được bao gồm trong ba dạng này: sau 
khi cái chết, là một vị trời hay thần, bạn có thể được sinh ra một lần nữa như một con người, sau 
có thể sinh trong địa ngục, rồi sau đó được sinh trong cõi động vật, và sau đó một lần nữa như 
một con người, sau đó tiếp tục đi đến địa ngục, và v.V... Cần lưu ý rằng chỉ có một con người 
(theo một số nhà tư tưởng Phật giáo - hoặc là trời hay A tu la) là có thể tạo ra nghiệp và do đó 
phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình; các chúng sinh khác chỉ gặt hái những lợi ích 
của thiện nghiệp hay ác nghiệp đã tạo bởi chúng trong kiếp làm người trước đó. Vì vậy, chẳng 
hạn những động vật vô tội chịu khổ cách nào đó trong cuộc sống của chúng bởi vì chúng là 
người chịu trách nhiệm cho khổ nghiệp mà chúng đã gây ra trong kiếp làm người trước kia của 
chúng.” 

Điều này luôn được đề cập trong các kinh văn Phật giáo rằng sinh làm người là đặc biệt 
rất thuận lợi: chỉ có con người chiếm một vị trí trung gian giữa các chúng sinh; y không quá đắm 
say trong niềm hạnh phúc giả giống như các vị trời, nhưng y cũng không phải đau đớn tột cùng 
như các cư dân của địa ngục. Ngoài ra, một con người, không giống như các loài động vật, có 
được một trí thông minh phát triển tốt nhất. Và nằm trong khoảng giữa này, vị trí trung tâm cho 
con người là một cơ hội duy nhất: chỉ có con người mới có khả năng đạt được sự giải thoát khỏi 
vòng luân hồi, và chỉ có con người có thể ra khỏi bánh xe sinh tử và đạt được hạnh phúc miên 
viễn trong cõi Niết bàn. '° 

Kinh điển Phật giáo luôn luôn nói rằng thân người là một viên ngọc quý hiếm và việc tìm 
kiếm nó là một hạnh phúc tuyệt vời, bởi vì chỉ có con người mới có thể đạt được giải thoát, và vì 
vậy nó sẽ là không không may khi con người bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Tsongkhapa, một nhà 
cải cách nổi tiếng của tôn giáo Tây Tạng ở thế kỷ XIV- XV, so sánh khả năng đạt được thân 


người bằng tư tưởng Phật giáo: như một con rùa nỗi ở trong đại đương sâu nhất thế giới cả hàng 


® Karma and Rebirth: A Cross Cultural Study/Walter 32 


' Ibid.,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 29 


nghìn năm, bất chợt nỗi lên trên mặt nước, ngay lập tức đầu của nó bám được vào một lỗ của 
thanh gỗ tròn duy nhất mà ai đó ném vào đại dương. ' Cũng giống như thế, điều tốt nhất mà con 
người có thê gặp được là Phật Pháp, những bậc thầy Phật Pháp, như thế mới có cơ hội tu tập trên 
con đường giải thoát đối với bản thân (như được dạy trong truyền thống Hinayana) hoặc đối với 
tất cả chúng sinh (theo giáo lý của Mahayana). 

Học thuyết về nghiệp là một mối quan hệ nhân quả, nó có nghĩa là tiến trình phát triển 
tương quan nhau trong lý thuyết gọi là Pratityasamutpãda - duyên khởi (nhân duyên). Lý thuyết 
này vô cùng quan trọng, bởi vì sau này (đặc biệt là trong hệ phái của các trường phái triết học 
Trung đạo), một cách thiết yếu, nó đã trở thành một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của tư 
tưởng Phật giáo. 

Bài kinh sau đây giúp chúng ta hiểu thêm mối quan hệ nhân quả của nghiệp xuyên qua 
giáo huấn của Đức Phật: 

"Có những người có hành vi thân, miệng và ý bất thiện, nhưng họ chỉ thường thấy trong 
thực tế rằng hành vi thân, miệng, ý bất thiện của họ hoàn toàn bị mất hoặc phát triển yêu? 

"Người xuất gia cao quí nên xem xét điều này:" Ta không chỉ là người chủ đối với các 
hành động của ta, người thừa kế của hành động của ta, người sinh ra hành động của ta, có liên 
quan với các hành động của ta, và có những hành động của ta là trọng tài của ta, bất cứ điều gì 
mà ta làm, thiện hay ác thì ta thừa kế nó — tùy theo mức độ tạo thành - quá khứ và tương lai, diệt 
và khởi - tất cả chúng sanh là chủ sở hữu các hành động của họ, người thừa kế hành động của họ, 
sinh bởi các hành động của họ, liên đới bởi các hành động của họ, và sống phụ thuộc vào hành 


động của họ. Bất cứ điều gì họ làm, thiện hay ác, và họ sẽ thừa kế nó. 


c Tsongkhapa and Sparham 23 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 30 


Khi một người thường quán sát về điều này, và làm (nhân tố) cho con đường của sự sinh, 
y sẽ gắn chặt với con đường đó, phát triển nó, nuôi dưỡng nó. Khi y gắn chặt với con đường đó, 
phát triển nó và nuôi đưỡng nó, xiềng xích sẽ được cởi bỏ, nỗi sợ hãi sẽ bị phá hủy. "!” 

Cũng thế, nếu chúng ta biết cách mà nó tác động, chúng ta sẽ không còn hứng chịu hậu 
quả của nó: 

"Nghiệp cần nên biết. Nguyên nhân mà nghiệp khởi nên biết. Nhiều loại nghiệp cần nên 
biết, Kết quả của nghiệp cần nên biết. Sự chấm dứt của nghiệp cần nên biết. Con đường thực 
hành để chấm dứt nghiệp cần nên biết", đó là những gì được nói. 

Ý nghĩa gì được nói? Các ông hãy lắng nghe, đó là nghiệp, nghĩa là người tạo nghiệp bởi 
thân, miệng và ý thức. 

Môi giới mà nghiệp dẫn khởi kết quả bao hàm nghiệp tương tục là gì? 

"Và nghiệp nhân đóng vai trò như thế nào? Xúc làm nhân dẫn khởi tác nghiệp. 

Có bắt kỳ chúng sanh nào thoát khỏi nghiệp báo? 

"Và có các loại nghiệp gì? Có nghiệp được trải nghiệm trong địa ngục, có nghiệp được 
trải nghiệm trong loài động vật, có nghiệp được trải nghiệm trong cõi ngạ quỷ, có nghiệp được 
trải nghiệm trong thế giới con người, có nghiệp được trải nghiệm trong thế giới của chư thiên. 
Điều này được gọi là đa dạng nghiệp.” 

Nghiệp quả là gì? 

"Và kết quả của nghiệp là gì? Kết quả của nghiệp gồm ba loại, ta nói với các ông: rằng 
nó phát sinh ngay tại đây và bây giờ, phát sinh sau đó [trong kiếp này], và phát sinh trong đời 
sống sau nữa. Đây được gọi là nghiệp quả. 

Làm thế nào vòng tròn luân quần này có thể bị phá vỡ? 

"Và sự chấm dứt của nghiệp như thế nào? từ sự chấm dứt của xúc là sự chấm dứt của 


nghiệp; và chỉ có con đường Bát chánh cao quý này — chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 


_ Anguttara Nikaya V.57, Upajjhatthana Sutta/Subjects for Contemplation 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 31 


chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định - là con đường tu tập dẫn đến 
sự chấm dứt của nghiệp. 

"Bây giờ khi một hành giả cao thượng phân biện được nghiệp trong cách này, nguyên 
nhân mà nghiệp dẫn khởi theo cách này, sự đa dạng của nghiệp trong cách này, kết quả của 
nghiệp theo cách này, sự chấm dứt của nghiệp theo cách này, và con đường tu tập dẫn đến sự 
chấm dứt của nghiệp theo cách này, rồi hành giả ấy tu tập thâm sâu đời sống thánh thiện này, vị 
ấy chấm dứt được nghiệp. 

Nghiệp cần nên biết đến. Nguyên nhân mà nghiệp dẫn khởi... Các lọai nghiệp....Nghiệp 
quả....Sự đoạn tận nghiệp... Con đường thực hành cho sự chấm dứt nghiệp cần được biết đến.” Vì 
vậy, nó đã được nói, và trong sự tham khảo này đã nói." độ 

Thông thường, để cho đơn giản và dành cho các chương trình giáo huấn, đối với Chân lý 
cao quí thứ hai (Tập để), nguyên tắc nhân quả của nghiệp duyên này được minh họa trong các 
bản văn Phật giáo (sự trình bày cổ điển của nó được chứa đựng trong 'Mahavagga', kinh văn 
thuộc của Pali tạng) là một minh họa về đời sống con người trong vòng nhân duyên tương tác, 
mặc dù, theo nguyên tắc chung của giáo lý Phật giáo, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ yếu tố 
của sự tồn tại vốn xuất hiện và biến mắt trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, cũng như cho 
toàn bộ chu kỳ của vũ trụ. Trong sư mô tả của nó, chúng ta sẽ theo truyền thống xưa đề thấy rõ 
hơn. Chuỗi nhân duyên này là mười hai chỉ (nidãnas), và trong nguyên tắc, không có chủ thẻ của 
nidãnas nào tự khởi động tiễn trình khi sự hiện diện của bất kỳ một chi nào trong chúng tạo nên 
tất cả chi khác. Tuy nhiên, logic tường thuật đòi hỏi một trật tự nhất định mà sẽ được quan sát ở 
đây: 


L Đời sống trước (hay đúng hơn, khoảng cách giữa cái chết và sự tái sinh, antarbhäva). 


su Anguttara Nikaya VI.63, Nibbedhika Sutta/Penetrative 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 32 


1. Vô minh (Avidyä): Sự thiếu hiểu biết (theo nghĩa của sự tăm tối và thiếu nhân thức) về 
Tứ Diệu Đế, nhằm lẫn về bản chất của chính mình và bản chất của sự tồn tại như nó là, kết quả 
trong hiện hữu... 

2. Hành (Samskara): Đặt tính đồng nhất (hình thành các yêu tố, động lực, phát sinh 
những ước muốn và sự thúc đầy bên trong), bao gồm cái chết đến một kinh nghiệm sống mới, 
một cái sinh mới. Sự tồn tại trung g1an đến một sự kết thúc, và có một khái niệm vận hành về 
một cuộc sống mới. 

II Đời sống này 

3. Thức (vijñana): Sự hiện hữu của “hành tạo thành sự xuất hiện của ý thức (viJnana), 
hoặc kết quả phân biệt xuất hiện bên trong và bên ngoài của hiện tượng. 

4. Danh Sắc (nama-rupa): Là những đặc tính tâm vật lý của con người, trên cơ sở của 
những cấu trúc thân và tâm được hình thành. 

5. Lục nhập (sadäyatana): Sáu căn hoặc sáu khả năng của nhận thức của giác quan: l.con 
mắt và cái thấy, 2.lỗ tai và cái nghe, 3.lỗ mũi và mùi hương, 4.cái lưỡi và mùi vị, 5.thân và sự 
xúc chạm, 6.tâm và tư tưởng. Đó là, sáu giác quan "bên trong" và "bên ngoài", căn bản là tâm và 
tư tưởng (cùng với bộ nhớ và cảm xúc). 

6. Xúc (sparša): của nhận thức của các giác quan với các đối tượng. 

7. Thọ (vedanä): Cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Cảm giác vừa ý và mong 
muốn với trải nghiệm tiếp tục... 

8. Ái (trsnäa): Có nghĩa là “khát”, như tham ái hoặc tham muốn duy trì những kinh kinh 
nghiệm vui thú... 

9. Thủ (upäadana): có nghĩa là “chấp trước”, nó làm nhiên liệu, nguyên liệu cho tất cả 
nguồn gốc và nắm giữ sinh lực của quá trình hoạt động. 

10. Hữu (Bhava): Trở thành, nó cũng có nghĩa: là, sự tồn tại của thế gian, sinh, nguồn 


gôc, dân đên, dân đên... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 33 


IH. Đời sau 
11. Sinh (ãti): Là sự ra đời, đặc trưng của những gì phát sinh, hình thành. 
12. Lão-tử (Jaraä-marana): Già và chết; sự phân rã và cái chết không thê tránh khỏi- sự 
đau khổ chết liên quan đến tất cả chúng sinh khi tái sinh trong vòng luân hồi. 

Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn và súc tích của chuỗi liên kết trong mối quan hệ nhân 
quả. Điểm chính của nó là tất cả các giai đoạn của sự tồn tại đã làm nhân, nhân duyên này hoàn 
toàn nội tại trong bản chất, và lại không có chỗ làm nhân cho sự ân bí ẩn siêu việt (Thiên chúa, 
số phận, vv). Đồng thời một sinh vật (không chỉ là một con người) bị lôi kéo bởi sự thúc đây và 
dẫn dắt từ tiềm thức, bản chất của chúng sanh là những nô lệ của nhân duyên không ngừng. Vì 
vô minh, thay vì tích cực nhận diện nó, người ta chỉ biết cam chịu vị trí đau khổ một cách thụ 
động. 

Trong tranh Tankas Tây Tạng (tranh tôn giáo, biểu tượng), lý thuyết này bao hàm ý nghĩa 
hiện hữu; tranh thangka kết nối với các học thuyết về nghiệp và các hình thái sinh. Hình ảnh như 
vậy được gọi bhava-cakra (*bánh xe của sự sống”) và đại diện cho những điều sau đây: Có ba 
vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn nằm giữa (rất nhỏ), minh họa ba loài động vật: một con lợn, một 
con rắn và một con gà trống. Chúng dường như nắm đuôi của nhau và cùng chạy trong một vòng 
tròn (giống như một con sóc trong một bánh xe), thiết lập toàn thể bánh xe đời sống vào sự 
chuyên động. Hình ảnh những con vật tượng trưng tương ứng: si mê (moha), tham lam (raga) và 
sân hận (dvesha) — tam độc (klesha), tạo thành hình thái căn bản của sự tồn tại luân hồi. 

Bên ngoài để vòng tròn này, có vòng tròn tương đối lớn chia thành năm phần, tương ưng 
với năm cảnh giới của chúng sinh (thường là các vị trời và vị thần người không lồ được khắc họa 
trong đây). Nó bao gồm những cảnh giới của mỗi loài. 

Cuối cùng, vòng tròn nhỏ bên ngoài mô tả một số loại ở vành đai của bánh xe được chia 
thành mười hai đoạn, tương ứng với mười hai nhân duyên (nidãnas). Ví dụ, vô minh được biểu 


trưng bởi hình ảnh của một người bị một mũi tên căm vào con mặt của mình; hành (samskära) - 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 34 


tượng trưng bởi hình ảnh của một người thợ gốm đang vào những cái bình trên bánh xe gốm của 
mình; thức (vijnana) - với một con khi nhảy từ cành này sang cành (ý thức là không ổn định và 
có xu hướng đề nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác); danh và sắc (nama-rupa) - với hai người 
chèo một chiếc thuyền; lục nhập (sadãyatana) - ngôi nhà với sáu cửa số, là sự tiếp xúc của các 
giác quan với các đối tượng của chúng (spar$a) bởi một cặp vợ chồng giao hợp, và v.v... ' 

Toàn thể “bánh xe đời sống” được nắm chặt trong móng vuốt của một vị thần, như thể 
ông ta ôm lấy nó, một con quái vật đáng sợ tượng trưng cho sự đau khổ như bản năng chính của 
sự tồn tại trong sinh tử. Ngoài bánh xe ở góc trên của hình ảnh là thường có hình Phật (hay một 
Tăng sĩ) được miêu tả đang chỉ tay vào vòng tròn phát sáng xung quanh nó, đây là một biểu 
tượng của niết bàn, một trạng thái thoát khỏi đau khổ và được đề cập đến trong Chân Lý Thứ Ba 


(Diệt đề). 


3.3 NIẾT BÀN LÀ SỰ GIẢI THOÁT 

Chân Lý Thứ Ba là chân lý của sự chấm dứt đau khổ, đó là Nirvana-Niết bàn. Như một 
bác sĩ đưa ra một tiên lượng thuận lợi cho bệnh nhân, Đức Phật nói rằng mặc dù thực tế sự đau 
khổ tràn ngập tất cả các cõi giới trong vòng luân chuyên, có một trạng thái mà trong đó không có 
đau khổ và trạng thái này có thê đạt được: Đó là niết bàn. 

Từ 'NNiết bàn' có nguồn gốc từ ngôn ngữ Sanskrit: fAafr nirväna, nó có nghĩa là “thôi tắt”, 
nó ấn ý việc thôi tắt ba độc: tham sân và si; 'nir” có nghĩa là mờ dần, suy giảm (ví dụ, sự suy yếu 
của đèn dầu hoặc sự chấm dứt của bão biển). Trên căn bản đó, các nhà nghiên cứu ở thế kỷ XIX 
của Phật giáo thường xây dựng lý thuyết của họ về Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn cuộc sống, 
một sự chết hoàn toàn, sau đó Phật giáo đã bị cáo buộc là hoàn toàn bị quan. Tuy nhiên, các kinh 


văn Phật giáo chỉ ra khá rõ ràng răng nó không phải là con người chêt hoặc biên mât dân. Một 


'' The Buddhist Wheel of Life - Dharmapala Thangka Centre 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 35 


trong những hình ảnh phổ biến nhất được sử dụng trong các kinh văn để minh họa cho ý tưởng 
của Niết bàn là như thế này: cũng giống như một cây đèn không còn ánh sáng, cạn hết dầu không 
còn nhiên liệu để cháy, hoặc giống như sóng biển đã không còn khi gió dừng lại, như thế trong 
cùng một cách, tất cả những đau khổ dừng lại khi tất cả những tác nghiệp (cleshas) nuôi dưỡng 
đau khổ đã không còn. Như vậy, sự đau khổ, niềm đam mê, tình cảm và sự chướng ngại đã bị 
suy yếu, không còn là chính nó. Với sự biến mất những nguyên nhân của đau khổ, đau khô tự nó 
biến mất. 

Việc thoát khỏi đau khổ là chỉ có thể trong một cách, và điều này rất cần thiết để đạt 
được một trạng thái gọi là Giác ngộ hay Niết bàn -Nirvana (Pali: nibbana'). Niết bàn là một 
trạng thái hạnh phúc tột cùng, trong đó con người không cảm thấy bất kỳ loại nhu cầu nào cho 
một cái gì đó. Ở trong trạng thái Niết bàn, người ta không còn cảm giác ham muốn, đau khổ và 
chấp thủ, và cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào có thê tác động đến cuộc sống của người ấy. 

Niết bàn thực sự có một ý nghĩa rất đơn giản, nó có nghĩa là “mát lạnh” hay “dập tắc”, 
không phải là những gì mà người ta thường nghĩ, chẳng hạn như cõi thiên đường, nơi mà bạn 
muốn hưởng thụ những gì mà bạn thích 

Niết Bàn chính là trạng thái đau khổ đã bị "dập tắt". Hay nói một cách khác, những ngọn 
lửa ham muốn dục vọng đã được nguội lạnh, tham, sân, sĩ không còn khống chế bạn. Tóm lại, nó 
là một trạng thái giải thoát vô hạn - tự do từ buôn chán, nhưng cũng như tự do từ hạnh phúc. 

Ngoài ra, một số lời dạy trong Phật giáo gọi Niết bàn là lối thoát từ cảnh giới khác của 
con người - vòng luân hồi (Billington 54-60). Samsara (Luân hồi) là vòng tái sinh. Vì vậy, đây 
cũng là trạng thái trong khoảnh khắc chúng ta là. Trong trạng thái luân hồi, một người trãi 
nghiệm và tái sinh từ thân thê này đến thể khác. Trong cùng thời gian, những kết quả của các 
hành động quá khứ của người đó ảnh hưởng đến quá trình cuộc sống hiện tại và tương lai của 
chính bản thân họ, đây được gọi là nghiệp. Dĩ nhiên, những hành động tốt có quả báo tốt, và 


hành động xấu có quả báo xấu. Phật giáo thúc đầy thiện nghiệp nhằm giúp con người thoát khỏi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 36 


tình trạng đau khổ của vòng luân hồi và chuyển sang một trạng thái hạnh phúc siêu việt, Niết 
bàn, là mục tiêu chính của cuộc sống cho hầu hết các Phật tử. Trạng thái Niết bàn chỉ xảy ra do 
sự vận hành liên tục bằng sự tỉnh thức của chính hành giả, cũng như tiễn trình của một cuộc sống 
đúng đắn trong thê giới. 

Vậy thì Niết bàn là gì? Chính Đức Phật không bao giờ đưa ra một câu trả lời thắng vào 
câu hỏi này và luôn giữ im lặng khi câu hỏi được vẫn hỏi. Ở đây Đức Phật ngẫu nhiên là một tiền 
thân trực tiếp của nhà triết học nỗi tiếng của thế kỷ XX Ludwig Wittgenstein, ông ta đã tuyên bố: 


đà (Whereof one cannot 


"Điều mà người ta không thể nói, đó là điều người ta phải im lặng. 
speak, thereof one must be silent) Trở lại trong giai đoạn đầu Upanishads, thời kỳ triết học Bà-la- 
môn giáo đã nói rằng tuyệt đối (Brahman) có thể chỉ nói chỉ về mặt tiêu cực (không có cái này, 
không có cái kia), vì tuyệt đối vượt qua kinh nghiệm của chúng ta, là không thê hiểu được đối 
với suy nghĩ và không thể diễn tả bằng lời nói và khái niệm (Brahma Upanishad). Niết bàn, 
phạm trù này như Đức Phật đã dạy là không phải là Thượng đế và không phải là khách quan 
tuyệt đối, và sự im lặng của ngài không phải là tư tưởng Thần học tiêu cực. Niết bàn không phải 
là một đặc chất, nhưng một trạng thái, một trạng thái tự do, và là sự hoàn mãn đặc thù, vô đối 
hay thực thể của sự sống. Nhưng trạng thái này là hoàn toàn siêu việt với tất cả những trải 
nghiệm luân chuyền của chúng ta, trong đó không có gì giống như Niết bàn: 

Trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) không có gì là vĩnh cửu; tất cả sự tồn tại: 

“Là không hạnh phúc. Các pháp có tính chất riêng. 

Và tất cả vốn không. Những gì đã đến ắt phải đi, 

Lo lắng và bệnh tật đuổi theo từng bước. 

Những nỗi sợ hãi về tất cả các sai lầm với điều ác đã làm, 

Tuổôi già, bệnh đau, cái chết và sự suy sập càng thêm lo sợ. 

Tất cả những điều này không tồn tại mãi mãi. 
s Ludwig Wittgenstein, Notebooks 1914-1916 p.398 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 37 


Và chúng dễ dàng tan vỡ. Nỗi oán giận tấn công mình; 
Tất cả đều được lót bằng ảo tưởng, như trong trường hợp con tằm và cái kén. 
Không ai có trí tuệ để tìm thấy niềm vui ở trong tình thế này. 
Thân thể là nơi tập hợp của khổ đau. 
Chúng là bất tịnh, như giây căng, mụt nhọt, bọt nước, và v.v... 
Không chỉ là ở cõi giới thấp cùng. Tất cả cũng đều chịu như thế cả 
Ngay cả với những người cõi trời mà chúng sinh ngồi trên đó. 
Tất cả những thọ lạc không kéo dài. Vì vậy, tôi không bám chấp. 
Ai buông xả lòng ham muốn, trụ tư duy thiền định, 
Đạt các pháp lạc tuyệt vời, và người ấy hoàn toàn 
Cắt đứt sự tồn tại luân hồi, có thể hôm nay đạt đến Niết bàn. 
Tôi đã vượt đến bờ bên kia 
Và đứng trên tất cả nỗi đau buồn.”"6 

Lý do tại sao, hay chính xác hơn ngay cả lĩnh vực tâm lý cũng không nói đến Niết bàn để 
sánh nó với một cái gì đó mà chúng ta biết, nếu không chúng ta sẽ lập tức xây dựng Niết bàn của 
chính mình, tạo ra một hình ảnh tinh thần của Niết bàn, hiểu biết không đúng về nó. Rồi thì 
chúng ta sẽ tuân theo quan điểm này như một cách tạo nên Niết bàn như đối tượng cảm xúc của 
chúng ta, và điều này dẫn đến nguồn của đau khổ. Vì lẽ đó, Đức Phật giới hạn chính mình với 
những đặc điểm thông thưởng nhất về Niết bàn, chẳng hạn như một trạng thái giải thoát đau khổ, 
hoặc là hạnh phúc tối hậu (nbbanam paramam sukham). Về sau Phật giáo đã phát triển nhiều 
khái niệm khác nhau đối với Niết bàn, nhưng sự công nhận đối với tính chất phi-ký hiệu của nó 


sẽ vân ở trong Phật giáo mãi mãi. 


'® The Mahayana Mahaparinirvana Sutra 18-19, translated into English by Kosho Yamamoto 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 38 


Nhưng làm thế nào để đạt được giải thoát, Niết bàn? Điều này được chỉ ra bởi Chân lý 
thứ tư, sự thật của con đường (marga) dẫn đến sự chấm dứt đau khổ, đó là Bát chánh đạo (Arniya- 


Ashtanga Marga) mà chúng ta sẽ thảo luận chỉ tiết trong chương 6. 


3.4 VÔ NGÃ - YÊU TÔ UẦN VÀ PHÁP 

Như thế chúng ta đã tóm tắt phân tích của chúng ta về Tứ Diệu Đề của Phật giáo, và tiếp 
tục với một học thuyết Phật giáo quan trọng của Phật giáo như học thuyết Phi thực tại của một 
đơn thê cá nhân và cái “tôi” tồn tại, hoặc linh hồn bất diệt (Atman) mà trong tiếng Phạn thường 
được gọi là anatmavada (vô ngã). Học thuyết Phật giáo chia cách Phật giáo với phần lớn các tôn 
giáo phi-Ân Độ cũng như các tôn giáo khác của Ấn Độ (Ân Độ giáo, Kỳ Na giáo) vốn chấp nhận 
luận thuyết về "ngã" (Atman) và linh hồn (jiva). '” 

Đoạn kinh văn sau đây cho chúng ta nhận thức rõ hơn về việc phủ định bản ngã và linh 
hồn trong phật giáo, chúng chỉ là khái niệm, là tưởng tri (smjna): 

“Các Tỳ kheo, không nên như thế mà tưởng tri (samjna) đối với vô thường, khổ và vô 
ngã, tưởng tri về bất tịnh và v.v..., tưởng rằng chúng có ý nghĩa thực sự (của Pháp), như những 
người (ngu ngốc tìm kiếm một viên ngọc rực rỡ dưới hồ nước nhưng chỉ nhặt được những viên 
sỏi vô dụng, nhằm lẫn với châu báu vô giá) đã làm, suy nghĩ những mẫu gạch, đá, sỏi và cỏ kia 
là những viên ngọc quý. Các ông nên huấn luyện mình trong phương tiện hữu hiệu hơn. trong 
mọi tình huống, thiền định không ngừng [bhavana] đối với các tưởng tri [samjna] về Ngã, tưởng 
tri về sự bất diệt, chân phúc, và thanh tịnh... những ai mong muốn đạt được thực thể [tattva], tu 
tập thiền định trên những tưởng tri này, cụ thể là, những tưởng tri về tiểu ngã [atman], bất diệt, 


chân phúc và thanh tịnh sẽ đưa đến những viên ngọc quý tỉnh xảo, chỉ những người trí tuệ mới 


? Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 39 


như thế (người đạt được pháp chân thật, châu báu vô giá, chứ không phải là mảnh vụn tầm 
thường rồi hiều lầm [tưởng tri] chúng là sự thật.)"!3 

"... người biết chính mình (atmanam) là bất nhị, người ấy có trí tuệ biết cả Phật và Pháp. 
Tại sao? Người ấy phát triển tính cách (atmabhava) bao gồm tất cả các pháp [hiện tượng] đối với 
tất cả các pháp đặc trưng cô định trong tự ngã của họ (Atma-svabhava-niyata). Một người trí tuệ 
biết pháp bất nhị, người trí tuệ cũng biết Phật Pháp (Buddhadharmas). Từ sự quán triệt pháp bất 
nhị thì có sự quán triệt giáo pháp (Buddhadharmas) và từ sự quán triệt tự ngã thì quán triệt vạn 
pháp của ba cõi. “quán triệt về tự ngã, đó là vượt qua tất cả pháp.. j 

"Đức Như Lai cũng dạy, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, dạy rằng, sự thật có tự ngã ở 
trong tất cả mọi hiện tượng. "29 

Tại sao Phật Giáo phủ nhận sự tồn tại của một tự “ngã” bất diệt? Khi trả lời câu hỏi này, 
chúng ta lập tức đã đối mặt với sự khác biệt giữa tư tưởng của Ấn Độ và châu Âu. Như ai cũng 
biết, Kant coi là sự bắt tử của linh hồn là một trong những định đề về đạo đức (Kant). Phật giáo, 
mặt khác, lập luận rằng một cảm giác về tự “ngã” và sự chấp thủ đối với tự “ngã” này là nguồn 
sốc của khát ái, đam mê và bản năng, tất cả bắt nguồn từ hình thái 'clesha', các yếu tố tình xúc 
mê tối dẫn dắt chúng sinh vào vũng lầy trong vòng sinh tử luân chuyên. 

Vậy chính xác tự ngã' nào là bị từ chối bởi các Phật tử? Phật giáo không nói bất cứ điều 
gì về tiều ngã (Atman) được mô tả trong Upanishads, đó là chủ đề tuyệt đối, bản “ngã” nào đó 
chuyền hóa cao hơn, đường như cho tất cả chúng sinh và đồng nhất với tuyệt đối (Brahman). 
Tiểu ngã (Atman) này không được chấp nhận hay bị từ chối bởi Phật giáo. Tối thiêu trong các 
kinh văn đầu tiên không nói gì về nó. Đặc biệt, nó từ chối bản “ngã? cá nhân như thực chất của cá 


nhân, đơn nhất và bản chất vĩnh như chính là nó. Phật giáo không tìm thấy nó trong kinh nghiệm 


"8 The Buddha, Chapter Three, “Grief", the Mahayana Mahaparinirvana Sutra. 

' The Buddha in the "perfect insight” scripture, The Questions of Suvikrantavikramin, from Perfect Wisdom: The 
Short Prajnaparamita Texts, tr. by Edward Conze, BPG, England, 2002. 

?' The Mahaparinirvana Sutra, Chapter Three, translated into English by Kosho Yamamoto, 1973. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 40 


của chúng ta và xem nó như là một sản phẩm ảo tưởng của kiến trúc tỉnh thần. Như vậy, về cơ 
bản, Phật Giáo phủ nhận những gì trong truyền thống Bà la môn và Jain gọi là jiva (linh hồn) 
hoặc pudgala (cá thê). 

Nhưng nếu như một thực thê như một linh hồn không tôn tại thì cá thê là gì? Đức Phật trả 
lời rằng cá thể chỉ là một tên cho các nhóm yếu tố tâm vật lý kết hợp theo một thứ tự cụ thê. Một 
trong những tác phẩm triết học Phật giáo nổi tiếng “Các câu hỏi của vua Milinda' (Milinda 
Panha), vị Tăng nhân Na Tiên (Nagasena) giải thích về nó với vị Vua Milinda Ân-Lạp. Nhà vua 
lập luận rằng nếu Phật tử tin rằng không có linh hồn và tự “ngã”, ngoài những yếu tố thuộc về 
cấu trúc tâm-vật lý của con người, cũng như sự phức tạp của tất cả các yếu tố này thì không hình 
thành một cá thể (chúng sinh), sau đó nhà vua đặt câu hỏi trở lại với Tỳ kheo Na Tiên: như thế là 
không có (con người...) gì hết phải không? Na Tiên chỉ cho nhà vua một chiếc xe ngựa và bắt 
đầu đặt câu với nhà vua răng những gì là nó: bánh xe một chiếc xe ngựa? Hoặc vỏ xe là chiếc xe 
ngựa? Hoặc một vài phụ tùng khác là một chiếc xe ngựa...? Với tất cả những câu hỏi này, nhà 
vua cho rằng là không. Sau đó, Na Tiên hỏi lại vua, như thế xe ngựa không phài là tất cả các bộ 
phận hợp lại với nhau. Vua Milinda đưa ra phủ quyết một lần nữa, và lúc này Na Tiên mới nói 
rằng trong trường hợp này không có xe ngựa nào cả. Sau đó, Na Tiên giải thích rõ ràng rằng xe 
chỉ là tên được thiết kế đề biểu thị tập hợp của tất cả các bộ phận và linh kiện. Sự giải đáp mà Na 
Tiên trình bày như cách mà cá nhân hiện hữu chỉ là một danh (tên) đại diện cho một sự thống 
nhất của năm uẩn của các yêu tố kinh nghiệm được hình thánh một cách đặc biệt.” 


Trong truyền thống Phật giáo, những nhóm yếu tổ được gọi là pañcaskandhi, đó là 
skandha (ngũ uầẩn), có nghĩa là một tập hợp, đó là: 

» tập hợp của sắc (rupa), đó là tất cả những gì chúng ta có thê nhận biết được bằng các 
giác quan với hình thể vật chất; 


s tâp hợp của cảm thọ (vedan8), cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính; 


so Arshdeep Sarao, The Story of Buddha Sakyamuni 
nh The Questions of King Milinda, translated by T. W. Rhys Davids 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 41 


s tập hợp của tưởng (samjJñã3), tròn / vuông, trắng / đen, v.v..., cũng như sự hình thành 
các ý tưởng và khái niệm; 

s tập hợp của hành (samskãra), tác ý và sự thúc đây không ngừng, nhóm này thuộc về các 
yêu tố chịu trách nhiệm cho sự hình thành của nghiệp; 


» ý thức (viJñana) là sự phân biệt từ sắc, thọ, tưởng, và hành. (Boisvert 669) 

Đức Phật trả lời rõ ràng khi một vị Tỳ kheo hỏi về năm uấn: 

"Bất kỳ hình thể nào là quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hay cao siêu, xa hay gần: đó gọi là sắc. 

"Bắt kỳ cảm giác nào là quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hay cao siêu, xa hay gần: đó gọi là thọ uẩn. 

"Bắt kỳ tưởng tri nào là quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hay cao siêu, xa hay gần: đó gọi là tưởng uấn. 

"Bất kỳ tâm hành nào là quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tẾ, 
tầm thường hay cao siêu, xa hay gần: đó gọi là hành uẩn. 

"Bắt kỳ sự phân biệt nào là quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tẾ, 
tầm thường hay cao siêu, xa hay gần: đó gọi là thức uẫn. 

“Như thế chúng được gọi là năm uân 

“Và năm thủ-uân là gì? 

"Bất kỳ hình sắc nào - quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hoặc cao siêu, xa hay gần - được chấp thủ, được nuôi dưỡng, và phát sinh hữu lậu: Đó 
gọi là Sắc thủ uẫn. 

"Bất kỳ cảm thọ nào - quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hoặc cao siêu, xa hay gần - được chấp thủ, được nuôi dưỡng, và phát sinh hữu lậu: Đó 


gọi là Thọ thủ uấn. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 42 


"Bắt kỳ tưởng tri nào - quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hoặc cao siêu, xa hay gần - được chấp thủ, được nuôi dưỡng, và phát sinh hữu lậu: Đó 
gọi là Tưởng thủ uẫn. 

"Bắt tác ý nào - quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm thường 
hoặc cao siêu, xa hay gần - được chấp thủ, được nuôi dưỡng, và phát sinh hữu lậu: Đó gọi là 
Hành thủ uẫn 

"Bắt nhận thức nào - quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, tầm 
thường hoặc cao siêu, xa hay gần - được chấp thủ, được nuôi dưỡng, và phát sinh hữu lậu: Đó 
gọi là Thức thủ uấn. 

"Chúng được gọi là Năm thủ uẩn."” 

Cần nên chú ý rằng sự tuần tự của các uẫn (skandhas) không phải là ngẫu nhiên. Nó 
phản ánh thứ tự của khái niệm về một đối tượng và sự khám phá của nó bằng một ý thức. Ban 
đầu, chỉ có một đữ liệu giác quan, sau đó đến một cảm giác vui hoặc không vui theo nó, rồi sự 
hình thành một hình ảnh nào đó của đối tượng nhận thức và tiếp đó hình thành một tiến trình tập 
hợp bằng thu hút đối với sự lĩnh hội hoặc nhận thức về nó. Tất cả các quá trình này được đi với 
sự tham gia của ý thức mà tồn tại trên mỗi cấp độ. 

Sắc thái quan trọng trong Phật giáo là ở trong khái niệm về hữu tình cũng được bao gồm 
một lĩnh vực đối tượng được nhận thức bởi một chúng sanh. Không có con người độc lập và đối 
tượng độc lập mà ta nhận thức; có một loại lĩnh vực trải nghiệm mà con người cảm nhận một đối 
tượng. Ở đây các đối tượng không còn là một đối tượng bên ngoài, ở ngoài con người, nhưng 
một phần của con người bao gồm trong đối tượng xuyên qua quá trình nhận thức. Đây không 


phải là một đôi tượng của chính nó, nhưng sự phản chiêu đã được cảm nhận bởi con người, và, 


* Khandha Sutta: Aggregates translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 43 


do đó nó đã trở thành một phần của thế giới bên trong của nó, một phần của thể tính con người.” 
Đây không phải là thế giới mà chúng ta sống; đây là thế giới chúng ta đang sống. 

Mặc dù Phật Giáo phủ nhận một linh hồn cá thể, nó vẫn thừa nhận một số bản chất như 
những viên gạch được cầu thành từ một hữu tình. Những viên gạch đó là năm uấn. Tuy nhiên, 
các uân không phải là những thực chất, chúng là những nhóm của các yếu tố, và sự phân bổ của 
chúng là có điều kiện và luật lệ. Vậy sự thực là gì? đó là các yêu tố của các uân, chúng được gọi 
là pháp (Dharma). Việc giảng dạy về pháp (Abhidharma) chính là một trong những điều phức tạp 
nhất và cũng là chủ đề cốt lõi của triết học Phật giáo. 

Pháp là một yếu tô không thể tách rời của trải nghiệm tâm vật lý của chúng ta, hoặc nó là 
một điều kiện tâm vật lý cơ bản. Có thể xem Pháp một thực thể? Không thể, vì hai lý do. Thứ 
nhất, theo sự hiểu biết của người Ấn Độ đối với thực thể và thực chất, chẳng hạn như học phái 
Nyaya của Bà la môn, một trong những đối thủ tư tưởng chính của Phật giáo, với lập trường rằng 
thực thể thì luôn luôn hàm chứa đa phần các tính chất có liên quan với nó trong những những kết 
nối khác nhau; đối với Phật giáo mỗi pháp chỉ mang một tính chất riêng của chính nó. Thứ hai, 
những nhà thực thể học Ấn Độ khẳng định các nguyên tắc của sự khác biệt giữa chất và các thực 
thê (ngẫu nhiên, phẩm lượng) được thê hiện trong công thức Dharma - dharmin bheda' (tiền trần 
và hậu trần) mà Dharma là một chất lượng được bao hàm, và dharmin là yếu tố thực thế. Phật 
giáo tuyên bố rằng Dharma và dharmin là tương ưng, bởi yếu tố và sự dung khởi bởi chúng đều 
có cùng phẩm lượng. Ngoài ra còn có một sự khác biệt cơ bản thứ ba: thực chất đối với niềm tin 
của Bà-la-môn giáo như một quy luật, là vĩnh cửu, trong khi đối với Phật giáo, Dharma là tức 
thời. 

Điều quan trọng khác về các pháp đó là phần lớn trong các tông phái Phật giáo thì pháp 
được cân nhắc cân thận, mặt khác, pháp là dravya (bản thể), có nghĩa là các yếu tố bao hàm tình 
trạng bản thể - những yếu tố thực, mặt khác, pháp là prajnapti (giả định), đó là, chỉ có thể nhận 


Z4 Mathieu Boisvert, The Five Aggregates p.669-700 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 44 


thức, hoặc qui ước, hoặc những đơn vị của ngôn ngữ mô tả các kinh nghiệm. Nó có nghĩa là 
những trải nghiệm của chúng ta được thành lập bởi các pháp, nhưng chính bản thân pháp cũng 
được diễn tả trong thuật ngữ về pháp. Ở đây nó có thể có một chút thô thiển tương ưng: bài phát 
biểu của chúng ta bao gồm các từ ngữ, nhưng những từ ngữ chúng ta diễn tả cũng bằng lời. 

Đặc trưng sự hiểu biết các pháp của Phật tử đã giúp họ gần với độ phân giải của cái gọi là 
nghịch lý của các tiến trình tâm thần mà ngành tâm lý học châu Âu đã bắt đầu nhận thức được 
chỉ trong thế kỷ XX: chúng ta luôn luôn mô tả ý thức không ở trong điều kiện nội tại (terms, các 
thuật ngữ phản ánh đặc tính vốn có của riêng chúng) nhưng trong những điều khoản của thế giới 
bên ngoài hay ý thức khác. Bằng việc giới thiệu các khái niệm về pháp (dharma) như hai yêu tố 
quan hệ bản thê học của ý thức và kinh nghiệm nói chung và là một yêu tố ngôn ngữ đối với sự 
mô tả của ý thức (và kinh nghiệm); trong bản chất, các Phật tử đã tìm thấy một biến thể của ngôn 
ngữ thuộc về sự diễn đạt ý thức, đó là nội tại với ý thức. Đây là đóng góp không thể phủ nhận 
của Phật giáo với triết học thế giới. 

Như vậy, Phật giáo nhìn con người chỉ như một cái tên được thành lập để xác định một 
cấu trúc kết hợp được sắp đặt của năm nhóm yếu tố không thực và vô thường của trạng thái tâm 
vật lý và các pháp. Đây là một công thức khá nghiêm ngặt của nguyên lý anatmavada (vô ngã, 
không có linh hồn), hay chính xác hơn, một trong hai khía cạnh của nó - nhân vô ngã tánh 
(pudgala naIratmya). 

Trong luận triết Phật giáo (Abhidharma), có nhiều danh mục và phân loại khác nhau của 
Pháp. Ví dụ, trường phái Nhất-thiết-hữu-bộ (Sarvastivadins/Vaibhashika) đã đưa ra bảy mươi 
lăm pháp, và danh mục của Duy thức tông (yogakarins /Vijnanavadins) bao gồm một trăm pháp. 
Nếu chúng ta nói về việc phân loại các pháp, trước hết, chúng có thê được phân loại trong một 
mối quan hệ với tập hợp các uấn (pháp liên quan đến sắc uẩn và thọ uần). Năm phần liệt kê này 
có thể giảm thành nhị phân: Pháp Sắc uẫn và pháp của tất cả các uân khác (theo sự phân chia đối 


về việc hình thành cá nhân với danh và sắc pháp (nãma rũpa) - tỉnh thần và thê chất). Trong 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 45 


trường hợp này, nhóm thứ hai của pháp được đặt tên dharma dhãtu (yếu tố pháp) vì các pháp là 
thành viên của 'đharm dhãtu', là đối tượng của tâm (manas) như chúng ta biết từ việc phân tích 
chuỗi nhân quả duyên khởi vốn liên quan đến trí tuệ nhận thức của Phật tử. Các pháp liên quan 
đến samskãraskandha (hành uấn) cũng được chia 2 loại: tâm tương ưng hành pháp (citta- 
samprayukta) và tâm bất tương ưng hành pháp (citta - viprayukta).” 

Thứ hai, các pháp được chia thành sanskrita dharma (hữu vi pháp - bao gồm các yếu tố 
nhân duyên) và asanskrita dharma (vô vi pháp - không bao gồm các yếu tô nhân duyên). Loại 
đầu tiên cũng được gọi là pháp thực nghiệm, đó là những yếu tố cấu thành kinh nghiệm luân 
chuyền của chúng ta-các pháp thuộc về năm ấm của chúng sinh. Loại thứ hai là phi thực nghiệm 
pháp, các pháp không liên quan đến kinh nghiệm hàng ngày. Đó là một không gian tuyệt đối hay 
một không phát triển khai kinh nghiệm tâm linh (căn nguyên-Akasha) và hai loại đoạn diệt 
(nirodha: một trạng thái ngừng hoạt động của các dòng tư tưởng thực nghiệm, Niết bàn): sự đoạn 
diệt với sự phân biệt (thức diệt - pratisamkhya nirodha) và sự đoạn diệt với bất phân biệt (vô 
thức diệt - apratsamkhya nirodha). Hơn nữa, các pháp được chia thành pháp hữu lậu (sasrava) và 
pháp vô lậu (anasrava). Pháp hữu lậu là các pháp tham gia vào chu kỳ luân hồi; trong quá trình tu 
tập mà hành giả có khuynh hướng loại bỏ dần dần. Cũng một pháp về 'sự thật về con đường? 
(marga satya) không phụ thuộc: mặc dù con đường dẫn đến Niết bàn, cũng như tự thân Niết Bàn, 
có thể là đối tượng của chấp trước, nhưng sự chấp trước nào đó ở đây không tác động đối với 
pháp này, bởi vì chúng không tìm thấy một sự hỗ tương trong đó. Nhưng nói chung, loại pháp 
cần được cân nhắc là bất thiện nghiệp (akushala). Loại thứ hai của pháp, trái lại, góp phần vào 
việc xúc tác thiện nghiệp (kushala) và thúc đây con đường đến Niết bàn. Pháp tương tự đi đến 
Niết bàn cũng là pháp không có bao gồm trong các yếu tố hữu vi." 

Pháp liên tục sinh và diệt, luôn thay đổi bởi được phát sinh từ định luật nhân duyên. Các 
pháp phi thực cứ sinh rồi hoại trong hợp thể của chúng tạo thành một một dòng liên tục (santana) 


sc Willemen, Entrance into the Supreme Doctrine p.219-224 


“5 Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 46 


mà kinh nghiệm được thấy như là một chúng sanh. Vì vậy, bất cứ sinh vật nào, bao gồm đối với 
những người không hiểu Phật giáo bằng bản chất bất biến (linh hồn, atman), nhưng như là một 
dòng liên tục thay đổi trạng thái tâm vật lý cơ bản. Bản thể học của Phật giáo là bản thể học của 
tiến trình phi thực, duyên khởi. 

Một tính năng khác quan trọng của vũ trụ Phật giáo là liên quan chặt chẽ với các lý 
thuyết về vạn pháp. Đó là giáo lý vô thường (kshanikavada). Phật giáo cho rằng sự tồn tại luân 
hồi có bản chất bởi các tính năng sau: 

m Tất cả các pháp là tạm thời (anitya) 

. Tất cả các pháp là đau khổ (duhkha) 

. Tất cả các pháp là vô ngã (anatma) 

. Tất cả các pháp là bắt tịnh (ashubha) - (Coseru) 

Học thuyết tạm thời y cứ trực tiếp từ pháp ấn đầu tiên về vạn vật vô thường. Nó lập luận 
rằng mỗi pháp (và tương ứng, toàn thê sự phức hệ của các pháp) tồn tại chỉ trong một khoảnh 
khắc không thê tính, trong khoảnh khắc tiếp theo được thay thế bởi một pháp mới, và được tạo 
nên bởi cái trước đó. Bằng cách này, chúng ta không thể bước hai lần vào một dòng sông, nhưng 
thực sự là không ai có thê làm điều gì đó với lần thứ hai. Về bản chất, từng giây phút mới có một 
cái mới - tác nhân liên đới với cái trước đó và có duyên hệ với nó (Coseru). 

Trong Kinh Pháp Cú, chúng ta thấy những lời của Đức Phật về sự vô thường đối với vạn 
hữu: Đức Thế Tôn bảo, “... Ở đây, Tỳ kheo, người nào có quan điểm: “Đây là tự ngã tôi, thế giới 
này, sau khi chết tôi sẽ thường trụ, trường tồn, vĩnh cửu, không có gì thay đổi; tôi sẽ chịu đựng 
miễn là bất tử." Người ấy nghe Như Lai hay một đệ tử của Như Lai giảng dạy giáo pháp nhằm 
loại bỏ tất cả các quan điểm, định kiến, nỗi ám ảnh, đắm trước, và những khuynh hướng tiềm 
tàng, vì các tỉnh lặng của tất cả tạo tác, vì sự chấm dứt tất cả tham trước, vì sự hủy diệt đối với ái 
dục, vì sự định tĩnh, vì sự tịch diệt, vì đạt đến Niết Bàn. Người ấy nghĩ như thế này: “ Như thế tôi 


sẽ bị tiêu diệt! Rôi tôi sẽ chêt! Rôi tôi sẽ không còn nữa!" Thê rôi ông ta buôn râu, đau khô và 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 47 


xót xa, ông ta đánh vào ngực mình khóc lóc và trở nên quẫn trí. Đó là có sự quá kích động về 
những gì không tồn tại ở bên trong.” “7 

Như vậy, theo học thuyết vô thường, một nguồn pháp hình thành một chúng sanh không 
chỉ là một sự liên tục, nhưng là rời rạc cùng một lúc. Nếu sử dụng một phép ẩn dụ hiện đại, nó là 
cách tốt nhất để so sánh nó với một cuốn phim: nó bao gồm các mô hình riêng biệt, tuy nhiên, 
chúng ta không thấy khi chúng ta xem một bộ phim và cảm nhận nó như một sự liên tục thuần 
chất. Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa hai khung kế nhau là hoàn toàn không thê nhận ra, 
và chúng xuất hiện với con mắt thường là gần như giống nhau mặc dù sự khác biệt đang tăng 
trưởng và xảy ra dần dần. Trong ví dụ này, mỗi cuộc sống mới là một tập mới của một chuỗi 
không có khởi đầu, và Niết bàn là tập cuối của bộ phim. 

Tuy nhiên, ở đây một câu hỏi khác có thê phát sinh: nếu không có linh hồn thì cái gì được 
tái sinh và tiếp diễn từ đời này sang đời khác? Câu trả lời là khá nghịch lý: không có gì là tái sinh 
và không có gì tiếp diễn. Trái ngược với niềm tin thông thường, Phật giáo không có giáo lý về sự 
luân chuyền tái sinh từ một linh hồn bất biến. Trong Phật giáo, con người không phải là một linh 
hồn đầu thai như trong Ấn Độ giáo. Ông ta là một dòng chảy liên tục của các trạng thái — các 


pháp là một chuôi của các ảnh hiện, đó là khoảnh khăc. 


?” Bhikkhu Nanamoli, and BhikkhU Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha p.230 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 48 


4. QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VÈ NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO LỰC, XUNG ĐỘT, 
CHIẾN TRANH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC 

Mỗi xã hội đều có xung đột vì những lợi ích và quan điểm cả bên trong và bên ngoài. 

Giáo lý Phật giáo dạy về những cách để ngăn chặn sự xuất hiện của những xung đột mới và ngăn 

chặn sự leo thang của những mầm mống đã bắt đầu. Phật tử tìm cách để đạt được điều này bằng 

việc giải thích cho mọi người tham gia vào các cuộc xung đột đề tìm cách tốt nhất nhằm giáo dục 


hành động, cảm xúc, và sự hiệu biệt của chính mình về cuộc sông. 


4.1 XUNG ĐỘT VÀ BẠO LỰC TỪ GÓC RẺ CỦA THAM LAM VÀ THÙ HẬN 

Trong Phật giáo, bạo lực được xem là sự phản ứng thông minh nhất đối với cuộc xung 
đột. Bạo lực thể chất hoặc bằng lời nói, không tạo ra các giải pháp dài hạn đối với vấn đề. Những 
người chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực gây nên nghiệp chướng nặng nè bởi những hành 
động của họ; vì vậy cuối cùng họ phải trả. Các nạn nhân của bạo lực hoặc các thành viên gia 
đình của họ tìm cách trả thù. Như vậy bắt đầu vòng tiếp diễn bạo lực. Các nguyên nhân gốc rễ 
của cuộc xung đột vẫn chưa được xử lý. 

Xuyên qua kinh Pháp Cú, để hóa giải các nguyên nhân gốc rễ của xung đột vốn phát xuất 
từ tâm sân hận, cách tốt nhất là phát khởi tâm tha thứ và từ bi đối với kẻ thù: 

Hận thù không kềm chế dẫn đến tai hại: 

“Ai ôm ấp thù hận 

“Nó làm nhục, đánh tôi 

Nó hại tôi, cướp tôi” 

Hận thù đâu thể vơi.” 


(Akkocchi mam avadhi mam 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 49 


Ajini mam ahãsi me 

Ye ca tam upanayhantI 

'Veram tesam na sammati.) 
Vượt qua cơn giận: 

“A1 không ôm thù hận 

“Nó làm nhục, đánh tôi 

Nó hại tôi, cướp tôi” 

Hận thù hoàn toàn vơi.” 
(Akkocchi mam avadhi mam 

Ajini mam ahãsi me 

Ye ca tam nupanayhanti 


Veram tesũpasammati.)” 


Hạn thù chỉ tan với tâm không thù hận: 


“Đời này không thù hận 
Với người hết hận thù 
Người xóa hết hận thù 

Là chân lý nghìn thu.” 
(Na hi verena verãnI 
Sammantidha kudacanam 
Averena ca sammantI 


30 
Esa dhammo sanan(ano.) 


Đức Phật cũng nói rằng tâm có thê thoát khỏi trạng thái tinh thần bị ô nhiễm với những 


giải pháp dài hạn hợp lý nhất. Tham lam, một cảm giác tự thỏa ước và định kiến phát sinh trong 


2 


Ẵ ccbs.ntu.edu, DhP3 


*® Ibid..., DhP4 
3° |bid..., DhP5 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 50 


tâm của con người, và trong tình trạng không được giám sát, có thê có những hậu quả to lớn cho 
cộng đồng và dân tộc. Đức Phật dạy các đệ tử của mình thường xuyên nhìn vào bên trong để 
nhận diện chúng phát khởi các cuộc xung đột đối với bên ngoài bằng hành động và lời nói đối 
với ham muốn và cảm xúc, niềm tin, giá trị cuộc sống, và lý thuyết của chính mình như thế nào. 
Ngài dạy rằng cách giải phóng những khía cạnh tiêu cực của tâm trí con người và cách tu dưỡng 
những khía cạnh mang tính xây dựng. Phật tử học cách xác định các nguyên nhân và điều kiện 
của cuộc xung đột, cũng như học cách tạo nên những nỗ lực để có thể giải quyết các xung đột 
một cách tốt nhất có thẻ. 

Phật giáo xem bạo lực, xung đột và chiến tranh cùng với tất cả các yêu tố khác của con 
người là kết quả của nhân duyên. Trong vũ trụ 'Kinh Hoa Nghiêm "được mô tả như một mạng 
lưới vô hạn, mà đã đạt được sự tồn tại của nó từ ý chí của các vị Bồ tát. Trong từng sự giao tiếp 
của các mạng vô hạn đó là một viên ngọc lấp lánh hiện hữu vô số gương mặt đan xen chặt chẽ 
cách hoàn hảo, và mỗi mặt viên ngọc phản chiếu tất cả các mặt của từng viên đá khác trong 
mạng lưới này. Bởi vì mạng lưới là chính nó, mỗi viên đá ngọc và mỗi khuôn mặt của từng viên 
đá là vô tận, nên số lượng phản chiếu cũng là vô hạn. Khi một viên đá trong mạng lưới vô tận 
này là thay đổi trong cách nào đó, sự thay đổi tác động đến tất cả các viên đá ngọc khác trong 
mạng lưới (Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Hoa Tạng). Câu chuyện về võng lưới của Indra rất nên thơ 
giải thích các kết nối bí ẩn mà đôi khi chúng ta chứng kiến giữa các sự kiện đường như không có 
liên quan. 

"Tất cả những sai lầm đó 

Và tất cả các điều ác 

Phát khởi từ lực lượng nhân duyên: 


Khi họ không làm chủ được chính mình."”! 


3“ Geshe Kelsang Gyatso, How to Solve Our Human Problems: The Four Noble Truths 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 51 


Trong mọi trường hợp, theo khái niệm về duyên khởi, để làm cho bạo lực biến mắt chúng 
ta phải tiêu diệt các nguyên nhân cơ bản của nó. Từ quan điểm của Phật giáo có ba loại xung đột 
và bạo lực: Những nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Tác 
động bên ngoài là những hành động bằng thân hoặc bằng lời nói của một ai đó với một người mà 
đi ngược lại với mục đích vô hại (ahimsa) cho người này, hoặc ngăn cản sự hạnh phúc của người 
khác. Mặc dù ảnh hưởng bên ngoài chăng hạn như những hành động có hại về thê chất và lời nói 
hay gây ra sự bất bình đẳng, xung đột cho xã hội; Phật giáo cho rằng tất cả đều xuất phát từ ý 
thức bên trong của con người. Đó là những cảm xúc như giận dữ, thù hận, oán trách, khinh miệt 
v.v..., thực tế, nguyên nhân gốc rễ của bạo lực là bắt nguồn từ nỗi đau khổ bởi do sự thiếu hiểu 
biết (vô minh) của con người. Hầu hết chúng ta vẫn không nhận thức được thực tế rằng tất cả 
mọi thứ là tương quan với nhau và tất cả các hành động đều gặt hái kết quả. Đa phần không nhận 
thức được rằng tất cả chúng ta chỉ là một sinh vật duyên hợp. 

Nguyên nhân đau khổ của con người, như được giải thích trong thuật ngữ Phật giáo, là 
tham lam, sân hận và si mê. Những đặc tính tiêu cực và những bắt thiện cơ bản tàn phá bên trong 
chúng ta và tác động bên ngoài một các nguy hiểm được gọi là Tam độc, là những chất ô nhiễm 
gây đau đớn, bệnh tật cả về thể chất và tỉnh thần đối với đời sống chúng ta. 

Bản chất của tham là khát khao và ham muốn và chấp trước khiến chúng ta muốn năm 
giữ mọi thứ mà chúng ta thích. Lòng tham không bao giờ biết thỏa mãn, nó là bạn đồng hành của 
sự thù hận, ganh ghét, tranh chấp dẫn đến những xung đột lớn khi không đạt được những gì ta 
khao khát. Sự phát khởi của lòng tham có gốc rễ từ sự thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết rằng cái tôi 
chỉ là duyên hợp... không nhận ra bản chất thật của chúng ta, mở đường cho những ảo tưởng này 
đến những ảo tưởng khác. 

Những chất độc này khiến cho cuộc đời của chúng ta tràn ngập sự đau khổ, bất hạnh và 
bất toại nguyện. Chúng khiến ta phải tạo ra ra những quyết định vụng về ảnh hưởng đến đời sống 


hiện tại và tương lai của chúng ta và người khác. Chúng khiến chúng ta hành động vô đạo đức 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 52 


nhằm tự phục vụ và ý đồ bất lương của chúng ta; chúng tạo ra một xã hội mất trật tự vì đầy dẫy 
sự xung đột, nghi ngờ. Chúng là những gốc rễ không chỉ gây đau đớn và khốn khổ cho chúng ta 
nhưng với những người thân của chúng ta và xã hội. May mắn thay, có một cách để diệt trừ ba 
chất ô độc này, đó là thực tập yêu thương và từ bi là phương thuốc giác ngộ và giải độc tốt nhất. 

Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng bị thống trị bởi một trong những chất độc 
này. Khi một trong tam độc bị thống trị, hai cái khác nằm im lìm vì chưa có đủ nhân duyên để 
phát triển. Ví dụ, nếu ta bị chi phối bởi sự tức giận, ta có xu hướng bị trầm cảm hoặc bị ám ảnh 
về quan điểm chính trị đối lập, những kẻ thù thật hay tưởng tượng, và do đó ta sẽ có các hành vi 
tiêu cực đối với cuộc sống. Nếu ta có ưu thế là tham lam, hành vi của ta biểu hiện bằng sự tham 
muốn những gì mà mình không có, keo kiệt, và thiếu lòng trắc ấn với người khác... Lòng tham 
vốn gắn liền với những thứ vật chất và không biết đủ, nghĩ rằng càng có nhiều thì càng hạnh 
phúc. Bởi vì vô minh, chúng ta không nhận ra tiềm năng giác ngộ của chúng ta là hạnh phúc thật 
sự, đó mới là bản chất thật của chúng ta, Phật tính của chúng ta. Sự thiếu hiểu biết gây bất ổn cho 
bản thân, nó cũng là một cảm giác của sự yêu đuối, bất lực và thờ ơ. 

Ngoài sự chi phối cùa lòng tham, những trạng thái tâm thường dẫn đến bạo lực và xung 
đột là sân và hận. Phật giáo nhìn hai nguyên do đối với sự thù hận và giận đữ này là: không đáp 
ứng những gì được mong muốn, và những trải nghiệm đau thương. Khi bất như ý và không hài 
lòng nhen nhúm, chúng ta rất dễ bị khiêu khích, và rất đễ dàng phát khởi trạng thái giận đữ và 
thù hận. Nếu chúng ta đang trong thỏa mãn và hạnh phúc thì một điều gì đó không thê kích thích 
chúng ta một cách quá dễ dàng. Shantideva nói rằng điều rất quan trọng là ngăn chặn sự xuất 
hiện của tâm trạng bất như ý đang sẵn sàng bộc lộ. Cảm giác bất hạnh này là một nhiên liệu, một 
nơi sinh sản của thù hận. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến thế giới nội tâm của chúng ta 
và theo dõi những trạng thái tâm đang xuất hiện và làm cho chúng ta đau khổ.Đó là một điều 
kiện cần thiết để ngăn chặn, để nó không phát sinh sự giận dữ và hận thù: 


Bạo lực luôn phát sinh từ đau khổ. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 53 


"Vì nhu cầu thỏa mãn những ham muốn của tôi 

Tôi đã chịu đựng biết bao sự thiêu đốt trong lò địa ngục, 
Nhưng bằng những hành động này tôi đã hoàn thành mục đích 
Cho chính tôi hoặc những người khác 

Nhưng bây giờ, từ ý nghĩa vĩ đại này tôi sẽ tích luỹ 

Không tốn hại chúng sinh dù chút nhỏ nhoI, 

Nên tôi vô cùng hân hoan 

Hướng về đau khổ nhằm đánh tan sự tốn hại đối với mọi loài."*” 

Ngoài ra còn có hai loại sân giận được đề cập trong Phật giáo: sự sân giận xuất hiện khi ai 
đó không gây hại cho chúng ta, và sự sân giận đến từ một cảm giác không hài lòng với sự thành 
công của kẻ thù. Thực tế, chúng ta không thích ai đó thành công trong khi chúng ta thì không. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: "Nói chung, trong Phật giáo cân nhắc rất nhiều thái độ của chúng 
ta đối với các đối thủ hay kẻ thù của chúng ta. Vì là hận thù có thể là trở ngại lớn nhất đối với sự 
phát triển của tình thương và hạnh phúc. Nếu bạn có thê học hỏi để phát triển lòng kiên nhẫn và 
khoan dung với kẻ thù của bạn thì tất cả mọi thứ khác trở nên dễ dàng hơn nhiều — lòng từ bi của 
bạn đối với tất cả những người khác bắt đầu tuôn chảy một cách tự nhiên."”” 
"Không giận thắng hờn giận 
Hiền lương thắng hung tàn 
Rộng lượng thắng keo kiệt 
Chân thật thắng dối lừa.” 

(Akkodhena Jine kodha] 


AsadhuJ sadhuna Jine 


Jine kadariyaJ danena 


* Ibid 
* Dalai lama, Shifting Perspective p.178-179 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 54 


Saccenalikavadina)). nã 

Tuy nhiên, đàn áp cơn giận cũng không có ích gì; lúc đầu, việc thực tập đàn áp nó thực sự 
có thê cung cấp một tác dụng ngắn hạn, nhưng nó vẫn còn; sau đó nó sẽ phá vỡ và càn quét tất cả 
mọi thứ trên đường đi của nó. Nên có thể đạt được từ việc thực hành buông xả tức giận, Chúng ta 
cần phải để cho cơn giận tan biến bởi chính nó một cách tự nhiên. Cơn giận có mặt ở đâu cách 
đây vài giây? Hãy thử đề nó quay trở lại nơi đó. Nếu chúng ta nhớ bao nhiêu lần chúng ta đã tức 
giận trong suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả cơn giận bộc phát với tình 
trạng không lâu. Cảm giác về sự ngắn ngủi của cơn giận có chức năng như là một biện minh trí 
tuệ đề hiểu rằng tất cả muôn sự đến, rồi đi. Khi chánh niệm với sự thực hành này, bạn phải luôn 
nhận thức được lợi ích của sự kiên nhẫn, với khuyết điểm của cơn giận, những gì kiên nhẫn đưa 
chúng ta đến, và những gì tức giận dẫn chúng ta đi. Sự thực tập liên tục theo thời gian nó trở 
thành một thói quen. Chúng ta đã thực sự hiểu rõ sự trải nghiệm về cơn giận nếu nó là cơn giận, 
nó sẽ không đưa đến bắt cứ điều gì tốt hay xấu, chỉ là trí tuệ nhiều hơn với sự nhẫn nhục. 

"Vọng động như không gian không giới hạn 

Chúng không thê vượt qua tất cả 

Nhưng nếu tôi chỉ khắc phục được những suy nghĩ tức giận của mình 

Cũng giống như đánh bại hết kẻ thù.”” 

Cơn giận cũng bắt nguồn từ lòng tham và sự vô minh ở bên trong chúng ta. Giáo lý Phật 
giáo dạy chúng ta rằng tam độc bên trong chúng ta liên kết với tình trạng xã hội mà chúng ta 
đang sống. Ví dụ, lòng tham được phản ánh trong sự nghèo khổ của người khác, sự tàn phá về 
môi trường. Tuy nhiên, nó cũng là vô thường, thay đổi và chuyền tiếp. Lòng tham có thê biến đổi 
thành thiện tâm. Hoặc sân hận, có thể chuyên hóa thành tập hợp chống lại sự bất khoan dung, bất 
công và phi đạo đức... 


» ccbs.ntu.edu, DhP223 


*” Geshe Kelsang Gyatso, How to Solve Our Human Problems: The Four Noble Truths 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 55 


Nếu chúng ta nhận thức được ba chất độc, nguyên nhân và phương pháp chữa trị chúng, 
chúng ta có thê đạt được kết quả tuyệt vời. Xuyên qua việc thực hành thiện nghiệp và lòng từ bị, 
các chất độc hại ấy có thê chuyền hóa thành năng lượng hiền lành, bạo lực xung đột sẽ biến 
thành yêu thương và hòa bình, hạnh phúc thật sự sẽ được phát triển. Khi chúng ta nhận ra sự 
tương quan của của chúng ta với người khác, sự liên kết và sự hiệp nhất của moj loài trong vũ 
trụ, chúng ta mới có thê đào thải những độc tố khiến thân tâm chúng ta bị tật bệnh triền miên. 

Phương pháp đặc biệt khác là dùng kỷ luật nhằm chuyển hóa sự tranh chấp thành hòa 
hợp và hoan hỷ trong lời dạy của Đức Phật mà chúng ta nên học. 

Trong kinh Samagama, Đức Phật đã hướng dẫn con đường của ngài nhằm giúp chúng ta 
biết được phương pháp giải quyết tốt nhất đối với sự tranh chấp và xung đột trong Tăng đoàn, và 
có thể ứng dụng đối với xã hội của chúng ta: 

'Ananda, ông có thấy bất kỳ trường hợp trong lời giảng dạy, chăng hạn như trong tứ 
chánh niệm, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo mà tôi 
đề cập và tuyên bố khi hai Tỳ kheo có thê tranh cãi ở đây?' “Bạch Thế tôn, trong những lời giảng 
dạy mà Đức Thế Tôn đã đề cập và công bố con không thấy một ví dụ nào mà hai Tỳ kheo có thê 
tranh cãi, như trong tứ chánh niệm, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chỉ và 
bát chánh đạo. 

“Tuy nhiên, những ai sống xuyên qua lời dạy Thế Tôn bây giờ, sẽ khơi dậy một cuộc 
tranh chấp đối với lợi ích của các sinh kế khó khăn vì các nguyên tắc cao hơn, nó sẽ không phải 
là đối với hạnh phúc của nhân thiên. Ananda, sự xung đột về sinh kế khó khăn hoặc hoặc các 
nguyên tắc cao hơn là không đáng kể, nếu cộng đồng xung đột về con đường và phương pháp, 
nó sẽ là sự bất hạnh của nhiều người, và sự bắt hạnh đối với nhân thiên." 

Xung đột là một tiến trình, nó là sự bất mãn và đối kháng những giá trị hiện hành và bất 


hợp tác. Hầu như bất kỳ hành động của con người đều có những khả năng để hướng tới những hy 


s: Samagäama Sutta, Translated from Pali by Bhikkhu Bodhi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 56 


vọng hay can thiệp vào kế hoạch của người khác. Hành động như vậy sẽ trở thành xung đột; sự 
xung đột do khác con đường và quan điểm có thê làm suy yếu về con đường và phương pháp mà 
con đường và phương pháp ấy có thê đem là nhiều lợi ích an vui cho nhiều người. 

Thông qua đó, một đảng phái cố gắng tiêu diệt hoặc làm giảm khả năng vị trí phụ thuộc 
bên kia là vấn đề khác, mặc dù bạo lực thường có liên quan đến xung đột, nó có thể xảy ra mà lại 
không. Như trường hợp bất tuân dân sự Satyagraha qua tinh thần bất bạo động của Gandhiji - 
chiến đấu chống chủ nghĩa đề quốc Anh là điểm minh họa tốt nhất. 

Theo Shelly Shah, Những đặc trưng xung đột xã hội bao gồm trong 4 phần Sau: 

() Xung đột là một hành vi có ý thức. Đó là sự phản đối có chủ ý. 

(1) Xung đột là một hành vi cá nhân. 

(ii) Xung đột thiếu tính liên tục. 

(v) ) Xung đột là phố quát. 

Cũng thế, trong cộng đồng Tăng, có 6 đặc trưng của sự xung đột; nguyên nhân của sự 
xung đột có nguồn gốc từ lòng sân hận hận, và có đời sống buông lung: nếu một người biết nhận 
ra nó ở bên trong hay bên ngoài tâm thì có thế ngăn chặn được nó: 

“Aananda, có sáu nguyên nhân gây ra tranh chấp. Sáu nguyên nhân đó là gì? Khi Tỳ- 
kheo có âm giận đữ và ác cảm, vị ây trở nên ngang bướng ngay cả đối với các vị thầy của mình, 
chống đối với lời dạy và trở nên phóng túng, chống đối cộng đồng Tăng và trở nên phóng túng, 
không sống hoàn toàn trong việc tu tập. Vì thế, vị ấy khêu khích sự tranh cãi trong cộng đồng 
Tăng, tạo nên sự bất an đối với nhiều người và Sự bất an đối với thiên nhân. Ananda, nếu ông 
nhìn thấy điều này gây nên một sự xung đột bên trong hay bên ngoài, ông nên cố gắng xua tan 
nguyên nhân tạo nên sự xung đột, và không để nó phát sinh một lần nữa. 

“Lại nữa, Ananda, ác Tỳ kheo với thói đạo đức giả... ghen tị và ích kỷ... xảo quyệt và 


gian lận... với những ham muôn bát thiện và tà vạy... chấp thú vào những vân đề của thê gian 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 57 


và không buông xả dễ dàng. Khi vị Tỳ kheo này chấp chặt các vấn đề thế gian và không đễ dàng 
bỏ cuộc, vị ấy trở nên ngang bướng ngay cả đối với các vị thầy, chống đối với lời dạy dạy và trở 
nên phóng túng, chống đối cộng đồng Tăng và trở nên ngang bướng, không sống hoàn toàn trong 
việc tu tập. Vì thế, vị ấy khiêu khích sự tranh cãi trong cộng đồng Tăng, tạo ra sự bất an cho 
nhiều người và sự bất an cho nhân thiên. Ananda, nêu ông nhìn thấy điều này gây nên một sự 
xung đột bên trong hay bên ngoài, ông nên cô gắng xua tan nguyên nhân tạo nên sự xung đột, và 
không để nó phát sinh một lần nữa. Đây là những nguyên nhân tranh chấp ác, đừng để chúng 
phát sinh trong tương lại. Ananda, đây là sáu nguyên nhân xung đột.””" 

Nói chung, những mâu thuẫn xung đột trong cộng đồng Tăng cũng như cộng đồng xã hội 
là vấn đề lớn thường là một vấn đề của niềm tin đạo đức đã không còn chỗ dựa duy nhất, sự 
xung đột bất thiện này này có xu hướng kết quả từ một cuộc đụng độ giữa thế giới quan nhận 
thức khác nhau. Tuy nhiên sự xung đột được khởi lên từ một người có ý đồ ác để biện minh cho 
sự buông xả hoàn toàn khác với sự xung đột đề xây dựng cho một trật tự đạo đức của cộng đồng 
của xã hội. Nhằm giiải quyết những xung đột bắt thiện, Đức Phật đã đề cập đến bốn điều luật và 
bảy cách giải quyết những tranh chấp căn bản. 

“Ananda, có bốn điều cần thực thi. Bốn điều đó là gì? Các câu hỏi về những xung đột, 
các câu hỏi về những chỉ trích, câu hỏi về đạo đức sai trái, và các câu hỏi về nhiệm vụ. Ananda, 
có bảy cách để giải quyết tất cả các sự xung đột. Giải quyết trong sự hiện diện của các bị cáo, 
kêu gọi lương tri của bị cáo, xả tội (trắng án) trên cơ sở đã phục hồi tinh thần, thỏa thuận bằng 
một lời hứa, xả tội bởi đa số phiếu của cuộc họp, xả tội tham muốn bất thiện và như cỏ phủ 
kín.” 

Tuy nhiên, sự xung đột xã hội mà chúng ta thường thấy xảy ra khởi nguồn từ một cảm 
giác bất công xã hội và thường thúc đây gây hắn hoặc trả thù. Người ta có thể xem bạo lực là 
cách duy nhất để giải quyết những bất công mà họ đã phải chịu đựng và đảm bảo rằng các nhu 


””MN. III,Saamagaamasutta.m/At Samagama 
38 h 
Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 58 


cầu cơ bản của họ được đáp ứng. Điều này đặc biệt có khả năng nêu không có các thế lực tiếp tục 
hỗ trợ để củng có cấu trúc xã hội áp bức hoặc mang lại công lý trừng phạt hoặc phục hồi. Nhưng 
các sức mạnh có hệ thống phản ứng bằng cách cố gắng để dập tắt sự xáo trộn và duy trì hiện 
trạng.Điều này có thê dẫn đến sự diễn tiến xung đột bạo lực. 

Mâu thuẫn thường tập trung vào các vấn đề của công lý có xu hướng khó chữa đa phần bị 
ảnh hưởng bởi tư lợi. Tuy nhiên, mỗi bên thường có công lý của chính mình trong điều kiện 
tuyệt đối, như một số tiêu chuẩn độc lập và khách quan về sự công bằng nhằm đáp ứng nhu cầu 
lợi ích. Liên kết với vấn đề công bằng, nhiều người đã nhận ra sự phụ thuộc chặt chế lẫn nhau 
giữa hành vi vi phạm quyền con người và xung đột khó chữa. Vi phạm các quyền chính trị và 
kinh tế là nguyên nhân chính của nhiều tình huồng khủng hoảng trầm trọng, do đó tạo ra sự lạm 
dụng hơn về quyền con người. Khi quyền làm người với đầy đủ thức ăn, nhà ở, việc làm và đời 
sống văn hóa bị từ chối, và các nhóm lớn của nhân quyên bị loại trừ từ các quá trình ra quyết 
định của thể chế chính trị xã hội, có khả năng có bắt ôn xã hội rất lớn. Điều kiện như vậy thường 
làm phát sinh xung đột công lý, trong đó các bên yêu cầu các nhu cầu quyền cơ bản của họ được 
đáp ứng. Thật vậy, nhiều xung đột phát sinh, tăng trưởng do vi phạm quyền con người. Ví dụ, 
các cuộc tàn sát hoặc tra tấn có thê làm nóng sân hận và củng cố quyết tâm của một kẻ thù để 
tiếp tục chiến đấu vì đau khổ và sân hận. Vi phạm các quyền lợi cơ bản cũng có thể dẫn đến bạo 
lực hơn nữa từ phía bên kia, và có thể góp phần xoắn ốc đây cuộc xung đột leo thang ngoài tầm 
kiểm soát. 

Những hình thức khác nhau của biến có kinh tế và đàn áp quyền tự quyết thường dẫn đến 
bi kịch của con người hơn nữa trong các hình thức của bệnh tật, đói khát, và thiếu chỗ ở. Trong 
trường hợp vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, nó là khó khăn để thực hiện các cuộc đàm 
phán hòa giải từ các nhân vật xung đột. Điều này là không dễ dàng cho các bên để tiến tới 
chuyền đổi xung đột và sự tha thứ khi những ký ức của bạo lực và tội ác nghiêm trọng vẫn còn 


trong tâm trí của họ. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 59 


Trong cộng đồng Tăng đoàn, để phòng ngừa và hóa giải những xung đột đã và có thể xảy 
ra, Đức Phật dạy mỗi vị Tỳ kheo đều phải sống hòa hợp, tu tập sáu nguyên tắc thiện nghiệp với 
thân, miệng và ý của mình: 

1) Hành động của thân nên hướng đến người khác bằng sự thương yêu. 

2) Hành động của lời nói phải hướng đến người khác với sự thương yêu. 

3) Tư tưởng nên hướng đến người khác với sự thương yêu. 

4) Chia sẻ bình đăng vật thực có được 

5)_ Bình đẳng trong kỷ luật đạo đức 

6) Cùng chia sẻ kinh nghiệm xả bỏ khổ não, đạt đến chân hạnh phúc 

Ananda, có sáu điều thúc đây sự hòa hợp, hoan hỷ và thân thiện, và xua tan những xung 
đột. Sáu điều ấy là gì? Ananda, Tỳ kheo cần thiết lập được hành vi của thân bởi lòng từ mẫn đối 
với những vị đồng tu trong đời sống thánh hạnh một cách công khai và bí mật. Tỳ kheo cần thiết 
lập được hành vi của lời nói bởi lòng từ mẫn đối với những vị đồng tu trong đời sống thánh hạnh 
một cách công khai và bí mật. Tỳ-kheo cần thiết lập được hành vi của ý bởi lòng từ mẫn đối với 
những vị đồng tu trong đời sống thánh hạnh một cách công khai và bí mật. Lại nữa, Tỳ kheo chia 
sẻ bình đăng với các sự cúng dường đúng pháp khi đi khất thực với các vị đồng tu trong đời sống 
thánh hạnh. Lại nữa, Tỳ kheo cần bình đẳng trong tất cả các đức hạnh mà không bị ô uế, tì vết, 
hay khiếm khuyết và được ca ngợi bởi trí tuệ là nhờ có chánh niệm với các vị đồng tu trong đời 
sông thánh hạnh. Lại nữa, Tỳ kheo chia sẻ quan điểm cao quý đề phá hủy phiền não đúng pháp 
với một ai suy nghĩ hợp lý về nó, với các vị đồng tu trong đời sống thánh hạnh một cách công 
khai và bí mật. Aananda, sáu điều thúc đây sự hòa hợp, hoan hỷ và thân thiện và xua tan những 
tranh chấp. Aananda, ông thấy có một lời nào mà không thê chấp nhận được trong những lời 
này? ” 


"Bạch ngài, con thấy." 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 60 


"Vì vậy Ananda, thực hiện được sáu điều này thúc đây sự hòa hợp, hoan hỷ và thân thiện, 


và xua tan những tranh chấp, nó sẽ có lợi ích lâu đài cho các ông.””? 


4.2 BẠO LỰC VỚI CẢM XÚC TIÊU CỤC 

Trong cuốn sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma, “The Art of Happiness° phân tích về gốc rễ 
của tranh chấp và bạo lực, Ngài chỉ ra rằng sốc rễ của tranh chấp và bạo lực cuối cùng chỉ dẫn 
đến cảm xúc tiêu cực của chúng ta và khả năng của chúng để làm sai lệch nhận thức của chúng ta 
về thực tại. Để hiểu tốt hơn vai trò của những cảm xúc tiêu cực và lệch lạc trong suy nghĩ là 
những nguyên nhân chính của bạo lực, lợi ích quán xét đơn giản những gì là cảm xúc, tại sao 
chúng ta có những cảm xúc ấy, và chúng liên quan đến sự lệch lạc của tư duy như thế nào. Thứ 
nhất, mặc dù chúng ta tin rằng một số cảm xúc là tiêu cực hoặc tàn phá, điều quan trọng là chớ 
quên rằng trong sự phát triển của mỗi con người, cảm xúc cũng đã phát triển với mục đích xây 
dựng: từ quan điểm phát triển, tất cả các cảm xúc được thiết kế để giúp chúng ta tồn tại và duy trì 
thế hệ con cháu. 

Những cảm xúc được biểu hiện để chuẩn bị cho sự phản ứng của chúng ta rất nhanh đối 
với các biến cô quan trọng. Từ 'cảm xúc” (emotion) bắt nguồn từ tiếng Latin là sự biểu hiện ý 
tưởng di chuyên, và nói chung, tất cả các cảm xúc là một cơ chế cực kỳ hiệu quả để chuyền sự 
chú ý của chúng ta với tình huống và khuyến khích chúng ta theo hướng cần thiết vì hạnh phúc 
và sự tổn tại của chúng ta. Thông thường, cảm xúc tiêu cực được thiết định để giúp chúng ta 
ngay lập tức phản ứng với các tình huống đe dọa tính mạng - phản ứng với một cách để cơ hội 
sống còn của chúng ta tăng trưởng. Chúng nói với chúng ta một điều gì đó 'xấu' đã xảy ra hoặc 
sắp xảy ra, và gợi ý một hướng nào đó của hành động. Trong thực tế, chúng đề xuất rất cao một 
chiều hướng nào đó của hành động. Dĩ nhiên, có những cảm xúc đóng những vai trò hữu ích 


khác, đặc biệt là trong giao tiếp, nơi chúng giúp đỡ để thông tín cho những người khác trong 


*® Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 61 


trạng thái bên trong của chúng ta thông qua sự thể hiện đặc trưng của khuôn mặt hoặc những cử 
chỉ 

Changdud Rinpoche cho rằng, để hiểu được sự phát sinh của cảm xúc như thế nào, hãy 
theo dõi tâm của bạn. 

Đầu tiên chỉ để nó thư giãn một cách đơn giản. Thực tập không nghĩ đến quá khứ hay 
tương lai, không cảm thấy hy vọng hay sợ hãi về chuyện này hay chuyện kia, để cho nó nghỉ 
ngơi thoải mái, cởi mở và tự nhiên. Trong không gian thoáng đãng này của tâm, không có vấn 
đề, không có đau khô. 

Sau đó, tập trung sự chú ý của bạn - một hình ảnh, một âm thanh, một mùi hương... Tâm 
trí bạn chia tách thành bên trong và bên ngoài, mình và người, chủ thể và đối tượng; như thế chỉ 
đơn giản là nhận thức đối tượng, và không có vấn đè. 

Nhưng khi tâm trí bạn không có gì cả, bạn nhận ra rằng đó là lớn hay nhỏ, trắng hoặc đen, 
vuông tròn, và rồi bạn phân biệt nó. Ví dụ, dù đó là đẹp hay xấu, sau khi bạn khởi phân biệt về 
điều đó, bạn liền phản ứng với nó: bạn quyết định bạn là thích hay không thích nó. Đó là khi vấn 
đề bắt đầu, bởi vì “Tôi thích nó" dẫn đến “Tôi muốn nó.” Chúng ta muốn có những gì chúng ta 
cảm nhận rằng thích nó. Tương tự như vậy, “Tôi không thích nó” dẫn đến “Tôi không muốn nó.) 
Nếu chúng ta thích một cái gì đó, muốn nó, và không thể có nó, rồi chúng ta đau khổ. Nếu chúng 
ta không thích nó, nhưng không để nó đi, chúng ta đau khổ một lần nữa. Đau khổ của chúng ta 
dường như xảy ra vì đối tượng của ham muốn (của lạc thọ) ác cảm (của khổ thọ) tiêu cực bên 
trong chúng ta, nhưng bản chất của vấn đề không thực sự là như vậy - nó xảy ra bởi vì tâm thức 
tách ra thành hai mặt đối tượng chủ thê và trở nên tham gia trong việc thích hay không thích một 
cái gì đó. 

Chúng ta thường nghĩ rằng cách duy nhất để tạo ra hạnh phúc là cố gắng kiểm soát những 


hoàn cảnh bên ngoài của cuộc sông chúng ta, và cô găng sửa chữa những gì có vẻ như sai hoặc 


40 
Dalai Lama and Howard C. Cutler. “The Art of Happiness” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 62 


để thoát khỏi tất cả mọi thứ làm phiền và làm đau chúng ta. Nhưng vấn đề thực sự năm trong 
phản ứng của chúng ta đối với những trường hợp này. Những sì chúng ta phải thay đổi là tâm và 
cách nó kinh nghiệm thực tại. (Gates to Buddhist Practice) 

Xuyên qua căn bản về giải phẫu não phát triển trong thời kỳ Pleistocene, một giai đoạn 
khi môi trường của chúng ta có nhiều thù địch với chúng ta hơn bây giờ. Những cảm xúc tiêu 
cực chính - sợ hãi, ghê tởm, giận dữ, buồn đau đã được phát triển bởi tổ tiên xa xưa như là một 
giải pháp rất hiệu quả để chống lại vấn đề dai dẳng phải đối mặt. Mỗi cảm xúc này có chức năng 
thích ứng của chính nó. Ví dụ, sợ hãi giúp chúng ta phản ứng với các mối đe dọa, nguy hiểm; 
ghê tởm, với động lực chính để lánh xa - được thiết định để giúp chúng ta tránh nhiễm trùng 
hoặc từ chối một thực phẩm có khả năng độc hại; tức giận, tất nhiên, đã giúp chuẩn bị để chiến 
đấu hoặc tấn công, nhưng cũng có thê phục vụ như là một tín hiệu cảnh báo khi có điều gì ngăn 
cản chúng ta; và nỗi buôn, có thể khuyến khích chúng ta dành thời gian cần thiết ra để tái tập hợp 
sau một sự thất bại, cần thận để bảo vệ lực lượng của chúng ta, và không nghi ngờ gì, nó cũng 
kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Do đó, mỗi cảm xúc đều có mục đích hoặc mục tiêu riêng 
của mình, như thế mỗi người đều có liên quan đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi, đặc trưng đối 
với nó vốn được xây dựng đặc biệt để giúp chúng ta đạt được những mục tiêu nhất định.*! 

Vì hầu hết những cảm xúc tiêu cực đều có mục đích giúp chúng ta đối phó với các tình 
huống quan trọng hoặc đe dọa tính mạng, trong đó tỉ lệ của một giây là quan trọng vô cùng, 
chúng phải đưa chúng ta di chuyên rất nhanh chóng và dứt khoát. Trong loại tình huống nguy 
hiểm, chúng ta không có thời gian để phân tích một cách ý thức vấn đề theo chiều sâu, do đó 
những cảm xúc bị kẹt ngay cả trước khi các thông tin được hoàn toàn xử lý trong tân vỏ não 
(neocortex) - vỏ não mới, trung tâm của tiễn trình tư duy. VỊ trí của những cảm xúc tiêu cực là hệ 
thống viền não (Imbic system), trong những chỗ như hạch hạnh nhân có trách nhiệm cho sự 


triệu tập của những cảm xúc như sợ hãi hay sự thù địch. Sự bất an được tạo nên bởi những cảm 


*# Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 63 


xúc tiêu cực cung ứng một sự phục vụ tốt, thu hút sự chú ý của chúng ta với những gì đang xảy 
ra, buộc chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta nên chú ý tới những gì chúng ta làm, và đi chuyên 
chúng theo hướng giải quyết tình hình. Ý thức về thảm họa sắp xảy ra chính là vốn có sợ hãi, ví 
dụ, có thê khá đau đớn, nhưng nó chính là nỗi đau để đảm bảo sự quan tâm đầy đủ của chúng ta, 
khuyến khích chúng ta không tiếp tục chần chừ, và thúc đây chúng ta bằng hành động phòng 
ngừa nhanh chóng. 

Tất nhiên, những cảm xúc có liên quan không chỉ với cảm giác; mỗi cảm xúc cũng gây 
ra những thay đổi trong cách suy nghĩ và thay đổi đặc trưng trong cơ thể. Thông tin được gửi bởi 
tế bào thần kinh trong vỏ não của hệ thống tân vỏ não có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta suy 
nghĩ. Ngoài ra còn có các sự kết nối phức tạp giữa các hệ thống tân vỏ não và các bộ phận khác 
của não, cũng như các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Thông tin được gửi qua đường dây thần 
kinh hoặc các mạng lưới có thể gây ra những thay đôi nhanh chóng trên khắp cơ thê. Liên quan 
đến những thay đổi vật lý với, mỗi cảm xúc tiêu cực liên kết với một xu hướng đặc biệt với hành 
động là một chuỗi các thay đổi sinh lý phát huy sự hỗ trợ cho các hoạt động cụ thể vốn được dự 
định đề chuẩn bị cho chúng ta nhằm phản ứng với nguy hiểm hoặc giúp chúng ta đảm bảo sự cứu 
giúp của chính mình. 

Đề hiểu tiến trình này tốt hơn, chúng ta có thê lấy sợ hãi như một ví dụ; nó là cơ chế bảo 
vệ của chúng ta nhằm cảnh báo về Sự nguy hiểm, đặc biệt trong các tình huống đe dọa tính mạng, 
và cũng giống như những cảm xúc khác, nó chuẩn bị cho chúng ta ứng phó một cách nhanh 
chóng để phục vụ việc tự cứu mình. Vậy nó làm điều đó như thế nào? Khi các giác quan của 
chúng ta nhận ra một mối đe dọa tiềm năng, thông tin thuộc về cảm giác được gửi đến các hạch 
hạnh nhân, chủ yêu cung cấp động lực của chúng ta để thực thi, tạo nên một cảm giác khó chịu 
về thảm họa sắp xảy ra. Sau đó nó chuẩn bị thân thể của chúng ta để chỉ điểm: ngay lập tức 


thông điệp được gửi đến các mạng thần kinh, trong một sỐ trường hợp đạt được một tác động 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 64 


trực tiếp vào các cơ quan mục tiêu, và trong trường hợp khác, bằng cách kích thích các tuyến 
mạch đề sản xuất thông tin hóa học - hormon đi qua dòng máu đến các cơ quan chủ đích khác. 

Các thông tin này làm phát sinh một loạt các hiệu ứng trên khắp cơ thể, và mỗi hiệu ứng 
chuẩn bị cho cơ thê để làm những gì cần thiết cho sự sống còn: nhịp tim và huyết áp tăng lên, 
chuẩn bị hành động của chúng ta. Hơi thở gấp rút hơn để cung cấp thêm dưỡng khí; cơ bắp căng 
thắng: sự cảm nhận tăng cường: mồ hôi bắt đầu tuôn chảy khi cơ thể cần một chút hơi mát sau 
một cuộc vận hành khó khăn; căn thắng các hormones như adrenaline và cortisol với cuộc hành 
trìng xuyên qua cơ thê. Những hormone này tăng trưởng các chức năng quan trọng, trực tiếp với 
các dòng máu đến các cơ bắp, và đặc biệt là các cơ bắp lớn của chân và tay để chuẩn bị cho 
chúng ta để đối đầu hoặc chạy trốn; chúng huy động nguồn dự trữ năng lượng của chúng ta, giảm 
bớt glucose từ gan đối với một cuộc phát động nhanh, và thậm chí gây ra những thay đổi trong 
tiểu huyết cầu để cung cấp sự lưu thong máu trong trường hợp chấn thương. Đồng thời, các 
thông tín được gửi đi nhưng vô hiệu hóa chức năng không quan trọng, tạm thời đình chỉ hoạt 
động của hệ tiêu hóa, hệ sinh sản và hệ thống miễn dịch — tóm lại, nếu bạn đang bị bách hại bởi 
kẻ điên khát máu bằng một cái rìu, não của bạn nhận ra rằng có lẽ đây không phải là thời điểm 
hoàn hảo cho một buổi chiều quan hệ, tiêu hóa thức ăn ngon hoặc để thực hiện các công việc gia 
đình trong trang trại, chăng hạn như sản xuất chất kháng thể để chống sự viêm nhiễm (Howard 
€. Cutler). 

Những thay đổi chức năng sinh lý này thường được gọi là một ứng phó hoặc phản ứng 
với stress. Chúng có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho các hành động bảo vệ thông thường, hoặc 
các loại cụ thê hơn về sự phản ứng thói quen tùy theo tính chất của sự nguy hiểm. Những phản 
ứng như thế bao gồm việc bỏ chạy hoặc tấn công; nếu một người không thể thoát ra được sự 
giảm cường độ hoặc trói buộc của hành động là một phản ứng tiềm năng đối với sự sợ hãi, có thể 


có lợi nêu một người sắp rơi từ một vách đá, hoặc nêu ý nghĩa tôt nhât của việc tự cứu mình 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 65 


được che dấu, và trong một sỐ trường hợp, nó thậm chí có thể ngăn chặn sự phản xạ nhằm tấn 
công một số loài ăn thịt. 

Chúng ta có thể thấy những thay đổi vật lý kết hợp với những cảm xúc tiêu cực như thế 
nào, có thể khá hữu ích trong những tình huống mà họ đang dự định - những tình huống gây 
nguy hiểm cho cuộc sống. Tuy nhiên, trong một nghĩa nào đó, những thay đổi này có thể được 
xem như là giới hạn áp đặt hoặc mũi nhọn có ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Xu hướng 
hành động được lập trình bởi những thay đổi sinh lý trong cơ thể kết hợp với cảm xúc, và đây 
COn người đến một phương trình đặc biệt của hành động, chăng hạn như chiến đấu, chạy trốn, 
nôn mửa (kết hợp với cảm xúc ghê tởm), và v.v... Chúng vẫn có thể chọn bắt kỳ hành động nào, 
dù cảm xúc sợ hãi, ví dụ, có thể chuẩn bị để cơ thê có lối thoát, chúng ta không cần phải chạy xa, 
và thậm chí bạn có thể quyết định hát một bản aria hay nằm xuống để ngủ. Nhưng phương trình 
hành động của chúng ta trong trường hợp này được “thu hẹp trong ý nghĩa là cơ thể được đặt 
trong sự cảnh báo vì tình trạng giới hạn và cụ thê của hành động. 

Dĩ nhiên, ngoài các hiệu ứng vật lý, cảm xúc tiêu cực cũng có thể tác động đến cách suy 
nghĩ của chúng ta. Sự kết hợp của các hiệu ứng trên cơ thê và tâm đôi khi được gọi là hiệu ứng 
tư tưởng. Những cảm xúc tiêu cực có xu hướng bóp méo suy nghĩ của chúng ta, dẫn đến một tác 
dụng "thu hẹp” về nhận thức, cũng như chúng có một tác động thu hẹp về hành vi của chúng ta. 
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng những cảm xúc tiêu cực có tác dụng tương tự trên sự thu hẹp 
của hiệu ứng tư tưởng. “Z 

Vì tư tưởng bị thu hẹp, nên chúng ta cũng không thể nhìn thấy đúng với bản chất sự vật, 
cứ nhảy theo cảm xúc tiêu cực như vui, buồn...và tiếp tục sống buông thả, phóng dật theo những 
phát khởi tham ái không bao giờ dừng. 

“Ái dục: cây leo tường 


Với người sống phóng túng 


*® Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 66 


Nhảy đời này đời sau 

Như vượn tìm trái cây.” 

(ManuJassa pamattacarino 

Tanha vaddhati maluva viya 

So plavatI hurahuraJ 

Phalam I1cchaJ va vanasmi vanaro.)'° 

Vẫn là câu hỏi quan trọng nhất là những cảm xúc tiêu cực và tư duy thu hẹp của chúng 

thúc đây nhận thức sai lệch và không chính xác về thực tại như thế nào trong vIỆc dẫn đến bạo 
lực và hành vi phá hoại. Rất hữu ích để trả lời câu hỏi này: đầu tiên có một cái nhìn sâu hơn về 
những thay đổi cụ thể trong tư duy gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực. 

Những nhà nghiên cứu khoa học đã cung cấp bằng chứng khá phong phú mà những cảm 
xúc tiêu cực nói chung có tác dụng “thu hẹp? vào suy nghĩ của chúng ta. Điều này có ý nghĩa nếu 
chúng ta nhớ lại lý do tại sao những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong quá trình tiễn hóa. Trong 
tình huống nguy hiểm cho cuộc sống, cơ hội của mình để tồn tại vượt trên tất cả, và chúng ta có 
thê gửi đi tất cả các khả năng nhận thức của chúng ta để giải quyết trong bàn tay của chúng ta. 
Chúng ta gửi tất cả sự chú ý, tất cả các nguồn lực của não bộ và khả năng suy nghĩ cách làm thế 
nào để sống sót trong một tình hình cụ thể trong giây phút ngắn. Vì vậy, trên thực tế, trong 
những tình huống này, tư duy và nhận thức được thu hẹp: hạn chế với các vấn đề thực tế, tập 
trung vào thời điểm hiện tại. 

Xuyên qua vijñaptimatravada (cittama-traväda, yogacara) - Duy thức Tông (hay Duy 
thức Học) thuộc lĩnh vực Tâm lý học Phật Giáo, tư duy nhận thức thu hẹp có thể được gọi là 
Mạt-na- thức (2KZf§fR/mano-vijñäna) hay ý căn - một trong tám thức chính trong dòng tâm thức 
của con người, hay còn gọi là thức chấp ngã, tâm lý phụ thuộc, tiêu cực, bản chất của nó là thiện, 


ác và vô ký. Tính năng quan trọng của thức này là cảm ứng và chấp thủ thức A-lại-da (tàng thức) 


` ccbs.ntu.edu, DhP334 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 67 


như là kiến phần hay sinh mạng của nó. Mạt-na chấp chủ thê thấy và đối tương thấy của thức A- 


lại-da như là của mình và cản trở sự hoạt động tự do của tàng thức trong việc sự chuyên hóa các 





hạt giống tốt. Mạt-na còn gọi là “câu sinh ngã chấp" (4R.“:3‡'§X\ sahaja-ahamkãra-manaskäratä), 
ngã chấp sinh theo A-lại-da, sinh ra một lần với thân mạng. Theo Duy thức Tam thập tụng 
(triméikã-vijñaptimätratä), thức này gồm có ngã kiến, ngã si, ngã mạn, và ngã ái Và hoạt động 
của nó là “hằng chuyên” (hằng chuyên như bộc lưu) - sự vận hành hoạt động rất nhanh như nước 
chảy xiết; vì bản chất là ngã ái, nên sự bảo vệ “câu sinh' đối với cái “tôi” rất nhạy bén không 
lường, ngay cả trong khoảnh khắc của tư duy. 

Như thế, trong những tình huống nguy hiểm, nơi mà ngay cả một phần nhỏ của một giây, 
tốc độ và sự quyết đoán rất quan trọng trong việc giải quyết nó. Để tăng cơ hội sống sót, não bộ 
không có thời gian để gửi thông tin lên các trung tâm suy nghĩ trên của vỏ não, đòi hỏi thời gian 
đề phân tích tình hình, một sự quyết định suy lường mà chương trình của hành động này là thích 
hợp nhất đối với mọi vấn đề. Thay vì chúng ta sẽ tự động được lập trình đề đáp ứng, dựa vào một 
cơ chế não ban sơ hơn. Não bộ muốn nhanh chóng phân loại một cái gì đó mà bạn đang phải đối 
mặt, dựa vào hai điều đơn giản đen hoặc trắng, an toàn hoặc nguy hiểm, và v.v... Lối suy nghĩ 
này sẽ cứu tế năng lượng nhận thức của bạn để đảm bảo rằng bạn hành động một cách nhanh 
chóng và hiệu quả, nhưng như vậy bạn sẽ phải chú ý: bạn có thê tập trung suy nghĩ của mình về 
các mối đe dọa ngay trước mắt bạn đề tăng cơ hội sống sót, nhưng chỉ nằm ở tư duy dài hạn, suy 
nghĩ ấy đối với một thời gian dài trong tương lai. Cách phản ứng nhanh này theo các nhà nghiên 
cứu có thê thấy nằm ở các “vùng xám" (Cutler). Tuy nhiên, theo tâm lý học Phật giáo, thức Mạt- 
na lấy sự suy lường làm tánh và tướng, vì nó là bản chất của nó thường hằng suy nghĩ suy xét, 
tính toán, đo lường không bao giờ gián đoạn (hằng thẩm tư lương vi tánh tướng), như thế khả 
năng tự vệ bản ngã của nó rất thông minh và nhanh như một tia chớp. 

Mặt khác, loại suy nghĩ điểm số nhanh này trên lý luận, logic, và phán quyết quan trọng, 
phần lớn bỏ qua các trung cao trong tư duy của não hay những mặt tích cực của thức Mạt-na. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 68 


Điều này giải thích tại sao những thay đổi trong cách chúng ta suy nghĩ gây ra bởi những cảm 
xúc tiêu cực, đang hạn chế khả năng của chúng ta để tìm giải pháp cho vấn đề của chúng ta. Nó 
cũng giải thích tại sao một cách suy nghĩ và khả năng đặc biệt như thế lại ngăn cản chúng ta đi 
đến một sự hiểu biết hoặc một thỏa hiệp, khi chúng ta cố gắng đề giải quyết thành công các cuộc 
xung đột của chúng ta mà không cần sự trợ giúp của bạo lực, điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma làm 
sáng tỏ nhất. 

Cách 'tường thuật như thể của tư duy như, vốn có trong tất cả các cảm xúc tiêu cực, 
nhưng như đã nói, mỗi cảm xúc tiêu cực đã được thiết lập đặc biệt đề hỗ trợ đối phó với sự nguy 
hiểm của nào đó. Cảm xúc tiêu cực cũng là một loại phân biệt của Mạt-na thức, đóng vai trò bản 
năng tự vệ. Vì vậy, ngoài tác dụng thu hẹp chung của các cảm xúc tiêu cực, mỗi thứ cảm xúc tiêu 
cực có ảnh hưởng cụ thê của nó trên biến lượng suy nghĩ, ảnh hưởng đến phán đoán của con 
người và sự quyết định tạo tác, có thê biến hành như là dấu hiệu của những cảm xúc tiêu cực 
khác. Mạt-na chấp chặt tàng thức, tạo nên một năng lượng làm cho các hạt giống xấu và tốt hiện 
hành trên ý thức. Các tập khí, tham đắm, giận đữ, ghanh tị...cũng khởi lên, trở thành một nguồn 
năng lượng sai xử chúng ta tạo tác, nói năng và suy nghĩ. một cách tiêu cực. Khi mỗi cảm xúc 
được liên kết với một cách quán xét nào đó của con người về tất cả những gì đang xảy ra xung 
quanh, và với một xu hướng đặc trưng để tạo nên sự lựa chọn nhất định hoặc đưa ra quyết định 
nào đó, nó có thể được xem như một loại biến dạng hoặc hạn chế của suy nghĩ. 

Ví dụ, các biến dạng của tư duy gây ra bởi sự giận dữ được lưu trữ tốt, và có thể xem 
như là một ví dụ tốt về một sự thu hẹp cụ thể hơn và tác động bóp méo của những cảm xúc tiêu 
cực. Một số nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng khi tức giận con người nghĩ về một tình huống 
hay một người nào đó, hoặc khi họ tìm cách giải quyết vấn đề, họ có xu hướng đơn giản hóa các 
sự kiện để suy nghĩ rất nhanh và phớt lờ chúng, và để làm cho kết quả ra nhanh. Bằng cách như 
vậy, suy nghĩ của họ được thu hẹp hoặc giới hạn bởi thực tế là họ không chú ý đến các chỉ tiết và 


tránh nghiên cứu và phân tích sâu hơn. Nó có thể dễ dàng phân biệt, ví dụ, từ ảnh hưởng bóp 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 69 


méo của nỗi buồn là người buồn xử lý thông tin thông qua tập trung vào chỉ tiết, và họ có thể 
tham gia vào nhiều phân tích sâu hơn, nhưng không chú ý đến bức tranh hoàn chỉnh, và có thể 
tập trung chọn lọc trên các thông tin để tăng cường tâm trạng buồn của họ. Trong việc đưa ra 
quyết định, người giận đữ cũng có xu hướng dựa trên một cảm giác vô thức của A-lại-da không 
thể sai lầm về chứng cứ, hoặc những tư kiến có thê dẫn đến một cảm giác tự tin và lạc quan của 
họ, nhưng đồng thời có thể làm suy yếu khả năng của họ là khách quan và hợp lý. 

Một câu chuyện của Đức Phật về sự “không phản ứng' với cơn giận sẽ giúp chúng ta 
hiểu biết hơn với sự tự tin và trí tuệ tuyệt vời của Phật: 

.. Tức giận và không hài lòng, Bharadvaja [người lặng mạ] đến gặp đức Phật [Gotama] 
và sỉ nhục, chửi rủa ngài với những lời thô lỗ, ác độc. 

Khi ông ta nói xong, Đức Phật hỏi rằng: "Ông nghĩ gì, này Bà la môn (Bharadvaja)? 
Những bạn bè, đồng nghiệp, bà con và người thân, cũng như những người khách có đến thăm 
ông không?” 

”hỉnh thoảng họ đến thăm, Thầy Gotama ạ." 

"Rồi ông có cung cấp cho họ một số thực phẩm hoặc một bữa ăn hay một món ăn nào 
không?" 

"Thỉnh thoảng tôi có làm như vậy, Thầy Gotama ạ." 

"Nhưng nếu họ không nhận những thứ ông cho thì các thực phẩm thuộc về ai?" 

"Nếu họ không nhận nó thì thực phẩm ấy vẫn thuộc về chúng tôi." 

"Cũng thế, này Bà la môn, chúng tôi - những người không sỉ nhục bất cứ ai, những người 
không mắng chửi ai, những người không chống đối bất cứ ai — không nhận sự sỉ nhục và mắng 
chửi và đả kích mà ông đưa cho chúng tôi. Này ông Bà la môn, nó vẫn thuộc về ông, Này ông Bà 
la môn, nó vẫn thuộc về ông!” 

“Này ông Bà la môn, ông tự sỉ nhục chính ông, ông tự mắng chửi chính ông, ông tự 


chống đối chính ông-ông được cho là tham dự vào bữa ăn, nhập vào một cuộc trao đổi. Nhưng 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 70 


chúng tôi không nhận bữa ăn của ông; chúng tôi không nhập vào một cuộc trao đổi của ông. Nó 
vẫn thuộc về ông, Bà la môn! Nó vẫn thuộc về ông, Bà la môn! " 

... Người đã trả lại cho một người căm giận với sự tức giận 

Như thế khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn đối với y. 

Không trả lại cho một người giận dữ với sự giận dữ, 

Bậc chiến thắng một trận chiến khó khăn với huy hoàng... 

Sau sự cố này, cuối cùng BharadvaJa được cải hóa bởi cuộc gặp gỡ với Đức Phật, và trở 
thành một nhà sư, và dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, cuối cùng đã hoàn thành sự giác ngộ.” 

Những xu hướng có thê tìm thấy được các chức năng cơ bản nhất của sự tức giận - khi 
cái cái tôi bị khinh miệt, những kế hoạch của chúng ta đang bị cản trở hoặc một cái gì đó ngăn 
cản chúng ta đạt được mục tiêu, và cơn giận bùng lên loại bỏ các chướng ngại. Lý do được cảm 
nhận như là một cái gì đó bên ngoài mà chúng ta phải chiến đấu hoặc những gì chúng ta phải 
vượt qua. Do đó, chiều hướng chung này là sự phá hoại bất kỳ những đe dọa hoặc những trở ngại 
liên quan đến một xu hướng cụ thể để thấy những hoàn cảnh bên ngoài như là nguyên nhân của 
vấn đề, và với một thói quen đặc trưng để đồ lỗi cho người khác bất cứ khi nào cơn giận bùng 
nô. Trong thực tế, những nghiên cứu cho thấy chính sự tức giận thường là những tư duy dẫn đến 
thành kiến. 

Một kỹ thuật mới của Phật giáo trong việc đối trị cơn giận để giảm bớt những rủi ro của 
sự xung đột với 5 bước đơn giản và hiệu quả của Thiền sư Nhất Hạnh như sau: 

Bước l: Chánh niệm với cảm xúc 

"Chúng ta có thể nói với chính mình, 

- "Thở vào, tôi biết rằng sự tức giận ở trong tôi. Thở ra tôi biết rằng tôi là sự tức 
giận của tôi." "¬ có. 
- Hoặc "Thở vào, tôi biệt răng sự tức giận ở trong tôi. Thở ra tôi biệt răng tôi phải 


đặt tât cả năng lượng của mình vào việc chăm sóc cho sự tức giận của tôi." 


*® From SN VII.2, Bhikkhu Bodhi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 71 


Khi chúng ta giận dữ... 
- Chúng ta là sự tức giận 
- Đừng thâm xét hoặc kìm hãm sự tức giận 
- Tập trung vào bản thân, không phải đối với người khác 
- Như một người chị gái chăm sóc cho một em gái, 
- Như một người làm vườn với cái nhìn sâu sắc và cái thấy bất nhị vẻ đẹp tiềm 
năng của phân bón, 
- Dần dần chúng ta có thể chuyền hóa cơn giận hoàn toàn thành sự an lạc, tình 
thương và sự hiểu biết 
Làm nguội cơn giãn: 
Bước 2: Hãy ra ngoài tản bộ, tập thiên: 
- Thở vào, tôi biết răng cơn giận là ở đây. 
- Thở ra, tôi biết rằng cơn giận là tôi. 
- Thở vào, tôi biết rằng cơn giận là khó chịu 
- Thở ra, tôi biết cảm giác này sẽ qua. 
- Thở vào, tôi bình tĩnh. 
- Thở ra, tôi đủ mạnh đề có thể chăm sóc cơn nóng giận này. 
Bước 3: Hiểu biết để từ bi 
- Khi chúng ta bình tĩnh để nhìn thăng vào cơn giận, chúng ta có thể bắt đầu thấy 
gốc rễ của nó: sự hiểu lầm, vụng về, bất công, oán giận, hay những nguyên nhân khác. 
- Dành thời gian chừng nửa giờ để chú ý đếnsự tức giận, chuyền hóa nó. 
-Thấy và hiểu là những yếu tổ của sự giải thoát đưa đến tình thương và lòng từ bi. 
Bước 4: Nhận điện sốc rỄ của sự tức giận 
Gốc rễ chính là bên trong chúng ta: 


- Sự thiêu hiệu biệt của chúng ta về các nguyên nhân của cơn giận 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 72 


- Bởi lòng tham muốn, niềm tự hào, kích động, và nghi ngờ 

Nguyên nhân phụ là từ người khác. Khi chúng ta hiểu những yêu tố dẫn đến hành vi của 
người khác, chúng ta có thê phản ứng với sự giúp đỡ hoặc kỷ luật từ sự phát khởi của lòng từ bị. 

Bước 5: Thoát khỏi những nút thắt bên trong 

- Chúng ta thực tập để tỉnh thức đối với phản ứng có vấn đề, xử lý chúng nhanh 
chóng và dễ dàng trong hiện tại. 

- Chúng ta thực tập để hiểu rõ có vấn đề trong quá khứ bằng chánh niệm. 

- Tập thở và mỉm cười, chúng ta biết nhìn vào những cảm xúc khó chịu của chúng 
ta mà không cần phải quay lưng lại chúng, nhìn thấy những sự liên hê dựa trên kinh nghiệm quá 
khứ.” 

Khi những cảm xúc tiêu cực và cơn giận không được chuyên hóa, điều này cũng có thê 
là một lý do cho những người nỗi giận là dễ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ khả 
năng gây tổn hại cho người khác. Ví dụ, trong một nghiên cứu, sự tức giận đã là nguyên nhân với 
nhóm người sau khi họ được yêu cầu đánh giá một loạt các trường hợp hư cấu tại tòa án, họ 
chăng làm gì với các vấn đề mà đã tức giận chúng- và những người trong cơn giận đã có nhiều 
khuynh hướng nhằm buộc tội các bị cáo và đề nghị trừng phạt cứng rắn hơn. Thí nghiệm này 
cũng chỉ ra một khía cạnh rất có vẫn đề về cảm xúc tiêu cực: tác động của suy nghĩ và hành vi là 
khá ồn định, và nó liên tục được chuyên giao cho các tình huống khác mà không có gì giống với 
sự kiện ban đầu mà đã gây nên những cảm xúc này. Có một sỐ lượng lớn các dữ liệu khoa học 
chứng minh rằng phán xét hoặc quyết định tiếp theo của người đó sẽ bị tác tác động hơn bởi 
những cảm xúc tiêu cực, ngay cả khi họ không biết về nó. Ví dụ, nghiên cứu của nhân viên văn 
phòng trong môi trường sản xuất về sự kích thích mặt hàng dựa trên sự đánh giá của ông ta về 
đồng nghiệp và những người quen biết, vì thế người giận giữ tham gia trong cuộc nghiên cứu là 


ít có khả năng đê tin tưởng, mặc dù họ không có gì giông với các nguyên nhân gây ra của những 


* Thích Nhat Hanh”s steps of mindfulness 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 73 


người tức giận. Trong trường hợp như vậy, là khi người đó không thoát khỏi những cảm xúc tiêu 
cực, nó sẽ có một khuynh hướng, hay "khuynh hướng nhận thức" để xem các sự kiện tiếp theo 
thông qua ống kính vô thức của nhận thức. Và, như đã biết, khi một người nhận thức các sự kiện 
và thông tin trọng hình trạng méo mó, điều này chắc chắn sẽ có một số tác dụng vào những phán 
xét và quyết định của nó. 

Như vậy, theo lời Đức Đạt Lai Lạt Ma, cảm xúc tiêu cực có thê gây ra những thay đổi 
trong tư tưởnng rồi tìm cách bóp méo và làm mờ thực tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích tại sao 
một vài biến dạng thông thường của suy nghĩ chẳng hạn như việc thiếu nhận thức về những hậu 
quả lâu dài của các hành động của chúng ta, suy nghĩ "đen hoặc trắng", sự thất bại để nhìn vào 
những vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến vấn đề này, và v.v... có thê trở thành phần căn bản sai 
lầm và đau khổ lớn nhất của con người. Khi nói về mối quan hệ giữa các cảm xúc tiêu cực và 
suy nghĩ lệch lạc, ngài cũng nêu ra câu hỏi quan trọng, không chỉ có cảm xúc tiêu cực phát sinh 
tư tưởng lệch lạc, nhưng tư tưởng lệch lạc cũng có thê gây ra cảm xúc lệch lạc; như thê, chúng ta 
thấy rằng nó hoạt động trong cả hai hướng. Điều này là rất quan trọng, bởi vì nếu những yếu tố 
giống như ảnh hưởng của môi trường xã hội, sự tuyên truyền mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo khác 
nhau cô gắng để thao tác, hoặc tất cả các phạm vi của tình hình đanh hành động trên phương 
hướng suy nghĩ lệch lạc của một ai đó, dưới các điều kiện nhất định nó có thể gây ra hoặc góp 
phần vào những cảm xúc tiêu cực - như giận dữ và thù hận - với những hậu quả thảm họa tiềm 


tàng.“ 


4.3 XUNG ĐỘT VẺ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
Thế giới ngày nay đang ở trên bờ vực cạnh mong manh giữa việc gìn giữ hòa bình và 
khởi động chiến tranh. Tất cả bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ. Thời hiện 


đại được đánh dấu bởi sự lạc quan không bảo đảm về sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, vẫn 


“° Dalai Lama and Howard C. Cutler. “The Art of Happiness” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 74 


được tin rằng chúng dẫn chúng ta đến một tương lai tươi sáng hơn. Đây là tính năng chính của 
tính hiện đại phản ánh cách tiếp cận tạm thời - sự phụ thuộc vào kiến thức, công nghệ và khoa 
học nói chung nâng chúng ta lên một cảm giác tự tin trong tương lai, được cho là sự tiến bộ. Và 
theo tiến trình này, nó có nghĩa là khả năng sản xuất những thứ khác nhau về chất lượng cao hơn 
và quy mô rộng lớn hơn. Đối với sự hứa hẹn đó, việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
là tối đa, và các nguồn lực này thì được xử lý bởi ngành công nghiệp với sự trợ giúp của các kỹ 
thuật tiên tiến. Kết quả là một xã hội dựa trên khối sản xuất và tiêu dùng đại chúng. 

Bằng sự nghiên cứu lịch sử hiện đại, chúng ta thấy rằng tiến trình công nghiệp khoa học 
luôn đi kèm với các cuộc chiến tranh liên tục. Các thành phần không thẻ thiếu của tiến trình này 
là thuộc địa; cuộc đấu tranh cho những nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự độc quyền. Những 
quốc gia đạt được thành công lớn nhất trong cuộc chiến này được coi là giàu có, phát triển và 
tiên tiến. Họ được gọi là những quốc gia siêu cường. Nhưng thực tế rằng ý tưởng cơ bản của tính 
hiện đại không thể đứng trước thử thách của thời gian và gây nghi ngờ nghiêm trọng. Những 
quan điểm khác đang được phân bồ và chia sẻ tăng lên bởi đa phần tư tưởng. 

Có nhiều vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối mặt, đó là những biểu hiện rõ ràng nhất 
của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Điều này tham gia vào sự tích chứa các loại vũ khí và sự chú ý 
rất lớn để nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ quân sự, đó là nhiệm vụ chính của khoa học tiên 
tiến. Thêm nữa, ý tưởng rằng bằng cách kiểm soát không gian thì bạn có thể kiểm soát thế giới 
mới không lỗi thời. Mặc dù thực tế rằng cuộc chinh phục không gian đòi hỏi nhiều nguồn lực tài 
chính, kỹ thuật và khoa học, nó đang tiếp tục một cách tích cực. 

Nhiều cuộc xung đột vũ trang bắt đầu vì sự đụng độ đối với các lợi ích địa hạt chính trị 
trong cuộc đấu tranh cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây là thực tế những gì đang xảy ra 
ngày nay ở Trung Đông, lraq và Afghanistan. Trung Á là hoàn toàn sa lầy sâu hơn trong các trò 
chơi địa hạt chính trị hậu-Nga Sô mới trong cuộc đấu tranh đối với những khu vực ảnh hưởng. 


Tài nguyên thiên nhiên là nguồn năng lượng chính của ngày hôm nay, đó vẫn là dầu và khí đốt. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 75 


Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng nguồn dự trữ dầu là rất hạn chế. Vì vậy, trong các công ty 
lớn thuộc đa quốc gia, và cũng các công ty độc quyền lớn nhất trên thế giới, bây giờ bắt đầu trận 
chiến cuối cùng để tồn tại nhằm sẽ được xác định mình trong hai mươi, ba mươi hay năm mươi 
nước sẽ nhận được các tài khoản còn lại của tài nguyên thiên nhiên. Thực tế, cuộc chiến ở lraq 
đã bất đầu vì nó. Và nhiều điều được mệnh danh là cuộc xung đột giữa các nền văn minh với 
những cuộc xung đột lớn nhất - cuộc xung đột giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo (nó đã trở 
thành một biểu tượng của các cuộc tắn công khủng bố ngày II tháng 9 2001 tại New York và 
Washington) đã đào sâu hơn. Trong nhiều năm qua, có một cuộc chiến chống khủng bố tại 
Afghanistan và Iraqg, đứng đầu là Mỹ. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, và trong 
tương lai được dự đoán đường như không có lối thoát. Hận thù và bạo lực đang lan rộng, và ngay 
cả các chính trị gia không có khả năng dự đoán chính xác những gì sẽ là sự kết thúc của cuộc 
xung đột này. 

Vấn đề bạo lực có lẽ là vấn đề cấp thiết, đau đớn nhất của thời đại chúng ta. Mỗi ngày 
người ta chết và bạo lực gia tăng do sự xoắn ốc. Và lý do chính của nó được bắt nguồn từ cách 
suy nghĩ hẹp hòi cũ kỉ, đặc trưng của thời kỳ hiện đại, cùng với niềm tin vào chủ nghĩa vật chất 
và sự phát triền công nghệ. Có một sự tiêu thụ bất tận đối với các tài nguyên thiên nhiên, sự tái 
chế, sản xuất hàng loạt, bán trên thị trường, tiêu thụ, tái biến, tích lũy vốn, và nâng lên “hạnh 
phúc" và “tiêu chuẩn sống". Lối suy nghĩ này là thực sự đã sống lâu hơn chính nó, nhưng mọi 
người không nghĩ đến sự thay đổi nó. Do đó, những cuộc xung đột bạo lực là rõ ràng nhất, vấn 
đề chính, nguyên nhân của nó nằm trong sự suy nghĩ sai lệch và giá trị sai lầm. 

Làm thế nào đề thoát khỏi nguyên nhân bên trong sự suy nghĩ lệch lạc ấy? Đức Phật nói 
rằng chỉ nhận diện nó, chuyền hoá nó: 

“.,.và khi ta luôn luôn có sự chú tâm, nhiệt tâm và kiên định, suy nghĩ với những ham 


muốn khởi lên trong ta như thế, ta thấy rõ rằng “suy nghĩ với những ham muốn đã nảy sinh trong 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 76 


ta, và gây đau khổ cho chính ta hay đau khổ cho người khác hoặc đau khổ cho cả hai. Nó cản trở 
Sự sáng suốt, thúc đây bực tức, và không đưa đến sự tự do. 

"Khi ta vừa ý thức rằng nó dẫn đến đau khổ của ta, ham muốn được giảm xuống. Khi ta 
vừa ý thức rằng nó dẫn đến đau khổ cho người khác ... dẫn đến đau khổ cho cả hai ... nó cản trở 
Sự sáng suốt, thúc đây bực tức, và không đưa đến sự tự do, ham muốn được giảm xuống. Bất cứ 
khi nào suy nghĩ với ham muốn phát sinh, ta chỉ đơn giản là buông xả nó, xua tan nó, xóa sạch 
nó ra khỏi sự tồn tại. 

“,..và khi ta luôn luôn có sự chú tâm, nhiệt tâm và kiên định, suy nghĩ với sự não hại 
khởi lên trong ta, ta thấy rõ răng “suy nghĩ với những não hại đã nảy sinh trong ta, và gây đau 
khổ cho chính ta hay đau khổ cho người khác hoặc đau khổ cho cả hai. Nó cản trở sự sáng suốt, 
thúc đây bực tức, và không đưa đến sự tự do. 

"Khi ta vừa ý thức rằng nó dẫn đến đau khổ của ta, sự não hại được giảm xuống. Khi ta 
vừa ý thức rằng nó dẫn đến đau khổ cho người khác ... dẫn đến đau khổ cho cả hai ... nó cản trở 
Sự sáng suốt, thúc đây bực tức, và không đưa đến sự tự do, sự não hại được giảm xuống. Bất cứ 
khi nào suy nghĩ với sự não hại phát sinh, ta chỉ đơn giản là buông xả nó, xua tan nó, xóa sạch nó 
ra khỏi sự tồn tại. 

Khi tư tưởng được được tập trung, thanh tịnh, tươi sáng, không dấu vết, thoát khỏi phiền 
não, nhẹ nhàng, mềm dịu, ồn định, và đạt tới trạng thái không bị động, ta hướng tới sự hiểu biết 
của việc kết thúc của quá trình não loạn tính thần. Ta nhận diện khi nó đến: “Đây là sự căng 
thắng ... Đây là nguyên do của sự căng thắng ... Đây là sự chấm dứt của căng thắng ... Đây là con 
đường dẫn đến sự chấm dứt căng thắng ... Đây là tiến trình não loạn ... Đây là nguyên do của tiến 
trình não loại ... Đây là sự chấm dứt của tiến trình não loạn ... Đây là con đường dẫn đến sự chấm 


dứt của tiến trình não loạn.' Tâm ta biết như thế, thấy như thế, tự do từ quá trình não loạn của 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 77 


cảm giác, tự do từ quá trình não loạn của sinh khởi, tự do từ quá trình não loạn của sự thiêu hiệu 


biết. Với sự tự do, có hiểu biết, 'giải thoát”? 


4.4 MÓI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHÚNG SANH VÀ MÔI TRƯỜNG SÓNG 

Con người cũng có thể khai thác thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến vô tận từ sự 
thiếu hiểu biết của mình không? Không thẻ, bởi vì chính bản chất của nó nói cho chúng ta biết 
rằng điều này là không thê. Chúng là những hạn chế, và hành tinh Trái đất là một tài sản công 
cộng của tất cả các sinh vật sống trên đó. Không ai có thể tranh luận rằng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên thuộc về cá nhân mình. Thiên nhiên và sự giàu có của nó không phải là tài sản của 
một loài nào đó. Do đó, một cái nhìn mới và một cách suy nghĩ mới trong hệ sinh thái có thê 
được thể hiện trong câu ngắn sau đây: “chúng ta nắm giữ hành tinh và các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trong nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai, và điều này không thê là tài sản của riêng 
chúng ta”. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh mà chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ là 
một kho tàng đối với con cháu chúng ta. Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, trái với suy nghĩ 
thông thường hiện đại. Các nguyên nhân thực sự của tất cả các cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ 
một ý tưởng sai lầm, có nguồn gốc từ thời thuộc địa, chủ nghĩa đề quốc và chủ nghĩa xã hội: cho 
rằng bạn có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên vô tận bởi vì bản chất là vô biên. Nhưng hành 
tinh nói rằng nó không thể cung cấp thêm nữa. Và nếu như hành tinh này chết thì chúng ta chết 
cùng với nó, tất nhiên, tất cả cuộc sống sẽ kết thúc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, khoa học hiện 
đại đã đi đến một tầm nhìn mới, sáng suốt hơn đó là không phải thế nào để khai thác thiên nhiên 
và để giành chiến thắng nó, nhưng để thiết lập mối quan hệ giữa thiên nhiên và sự tồn tại của 
chúng ta. 

Hai nghìn năm trước, nhân loại không có kinh nghiệm với sự đe doạ nghiêm trọng thực 


sự đôi với sự sông còn của mình. Khi bước vào thiên niên kỷ này, chúng ta có một sự khủng 


* Dvedhavitakka Sutta: translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 78 


hoảng ngày càng tệ hơn về môi trường của trái đất, và điều này đã làm dấy lên một sự đe doạ 
thực sự đối với sự tồn tại của con người trên quy mô toàn cầu. Hệ sinh thái của trái đất có cơ 
nguy cơ thoái hóa nếu sự suy thoái của môi trường sẽ không được lùi lại. Sự suy thoái của trái 
đất sẽ để lại hệ sinh thái của nó trong tình trạng mất thăng bằng này và sẽ khiến trái đất không 
thê thích hợp cho sự sống con người tồn tại. 

Vấn đề môi trường tiếp tục nới rộng qui mô thông qua các vấn đề như ô nhiễm biên, hiệu 
ứng nhà kính và sự tàn phá các khu rừng với mức độ lớn do nền văn minh vật chất đã được thúc 
đây xuyên qua những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Nếu không dừng lại được sự ảnh 
hưởng của chu kỳ phá hoại này, thì con người cần phải xét lại cách sống của mình và những giá 
trị đạo đức liên quan đến việc sống với môi trường thiên nhiên." 

Vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe của chúng ta 
xuyên qua sự biến đổi về khí hậu và trái đất ngày càng nóng dần lên; sự kiện này đã tác động đến 
ý thức bảo vệ môi trường nâng lên toàn cầu. Tuy nhiên, điều này là một trong những giới luật cơ 
bản được đặt ra bởi Đức Phật khoảng hơn hai mươi lăm thế kỷ trước cho Phật tử thực hành, Phật 
giáo đã tồn tại hàng nghìn năm, những Sơn lâm tự được thành lập trong các khu rừng và đồi núi 
đã chứng tỏ rằng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên của đạo Phật.” 

Với quan điểm rằng Phật giáo đại diện cho con đường từ bi, Đức Phật bao hàm tổng thê 
của lòng từ bị đó, vì vậy ngài được nhìn một cách tôn kính như là một bậc bảo hộ cho tất cả 
chúng sinh với tắm lòng từ bi. Những lời dạy của Đức Phật cho các môn đồ được nhắn mạnh vào 
việc thực thi lòng yêu thương, tránh làm thương tôn đến bắt kỳ hình thái nào của sự sống trên trái 
đất. Theo học thuyết này, việc bảo hộ tất cả các dạng hình thái của sự sống không những tốt đẹp 
đối với phúc lợi của con người mà còn bảo hộ cho các loài động vật và thực vật khác. Do vậy 


triết học Phật giáo quan niệm rằng tất cả dạng sống trong vũ trụ là các thực thể bình đẳng trong 


“8. Damien, K., The Nature of Buddhist Ethics (2003) 
n Barua, M., & Basilio, Buddhist Approach to Protect the Environment in Perspective of Green Buddhisst 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 79 


tự nhiên, và sự sống cuả tất cả con người, động vật và thực vật trong thế giới này đều có Sự quan 
hệ với nhau, phụ thuộc vào nhau và phát triển tương quan với nhau." 

Với mục đích khảo cứu phương pháp mà Phật giáo và sự bảo vệ môi trường có sự liên 
đới lẫn nhau, điều này rất cần thiết để quan tâm đến khái niệm tất yêu đầu tiên trong học thuyết 
đạo Phật. Theo Phật giáo, vấn đề môi trường thì không thê lãng tránh được. Triết lý Sơ khởi và 
Phát triển của Phật giáo đều quan tâm đến môi trường mà chúng ta đang sống, hoặc các hiện 
tượng tự nhiên mà chúng ta kinh nghiệm, như vô thường, khổ, không và vô ngã, và những hình 
thái không thê biết được về trạng thái biến chuyền của thiên nhiên." 

Phật giáo nhìn nhận thiên nhiên như là nền tảng cho sự sống xuyên qua quan điểm tích 
cực. Thí dụ, khái niệm về tính Bắt nhị của Phật giáo về đời sống và môi trường cùng phát sinh 
trong sự tùy thuộc là thường được đề cập đến trong Giáo pháp. Khái niệm này cho rằng sự sống 
và môi trường của chính nó thì ở trong bản chất hai hiện tượng khác biệt, nhưng chúng nó vốn là 
bất nhị (không tách rời nhau) trong ý nghĩa căn bản. Các tư tưởng Phật học nền tảng khác được 
biết như là lý Duyên sinh, trong đó cho rằng không có sự vật nào tồn tại và vận hành một cách 
độc lập, mà là mỗi một thực thể tồn tại vì sự tương quan mà nó có với những cái khác trong môi 
trường, hoặc những điều kiện liên hệ đến các thể thức khác ở trong trái đất. Về cơ bản, từ khái 
niệm này Phật giáo mang lại những giá trị quí báu đối với môi trường, cũng như quan điểm của 
đạo Phật cho phép việc nghiên cứu môi trường và thiên nhiên nói chung như là thành phần thiết 
yêu của một hệ thống cân bằng sự phức tạp và rắc rối. Hơn nữa, vì tình trạng phá hoại môi sinh 
có quan hệ với sự tàn phá của con người, bằng học thuyết Bắt nhị của sự sống và môi trường của 
chính nó, sự ngăn chặn việc tàn phá môi trường trở nên căn bản.” 

Học thuyết Duy thức trong Phật giáo Đại thừa cho thấy rằng tám thức tâm trong lĩnh vực 
tâm thức của con người có quan hệ cùng với thế giới vật lý như sông ngòi, núi rừng và đất đai, 


s. Sahni, P., Environmental Ethics in Buddhism: A Virtues Approach 

C Yamamoto, S., & Kuwahara, V., Symbiosis with the Global Environment: Buddhist Perspective of Environmental 
Education 

*# Jbid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 80 


do đó sự tàn phá môi trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm thức sâu sắc của con người, nên 
đạo Phật chỉ ra mối quan hệ đa dạng ngoài ý thức tồn tại của con người và môi trường xung 
quanh con người. vì vậy theo đức tin của người Phật tử, những thách thức về môi trường sẽ gây 
ra đau khổ cùng với sự ô nhiễm môi sinh và sự suy thoái được thực hiện bởi bất kỳ tình trạng 
trực tiếp hay gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của mọi loài hoặc những hình thái của sự sống 
trên thế giới vì tác động đến sự sống, điều quan trọng để loại bỏ tai họa đối với sự hủy diệt môi 
trường là xuyên qua học thuyết về việc thực tập hạnh Bồ tát đề liễu đạt phương pháp.” 

Hiện nay sự khát khao đối với vật chất của con người có thê được cho là một điều kiện 
cần thiết để duy trì và phát triển hệ thống Xã hội Kinh tế trong xã hội, vì vậy những thách thức 
môi trường không chỉ là sự thể hiện của cái xấu hoặc những sự tham muốn tiêu cực và tham 
đắm, tuy nhiên chúng nó được xem như là nguyên nhân và biểu hiện của việc tăng trưởng sự 
tham đắm tiêu cực, vì vậy điều cần thiết cho việc thực hành lý thuyết của đạo Phật là để Vượt qua 
những tham đắm tiêu cực này và làm thay đổi hệ thống Xã hội kinh tế. Triết học hay tư tưởng 
hiện tại của Phật giáo là việc xuất hiện của vấn đề môi trường và hiện tượng thiên nhiên là vấn 
đề vô cùng hệ trọng. Tuy nhiên, mục tiêu của Phật giáo là để vượt qua những thách thức này như 
đã diễn tả ở trên." 

Vậy làm thế nào để vượt qua những thách thức môi trường? 

Sự thay đổi xã hôi có thê thúc đây con người quản chế những thách thức thuộc về môi 
trường, hoặc đối phó với những hiện tượng tự nhiên mà Phật giáo đã đưa ra những yêu cầu, dù 
rằng nó không phải là một cuộc cách mạng toàn diện, nhưng đúng hơn nó phải là sự thay đổi 
nhịp nhàng có hệ thống vững chắc. Sự thay đổi mà Phật giáo cung cấp tương tự như câu nói nỗi 
tiếng của một nhà sư bình dân tại Ân Độ và được biết đến như Mahatma Gadhi, ông ta phát biểu 
rằng: “Những cuộc di chuyên tốt ngay nơi bước chân (chậm chạp) của con ốc sên.” Điều này gợi 
ý rằng thành quả của một cuộc cách mạng xã hội với sự quan hệ đến những thách thức môi 


là Sahni, P., Environmental Ethics in Buddhism 
z. Barua, M., & Basilio, Buddhist Approach to Protect the Environment .... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 81 


trường khởi động từ một người, rồi với nhiều người để bắt đầu cho việc chấp nhận vấn đề môi 
trường xuyên qua sự cân nhắc của các cá nhân đó, sự giáo dục chính là tối ưu. Quan điểm của 
Phật giáo cho rằng giáo dục là công cụ/tài nguyên duy nhất có thê cung cấp động lực cho nhận 
thức này khi vấn đề môi trường bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp vào đời sống chúng ta như những trở 
ngại thuộc về của mỗi cá nhân.” 

Vì vậy, điều quan trọng là giúp mọi người đạt được sự hiểu biết và nhân thức sâu hơn về 
những thách thức môi trường. Từ quan điểm Phật giáo, ý thức sự xuất hiện của hiện tượng thiên 
nhiên là phù hợp với học thuyết của giáo lý Tương tức-mọi vật trong thê giới này đều liên kết với 
nhau, vì vậy nguyên lý cơ bản để ồn định thế giới của chúng ta chủ yếu quan hệ đến sự cộng sinh 
với đa sinh học trong tự nhiên. Hơn nữa, giáo lý của Phật giáo có quan niệm rằng khi chúng ta có 
ý thức và hiểu biết về tự nhiên và những nguyên nhân của vấn đề môi trường, chúng ta sẽ đánh 
giá lại lỗi sống hiện tại của mình trong khi nuôi đưỡng những nền móng của giá trị và đạo đức, vì 
lý do đó Phật giáo yêu cầu chúng ta có trách nhiệm đối với thiên nhiên cũng như với các thế hệ 
tương lai khác. Cuối cùng, điểm mấu chốt để giảm thiêu những thách thức môi trường bằng sự 
kết hợp với giáo dục của Phật giáo, như thế đảm bảo rằng mỗi người chịu trách nhiệm cá nhân 
của mình với mục tiêu hiểu biết vấn đề và là một phần của giải pháp.” 

Theo lời dạy của Đức Phật, tất cả các loài có hình thức của sự sống, không chỉ con người 
nhưng vô số chúng sinh biểu hiện dưới nhiều hình thê khác nhau và tùy thuộc vào hành động quá 
khứ và nghiệp lực. Cách chúng ta hành động xác định mối tương quan của cuộc sống chúng ta. 
Hình thể và cách sống, điều kiện sống là hậu quả của những hành động và việc làm của chúng ta. 
Nhưng tất cả hành động của chúng ta đều đến từ tâm thức của chúng ta. Cách chúng ta suy nghĩ 
và cảm nhận thế giới dẫn chúng ta với hành vi nhất định, xác định cuộc sống của chúng ta với 
phương cách mà nó thể hiện. Mọi thứ đều liên kết với nhau. Suy nghĩ, hành động và các điều 
kiện sống của chúng ta có sự tương quan. Chúng ta là kết quả của các hành động của chính mình 


m Swearer, D., An Assessment of Buddhist Eco-Philosophy 
*° Damien, K., The Nature of Buddhist Ethics (2003) 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 82 


trong lãnh vực tương duyên tồn tại của vật chất và môi trường. Có sự duyên hợp của cơ thể vật lý 
chúng ta và điều kiện môi trường sinh thái hỗ trợ sự tồn tại vật lý của chúng ta. Cả hai đều là 
hành động của chúng ta, và chung quy được biểu hiện bởi trạng thái ý thức của chúng ta. Quan 
điểm và suy nghĩ của chúng ta là những hạt giống mà từ đó tất cả các hành động của chúng ta 
phát triển. Và hành động của chúng ta xác định các hình thái của cuộc sống và điều kiện môi 
trường tương qua với nó. 

“Không có Thượng đề, không có Phạm thiên được thấy 

Chăng là vấn đề của bánh xe cuộc sống 

Tắt cả hiện tượng đang quay 

Trong nhân duyên tùy thuộc.” (Visuddhi Magsa) 

Tất cả sự quan tâm này không chỉ dành cho cuộc sống trong hiện tại, nhưng cũng liên 
quan đến quá khứ vô hạn và băng qua tương lai vô hạn. Chuỗi nhân duyên tùy thuộc trong vòng 
nhân quả không có bắt đầu hay kết thúc. Theo quan điểm của khoa học người ta tin rằng vũ trụ 
được tạo ra như là kết quả của vụ nổ big bang hoặc một vài cách khác - có rất nhiều giả thuyết 
khác nhau. Ở một số giai đoạn của quá trình phát triển vũ trụ và hành tinh của chúng ta với các 
hình thức khác nhau của cuộc sống, từ vi khuẩn đến động vật có vú, và tất cả các hình thái của 
cuộc sóng là kết quả của sự tiễn hóa của hành tinh này. Nhưng chính hành tỉnh này là một phần 
của hệ thống năng lượng mặt trời và các thiên hà, nơi mà tất cả mọi thứ được kết nối với nhau 
chặt chẽ. Nếu không có sự tiễn hóa vũ trụ, thì sẽ không có được hành tinh trái. Và nếu không có 
hành tinh trái đất thì sẽ không có hệ thống của cuộc sông như chúng ta biết ngày nay. 

Khi mặt thăng bằng mỏng manh và tỉnh tế này bị phá hủy, tất cả các sự sống của sinh vật 
sẽ biến mất, bởi vì không chúng sanh nào có thê tồn tại độc lập. Khi trọng lực cân bằng giữa trái 
đất và mặt trăng sẽ bị phá hủy, sẽ dẫn đến một thảm họa đối với hành tinh. Nếu trong hệ thống 
năng lượng mặt trời, vì bất cứ lý do nào phá vỡ các đường chuyền động, trái đất sẽ bị quấy rây, 


ví dụ, như sao chôi đâm vào nó với một lực lớn của trọng lực, dĩ nhiên, nó sẽ là một thảm họa 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 83 


hành tinh, và cuộc sống trên hành tinh này sẽ biến mắt. Vì vậy chúng ta nên biết sự cân bằng và 
hài hòa của thế giới tự nhiên mỏng manh như thế nào trong vũ trụ. Không có sự tồn tại độc lập 
và riêng biệt; tất cả mọi thứ được kết nối với nhau, thậm chí ở mức nhỏ nhất. Nếu chúng ta nhìn 
vào cơ thê của chúng ta và cơ quan hệ thống nội tạng, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ; có rất nhiều 
bộ phận không tồn tại độc lập, và phụ thuộc vào nhau. Toàn thể và một phần không tách biệt 
nhau, tất cả mọi thứ đều liên hệ và tương tác lẫn nhau, và có một sự cân bằng tuyệt vời. Cơ thể tự 
nó là không gian. Tương tự như vậy, trái đắt, mặt trời và mặt trăng, nhịp điệu của trọng lực, cuộc 
sống và cái chết, sự thay đổi của các mùa, sự chuyển động của gió, sự cân bằng chuyên động củ 
khí ấm và lạnh, đại dương, sông, núi - mọi thứ đều liên kết với nhau và, như một toàn thê thì 
được gọi là hệ sinh thái hay chính xác hơn, sinh quyền. Nếu không có nó, cuộc sống trên hành 
tinh sẽ không thể. 

Tuy nhiên hành tinh mà chúng ta thấy không phải chỉ thuần là vật chất theo quan điểm 
Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trình bày trong bài báo của Huffingtonpost vào tháng tư năm 
2012 rằng: 

“Mặc dù với tất cả những lý thuyết khoa học sâu sắc về nguồn gốc của vũ trụ, tôi còn có 
câu hỏi nghiêm túc: Những øì đãctồn tại trước vụ nỗ Big Bang? Vậy vụ nỗ Big Bang đến từ đâu? 
Điều gì gây ra nó? Tại sao hành tinh của chúng ta tiến hóa để hỗ trợ sự sống? mối quan hệ giữa 
vũ trụ và các sự sống bên trong nó là gì? Các nhà khoa học có thể bỏ qua những câu hỏi như vô 
nghĩa, hoặc họ có thê thừa nhận tầm quan trọng của họ, nhưng như thế thì tự phủ nhận rằng họ 
thuộc về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cả hai phương pháp này sẽ có những hậu quả 
của việc thừa nhận những giới hạn nhất định đối với kiến thức khoa học của chúng ta về nguồn 
gốc của vũ trụ của chúng ta. Tôi không đồng tình sự hạn chế chuyên nghiệp hoặc tư tưởng của 


một thê giới quan hoàn toàn vật chất.””” 


”” The Dalai Lama, Buddhism, Cosmology and Evolution 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 84 


Theo Phật giáo, ý thức và hành động của chúng ta không chỉ tạo nên sự xuất hiện của một 
hình dạng cơ thê nhất định nhưng cũng đi theo hình dạng của trái đất và môi trường. Các biểu 
tượng của quá trình này giống như là hoa sen, trong đó có hoa, quả và hạt mà tồn tại cùng một 
lúc, trong sự hiệp nhất, không thể tách rời. Vì vậy, hoa sen là biểu tượng của mối quan hệ của 
luật nhân quả: rễ, hoa và trái. 

Các hình thái phát triển sự sống và các lĩnh vực hỗ trợ sự tồn tại của nó là duy nhất. Nếu 
hành động của chúng ta dẫn đến việc giết chóc và hủy diệt sự sống thì được biết là chúng ta đi 
đến địa ngục. NÑ ếu chúng ta bắt đầu một cuộc chiến tranh thì được biết là kết quả con người sẽ bị 
hủy diệt, thiên nhiên sẽ bị phá hủy, chúng ta sẽ chỉ thấy máu và lửa, và sự hủy diệt tất cả cuộc 
sống - đó là những hậu quả của chiến tranh, không chỉ tạo nên sự phá hủy vật lý, nhưng cũng đưa 
đến một sự thay đổi thế giới xung quanh. 

Như Nichiren đã viết, "Nếu tâm của con người là ô nhiễm, đất đai của họ cũng bị ô nhiễm. Nhưng 
nếu tâm họ không nhiễm độc, đất của họ cũng không nhiễm độc. Không có sự tách biệt từ trong và 
ngoài.” 

Như thế, với sự biểu hiện của lòng tham lam vô hạn, việc theo đuổi sự giàu có và tích lũy, 
những hậu quả trong trường hợp này sẽ là sự biến mắt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên bởi 
sự tàn phá của thiên nhiên. Nếu những khu rừng biến mắt, sông và biển bị ô nhiễm, trong môi 
trường như vậy có thể không tồn tại bất kỳ hình thức nào của cuộc sống. Và chỉ khi các chất thải 
công nghiệp gây ô nhiễm rất nguy hại, chúng ta bắt đầu hiểu rằng chúng ta không thể khai thác 
thiên nhiên để đáp ứng lòng tham mù quáng một cách đơn giản. Thiên nhiên sẽ nhất thiết phải 
đáp ứng với sự tha hóa của chúng ta. Loài cá sẽ không thê sống trong sông và biên, loài chim 
không thể sống trong bầu khí quyền. Rất nhiều hình thức cuộc sống đã phát triển qua sự tiền hóa 
của vũ trụ vô tận, có những không gian thiên nhiên quý hiếm biến mắt: ví dụ, trong các khu rừng 
Amazon đang bị đốt cháy bởi sự sản xuất hiện đại, những loài thực vật và động vật đặc biệt 


không sông ở bât kỳ nơi khác được cam chịu biên mật vì người. Các loại thảo mộc có thê chữa 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 85 


khỏi bệnh nan y đang bị tiêu diệt và rằng con người có thể phải đối mặt trong tương lai gần. 
Những hình thái tuyệt chủng của sự sống có thê cung cấp cho chúng ta bất kỳ câu trả lời nào để 
giúp con người trong tương lai tốt hơn. 

Kinh Nghiệp Quả Sai Biệt nói: 

“Nếu chúng sinh liên tục tham gia trong mười hành động bắt thiện, tác động cảm ứng sẽ 
là môi trường chịu ảnh hưởng. Mười hành động bắt thiện là gì? Đầu tiên, đoạn sự sống khiến cho 
đất bị bão hòa với muối, và cây không thê phát triển. Thứ hai, trộm cắp sẽ mang lại sự nghiệt 
ngã, thời tiết lạnh hơn với sự tăng trưởng của các loài côn trùng, gây mất mùa và đói kém. Thứ 
ba, tà đâm gây ra bão tố, đau khô, và thiên tai. Thứ tư, nói dối tạo nên những vùng ô nhiễm môi 
trường vật lý, khiến cho nó là bần thỉu và hôi hám... 

Hiệp hội Phật giáo thế giới Phật Quang Sơn, Hiệp hội Quốc tế Ánh sáng Phật (BLIA) đã 
phát triển sự kết nối giữa môi trường tâm linh bên trong và môi trường tự nhiên bên ngoài trãi 
qua nhiều năm nay. Hai tổ chức này đặt môi trường lên một vị trí cao trong vấn đề hòa bình toàn 
cầu. Tại Hội nghị thường niên BLIA được tổ chức vào tháng ba năm 1992, một hội thảo để thúc 
đây việc bảo vệ “môi trường và tâm linh” được bàn thảo. Mọi người đều được khuyến khích bắt 
đầu tự làm đẹp tâm và trái tim của chính mình với những người xung quanh và sau đó hướng tâm 
rộng bên ngoài đề làm đẹp môi trường. 

Mười hai cách hướng dẫn đề thực tập môi trường bên trong và bên ngoài như sau: 

1. Nói năng từ tốn, tránh làm phiền người khác. 

2. Giữ đất sạch sẽ, tránh việc vứt rác bừa bãi. 

3. Giữ không khí trong lành, không hút thuốc lá, hoặc gây ô nhiễm. 

4. Tôn trọng bản thân và những người khác, tránh các hành vi bạo lực. 

5. Luôn lịch sự, tránh xâm phạm vào người khác. 

6. Cười, tránh đối mặt với người khác với vẻ tức giận. 

7. Nói chuyện hòa ái, tránh thốt ra những lời lăng mạ. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 86 


§. Thực hiện theo các quy tắc, không tìm sự miễn xá hoặc đặc quyên. 
9. Đạt tâm ở hành động của bạn, tránh vi phạm các quy tắc đạo đức. 
10. Tiêu thụ có ý thức, không lãng phí. 

11. Sống với một mục đích, tránh sống không mục đích. 

12. Thực hành tử tế, tránh tạo ra những suy nghĩ độc hại. 


Một cách khác để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên là để tái chế những đồ dùng cũ. 


Chúng ta có thê tái chế giấy, lon nhôm, chai nhựa, lọ thủy tĩnh. Bằng cách thực hành tái chế, 


chúng ta thực hành những lời dạy của Đức Phật, tăng cường sự kết nối giữa con người, và giúp 


mọi người nâng cao nhận nhận thức và hành động vì môi trường. 


Sau đây là một số hành động cụ thể mà chúng ta có thê thực hiện: 


bỏ đi. 


« Tiêu thụ vừa phải và không mua nhiều hơn cần. Thức ăn thừa mứa thường thối và phải 


« Giữ gìn xe của bạn và làm theo hướng dẫn đề tránh khói nhiễm. 
» Giảm thiểu việc sử dụng muỗng đĩa và đồ dùng chỉ một lần. 

- Dùng thủy tỉnh hoặc đồ dung bằng sành đây thay vì cốc giấy. 

- Tắm bằng vòi sen ngắn hơn. 

- Không xả rác và giảm số lượng rác. 

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng và các thiết bị. 

- Thiết lập máy điều hòa không khí ở nhiệt độ cao hơn. 

» Tái chế báo sử dụng dầu động cơ. 

° Mang túi mua săm của bạn khi đi mua săm. 


- Kiểm tra lốp xe của bạn thường xuyên. Lốp xe với mặt áp suất thấp trang bị một cách 


nhanh chóng hơn và hiệu suất nhiên liệu thấp hơn. 


» Chọn lôp xe bên và tiêt kiệm nhiên liệu. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 87 


- Sử dụng máy điều hòa không khí của xe của bạn càng ít càng tốt. Hệ thống điều hòa 
không khí xe là một trong những nước phát thải chính của khí chlorofluorocarbons (CFCs) vào 
tầng ozone của trái đất. 

» Chọn vật liệu tái chế, khi có thể." 

Phật giáo luôn luôn luôn đề cập đến sự liên kết, tương duyên lẫn nhau. Tâm và hành 
động của chúng ta được xác định không chỉ bởi thể dạng của cuộc sống chúng ta, nhưng, cùng 
với môi trường tự nhiên, sinh quyên, là những gì cuộc sống được duy trì và phát triển. Cũng 
giống như các em bé trước khi sinh là được tăng trưởng và phát triển trong tử cung, nhưng tiến 


trình này vẫn tiêp tục sau khi sinh, khi bản chât của chính nó là sự chuyên đôi từ tử cung của mẹ. 


4.5 TIỀM NĂNG CHIẾN TRANH VỚI VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI 

Mặc dù hòa bình trên toàn thế giới thì không thê không có việc cắm các vũ khí hạt nhân, 
Sự ngăn cấm thì không còn đồng nghĩa với hòa bình toàn cầu trong ý nghĩa xác thực nhất của từ 
này. Vũ khí hạt nhân không phải là vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của các quốc gia có chủ 
quyền. Có rất nhiều loại vũ khí khác, một số chúng hầu như không ít khủng khiếp hơn hạt nhân, 
và thậm chí nêu một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là không thể thì nó có thể gây ra thiệt hại 
không thể khắc phục với nền văn minh và tạo ra khổ đau chưa từng có của nhân loại. Nếu chúng 
ta muốn đạt được hòa bình trong ý nghĩa đầy đủ của từ này, chúng ta cần phải làm việc để tiêu 
diệt không chỉ vũ khí hạt nhân nhưng cũng đối với vũ khí thông thường. Chúng ta không muốn 
loại bỏ vũ khí hạt nhân chỉ là trong một tình huống như ngày hôm nay, nhưng không có vũ khí 
hạt nhân. Chúng ta cũng không muốn tiêu diệt nó, nhưng để trở lại với tình hình của ngày hôm 
qua hay hôm kia. Dĩ nhiên, mặc dù nó không biểu đạt sự giảm căng thắng cho nhân loại, việc 
loại bỏ vũ khí hạt nhân không có nghĩa là đủ. Nó là không đủ ngay cả trong trường hợp hủy diệt 


của hai loại vũ khí, cả hạt nhân và phi hạt nhân. Hòa bình trong ý nghĩa đầy đủ của từ này có thể 


c Protecting Our Environment — Master Hsing Yun 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 88 


đạt được chỉ khi các tranh chấp giữa các quốc gia có chủ quyền, cũng như giữa các nhóm và cá 
nhân nhỏ hơn sẽ được giải quyết hoàn toàn bằng phương tiện bất bạo lực. 

Đức Phật thường nói về ba nguồn sốc của cái ác hoặc "tam độc" của tham lam, sân hận, 
và si mê dẫn dắt con người đi trong mê lộ, khiến chúng ta không thể nhận ra những giá trị đích 
thực của cuộc sống. 

Nếu những gì chúng ta làm là thúc đây bởi các chất độc ấy, kết quả không thê tránh khỏi 
là đau khổ. Sự đau khổ không chỉ bị ở mức độ của mỗi cá nhân, nó liên quan đến người khác; nó 
phản chiếu hình ảnh của nó trong những hành động của cộng đồng và xã hội. 

Vì vậy, khi chính trị và kinh tế dựa trên các tư tưởng tiêu cực và sự tôi tệ nhất của bản 
chất con người, kết quả không thẻ tránh khỏi được là xã hội đầy rẫy những bất bình đẳng và bạo 
lực. 

Sự quan ngại của Phật giáo là động lực thúc đây nhằm làm sáng tỏ những câu hỏi quan 
trọng của thời đại chúng ta: sự tàn phá của môi trường, sự khai thác của con người, và việc sử 
dụng sự lừa dối để dập tắt những bất đồng chính kiến và tranh luận bởi lòng ích kỷ của con 
nPƯỜời. 

Đề đạt được một nền hòa bình toàn cầu trong ý nghĩa đầy đủ của từ này, chúng ta phải 
làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta đối với nhân loại và hành động vì lợi ích của sự hiểu 
biết này với tính nhất quán hơn. Chúng ta phải thấy mình là công dân của thế giới trong một ý 
nghĩa cụ thê hơn trước đó và thoát khỏi bất kỳ vết hỏng nào của dân tộc. Chúng ta phải nhận ra 
chính mình chặt chẽ hơn với tất cả chúng sinh và yêu tất cả chúng với một mức độ cao hơn của 
long vị tha. Tiếng nói của chúng ta về sự cảm thông và lòng từ bi đối với thế giới có thể cất cao 
hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng phải ứng dụng đối với các chính quyền và các dân 
tộc trên thê giới cũng như với chính mình; cùng gây áp lực là điều cần thiết cho việc ngăn cắm 


các vũ khí hạt nhân, thậm chí cân dai dăng hơn. Và trên tât cả, chúng ta cân phải trau dôi sự tận 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 89 


tâm của chúng ta đối với các nguyên tắc đạo đức và tinh thần vĩ đại về việc bất-bạo động, trong 
đó áp dụng cho cả các mối quan hệ giữa các cá nhân và các mối quan hệ giữa các nhóm. 

Đã vào buổi bình minh của lịch sử, hoặc có thể bắt đầu với chu kỳ của vũ trụ hiện nay, 
trên thế giới có hai nguyên tắc lớn: nguyên tắc của bạo động và nguyên tắc bất-bạo động, hoặc, 
như chúng ta có thể gọi sau này, nguyên tắc của tình yêu; tuy nhiên, theo ý nghĩa của “kinh ngạc” 
Phúc âm Hy Lạp, không phài là thần tình ái. Các nguyên tắc của bạo lực được thể hiện trong việc 
sử dụng vũ lực và sự dối trá, và những thứ như sự áp bức, bóc lột, đe dọa, tống tiền. Nguyên tắc 
bất-bạo động hay không có hại (ahimsa) được phản ánh trong sự thân thiện, cởi mở, và phẩm 
chất như lịch sự, lòng từ bi, sự động viên, sự đồng cảm, và sẵn sàng giúp đỡ. Nguyên tắc của bạo 
lực bao hàm sự đối phó trong phản ứng; cuối cùng nó là phá hoại; nguyên tắc bất-bạo động có 
nghĩa là một thái độ sáng tạo. Nguyên tắc bạo động là một nguyên tắc tối tăm; nguyên tắc bắt- 
bạo động là một nguyên tắc của ánh sáng. 

Sống theo nguyên tắc của bạo lực là như một con thú, hay ma quỷ, hoặc chéo giữa hai 
trạng thái ấy, trong khi sống theo các nguyên tắc bất-bạo lực chính là một con người trong ý 
nghĩa đầy đủ của từ này, hoặc thậm chí là một thiên thần. Dĩ nhiên, người ta vẫn sống theo 
nguyên tắc của bạo lực hơn bắt-bạo lực. Điều này đã xảy ra bởi vì nó đã có thê thực hiện theo 
các nguyên tắc của bạo lực và không hoàn toàn phá hủy chính bạn; tuy nhiên, nó thì không như 
vậy nữa. Vì sự xuất hiện của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên sân khấu thế giới, bây giờ 
nó đã trở thành không thê sống theo các nguyên tắc của bạo lực, bởi vì trong trường hợp này, 
sớm hay muộn, chúng ta sẽ tiêu diệt chính mình. 

Do đó, chúng ta đang phải đối mặt với sự cần thiết là phải học cách để sống theo những 
nguyên tắc bắt-bạo lực, hoặc đừng sống nữa. Vì vậy, khả năng thực sự của một thảm họa hạt 
nhân không chỉ cho phép chúng ta hiểu được bản chất thật của bạo lực, những gì có thể là hậu 
quả của bạo lực phát triển quá mức tối đa, nhưng cũng cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc hơn 


về giá trị thực sự của bất bạo lực. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 90 


“Vui thay không thù hận 
Dẫu sống giữa hận thù 
Trong những người thù hận 
Tâm ta thoát hận thù.””” 
(SusukhaJ vafta JIvama 
Verinesu averino 

Verinesu manussesu 


Viharama averIno). 


“Kẻ hãm hại chúng sanh 
Không phải người “cao quí? 
Không hãm hại chúng sanh 
Mới xứng danh “tôn quí°.”é9 
(Na tena ariyo hotI 

'Yena pananI hIJsatI 


AhiJsa sabbapanana] 


Ariyo tỉ pavuccatI) 


. ccbs.ntu.edu, DhP197 


s6 ccbs.ntu.edu, DhP270 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 91 


5. ĐẠO ĐỨC NĂM GIỚI CỦA PHẬT GIÁO LÀ NGUYÊN TÁC PHÒNG HỘ 
CHO XÃ HỘI MỚI 
“Đạo đức là giá trị cao nhất, nhưng dành cho chúng ta, không phải dành cho đắng tối 
cao.” (Albert EInstein) 

Trong Phật giáo, có nhiều nguyên tắc đạo đức, nhưng đạo đức cơ bản của người Phật tử 
là năm giới cấm. Năm giới cắm được Đức Phật thiết lập cho hàng Phật tử tại gia đề biết những gì 
nên làm đúng và để biết tránh những gì sai lầm. Năm giới cũng là nguyên tắc quan trọng đề kiến 
tạo nhân cách đặc biệt cho tự thân, đem lại niềm tin và hòa bình cho gia đình, cộng đồng, xã hội 
và tất cả sinh linh. 

Năm Giới Cắm: 

1. Panatipata veramamI sikkhapadam samadiyami 

Tôi nguyện giữ giới không gây tốn hại đến tất cả các sinh vật có sự sống. 

2. Adinnadana veramami sikkhapadam samadiyamI 

Tôi nguyện giữ giới không lấy những gì mà người khác không cho. 

3. Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI 

Tôi nguyện giữ giới không tà dâm. 

4. Musavada veramami sikkhapadam samadiyamIi 

Tôi nguyện giữ giới kiềm chế lời nói không chính xác. 

5. SuramerayamaJJa pamadatthana veramami sikkhapadam samadiyami 

Tôi nguyện giữ giới không uống các chất Say sưa và ma túy gây nên sự rôi trí. 

Nguyên tắc nổi bậc nhất thuộc về hành vi đạo đức trong Phật giáo là 'năm giới”. Từ khi 
Phật giáo được chia thành nhiều hệ phái, và không phải là hoàn toàn một thể tôn giáo như được 
biết trong thế giới phương Tây, nhiều thứ trong đó cũng khác nhau. Ví dụ, “giới điều" mà Đức 
Phật dành cho mọi người: năm giới, thường được tìm thấy trong các văn bản mở rộng - thuộc về 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 92 


tám giới hay mười giới. Vì vậy, sự khác biệt giữa chúng và điều nào chúng ta nên tin tưởng? 
Theo “Abhisanda Sutta', Đức Phật đã đưa ra năm giới cho người mới bắt đầu. Năm giới là những 
điều đạo đức cơ bản mà tất cả mọi người nên thực hiện. Giới luật này không chỉ là một tập hợp 
các quy tắc; tuy nhiên, khi bạn đọc về chúng trong văn học liên quan đến Phật giáo, bạn có thể 
nghĩ về lời giải thích như vậy: Thông thường, người ta miêu tả Đức Phật bảo những gì mọi người 
không nên làm, và do đó nó gây ấn tượng rằng Phật giáo là điều không thực tế cùng trong xã hội 
hiện đại như các tôn giáo khác. Tuy nhiên, trong thực tẾ, giới luật chỉ là kiểu mẫu hành vi đạo 
đức. Chúng là một sự biểu hiện tự nhiên của một trạng thái tinh thần thiện xảo. Do đó, đối với 
điều này chúng ta có thể xác định trình độ nào mà chúng ta đã phát triển trong những điều kiện 
như nhau, chỉ đơn giản là kiểm tra hành vi của chúng ta với những giới luật. 

Ví dụ, có những yếu tố trong đạo đức phương Tây tương ứng với truyền thống cổ điển 
của người Greco-Romanian và các yếu tố từ truyền thống Do thái-Kitô giáo vốn được phổ biến. 
Trong đạo đức luân lý Kitô giáo theo truyền thống được hiểu như là một loại pháp luật. Nghĩa vụ 
Và quy tắc đạo đức là một cái gì đó được đặt bởi Thiên chúa. Điều này được minh họa rõ trong 
câu chuyện Kinh Thánh về nguồn gốc của Mười Điều Răn. Môi-se đi lên trên núi Sinai và có bối 
cảnh sắm sét tiếp nhận Mười điều răn từ Thiên chúa. Điều này minh họa cho ý tưởng của đạo 
đức, như cái gì đó đã cưỡng chế con người, thậm chí có thê chống lại ý chí của chính y, bởi một 
số lực lượng hoặc cơ quan bên ngoài. Ngày nay, nhiều người thuộc về các nước phương Tây, 
không phải là Kitô hữu trong bất kỳ ý nghĩa nào Tuy nhiên, họ tiếp tục đại diện cho đạo đức và 
luân lý trong cùng một tinh thần đó là, như đối với họ từ nghĩa vụ bên ngoài, một điều răn mà họ 
đang thực hiện, và nghĩa vụ chấp hành. Có lẽ, chúng ta có thể mô tả vị trí của đạo đức truyền 
thống như cô ấy chỉ thị bạn không nên làm những gì bạn muốn, và làm những gì bạn không 
muốn, vì những lý do không được biết đối với chúng ta. 

Mặt khác, chúng ta có truyền thống phương Đông vốn hoàn toàn khác nhau. Theo giáo lý 


của Đức Phật, và theo tất cả các truyền thống hoặc tông phái Phật giáo, hành động đúng hay sai, 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 93 


tốt hay xấu phụ thuộc vào trạng thái của ý thức mà họ đã cam kết. Nói cách khác, các tiêu chuẩn 
đạo đức ở đây không phải là thần học, và tâm lý. Đúng là ở phương Tây chúng ta không hoàn 
toàn xa lạ với ý kiến đó, ngay cả trong Kitô giáo. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về đạo đức Phật 
giáo, đây là chuẩn mực duy nhất. Chuẩn mực này có tính ứng dụng phổ quát và áp dụng triệt để 
một cách nhất quán trong các cộng đồng Phật giáo. 

Về vấn đề này, với người nghiên cứu Phật giáo có thê hỏi: làm thế nào hình ảnh của xã 
hội hiện đại này có thể phù hợp với 'năm giới? Chúng có đại diện cho một tập hợp các quy tắc 
đạo đức đặt ra bởi chính Đức Phật mà chúng ta nên làm theo không? câu trả lời thực sự chúng là 
"nguyên tắc hướng dẫn" đã được giải thích và khuyến cáo bởi Đức Phật, nhưng nó không phải sự 
sự ép buộc đối với uy quyền bằng lực lượng, như là mười điều răn của Thiên chúa. Đề hiểu rõ hệ 
thống này, trước hết chúng ta cần phải hiểu rằng đây không phải là một tập hợp các quy tắc 
cưỡng ép đối với chúng ta bởi Đức Phật. Đúng hơn, nó là tiêu chuẩn mà chúng ta nên áp dụng 
cho chính mình, bởi vì theo quan điểm của Đức Phật, chúng ta không thể hoàn thiện nhân tính 
nếu chúng ta hành động mâu thuẫn với năm giới này. Là một con người, chỉ được sinh ra là 
không đủ, một con người thì phải có tiêu chuẩn. Đao đức Năm giới là một vài phương pháp 
hướng dẫn đề hoàn thành con đường trở thành con người. 

Chúng ta thử chứng minh điều này với ví dụ từ bỏ hành vi trộm cắp. Trong trường hợp 
này chúng ta có thê phân chia những người không thực hiện hành vi trộm cắp thành ba nhóm - ba 
cấp độ thực hành đạo đức. Thực hành các nguyên tắc này đối với hầu hết mọi người dựa trên sự 
sợ hãi về pháp luật. Trong mỗi quốc gia, không có ngoại lệ, đó là một quy luật, trong đó cắm 
trộm cắp, như thế ăn cắp là một tội phạm bị trừng phạt bởi luật pháp áp dụng ở mọi quốc gia. 
Nhiều người không ăn cắp vì sự sợ hãi của pháp luật. Tuy nhiên, nếu họ biết rằng các hành vi 
trộm cắp sẽ không bao giờ được tiết lộ, sự cám dỗ để trộm cắp có vẻ là rất mạnh mẽ. 

Nếu chúng ta nói về mức độ thứ hai của đạo đức nghề nghiệp với người cần tuân theo 


một vài lời dạy trong tôn giáo. Các tín đô của môi tôn giáo lớn trên thê giới đêu được yêu câu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 94 


không nên ăn cắp (từ bỏ trộm cắp). Loại người thứ hai này, tất nhiên, tốt hơn so với người đầu 
tiên. Bởi vì đức tin của mình, họ sẽ không ăn cắp ngay cả khi hành động ăn cắp của y sẽ không 
bao giờ được tiết lộ. Thực tế, khi chúng ta nói về năm giới cắm, để là một con người thực sự, 
chúng ta phải phấn đấu đến cấp độ thực hành thứ ba, cụ thể là để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn 
từ tất cả sự khởi tâm ham muốn ăn cắp. 

Khi nói về trình độ thứ ba thực hành đạo đức, chúng tôi muốn đề cập đến người không 
muốn ăn cắp bất cứ điều gì dù trong bất kỳ điều kiện nào. Đó là những gì chúng ta bàn về việc 
đạt được một tiêu chuẩn đã được thành lập bởi Đức Phật trong năm nguyên tắc đạo đức. Sự áp 
dụng cũng tương tự đối với bốn giới còn lại. Trước hết chúng ta phải hiểu sự từ chối trộm cắp đó 
không phải là một mục tiêu; đây là phương tiện để hoàn thiện con người. Thường thì một số 
người cho rằng trước khi họ tiếp nhận giáo lý Phật giáo họ cảm thấy rằng họ được tự do làm hầu 
như tất cả mọi thứ. Sau đó, họ đã có cảm giác một vài sự ràng buộc với năm giới ngoài những 
điều khác. Họ nghĩ rằng mục đích của việc nghiên cứu và thực hành của Phật giáo là đề tiêu diệt 
đau khổ và đạt được hạnh phúc, nhưng những gì họ cảm thấy đang xảy ra với họ là có vẻ là một 
cái gì đó ngược lại. Sau khi họ bước vào sự tiếp xúc với Phật giáo, họ mới bắt đầu có cảm giác bị 
'hạn chế'. Lý do cho những cảm xúc như vậy là bởi họ thường xuyên dùng phương tiện đối với 
mục tiêu như là mục tiêu. Khi chúng ta thực hiện theo các nguyên tắc đạo đức của ý chí tự do 
của chúng ta, chúng ta hiểu rằng một ngày nào đó hành vi của chúng ta hoàn thành một cách tự 
nhiên với năm nguyên tắc đạo đức (chúng ta sẽ có thể hành xử một cách tự nhiên theo năm giới). 
Chúng ta hãy lấy vị dụ như là việc học ngoại ngữ, với cách như vậy nó sẽ dễ dàng hơn để hiểu 
những gì tôi muốn nói. Để học ngôn ngữ, trước hết chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào 
việc nghiên cứu về ngữ pháp. Tuy nhiên, việc học ngữ pháp không phải là mục tiêu cuối cùng. 
Mục tiêu cuối cùng là khả năng nói tốt và cũng như viết bằng ngôn ngữ này. Khi bạn được đào 
tạo tốt về ngữ pháp, bạn sẽ không vi phạm các quy tắc ngữ pháp khi bạn nói hoặc viết. Bạn sẽ 


không có sai sót về ngữ pháp. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 95 


Vì thế, người đã được giác ngộ, người đạt đến Phật quả, người đã thành tựu viên mãn trí 
tuệ đối với chính mình, và người đã đầy đủ lòng từ bi sẽ làm tất cả mọi điều trong những phương 
pháp nhất định, bởi vì đó là bản chất của sự giác ngộ - để làm như thế. Hơn nữa, bạn càng phát 
triển trí tuệ bạn càng muốn thê hiện như vậy xuyên qua lời dạy của Đức Phật. Trong trường hợp 
nếu chưa có giác ngộ, hay chưa phát triển tuệ giác nhiều, sự tuân thủ của năm giới sẽ giúp bạn 
bước qua xuyên suốt, cách mà những người chứng ngộ thường biểu thị trong kinh nghiệm cá 
nhân của các trạng tháí tâm. Chúng tôi sẽ nói điều này: người giác ngộ trở thành một vị Phật là 
giải thoát từ ham muốn dục vọng ham hay ham muốn ích kỷ, và cùng lúc đó, hầu hết chúng ta có 
đầy đủ những điều như vậy; tuy nhiên, nó sẽ khó khăn hơn cho chúng ta hiểu. Ví dụ, chúng ta 
đòi hỏi cho một số loại thức ăn, chúng ta có một số loại ham muốn đặc biệt đối với loại thức ăn 
này hoặc thức ăn khác. Giả sử, vì lợi ích của việc thử nghiệm, chúng ta ngưng ăn thức ăn ưa 
thích của chúng ta. Tham muốn sẽ giảm dẫn, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy được trạng thái hạnh 
phúc trong đây và sẽ không cón tham ái đối với nó, rồi chúng ta sẽ tự động quên ngay cả suy 
nghĩ về những điều như vậy. Sự thất bại của chúng ta dường như không còn bị xử lý kỷ luật, 
nhưng thành công trở nên một sự biểu hiện đúng đối với lòng ham muốn không có là những gì 
chúng ta tìm được ở buổi ban đầu. 

Điển hình, đạo đức năm giới được xây dựng có vẻ tiêu cực, vì chúng chỉ ngăn cấm một 
số. Tuy nhiên, đối với mỗi “mệnh lệnh' lại có sự thể hiện tích cực. Đặc điểm là trong giáo lý Phật 
giáo hiện đại thì những hướng dẫn tiêu cực được phổ biến nhiều hơn so với những tích cực. 
Nhiều người đã được hiểu về năm nguyên tắc nhưng đối mặt với sự thực hành tích cực một cách 
khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, thực hành năm giới cấm tích cực có thể được gọi là "năm 
nguyên tắc đạo đức”. 

Chúng ta hãy khảo sát súc tích năm giới và sự ứng dụng tích cực của chúng với từng giới 
cấm - đầu tiên là những công thức tiêu cực và sau đó là những công thức tích cực. Điều này sẽ 


cho chúng ta một bức tranh đầy đủ về mô hình cụ thể của đạo đức Phật giáo. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 96 


5.1 GIỚI KHÔNG GÂY TỒN HẠI ĐẾN TÁT CẢ SINH VẬT CÓ SỰ SÓNG 

Giới đầu tiên trong năm giới cắm là 'cắm sát sanh, từ bỏ sát sanh°. Mặc dù đôi khi nó 
được dịch là “không nên giết”, có nghĩa là không chỉ từ bỏ về việc giết người, nhưng cũng từ chối 
sát hại bất kỳ loài nào khác. Nó có nghĩa là từ bỏ tất cả các hình thức bạo lực, áp bức và sai lầm. 
Bạo lực thì không thể chấp nhận vì nó là căn bản thiết yếu, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với trạng 
thái tinh thần lừng lẫy, chăng hạn như lòng căm thù và sự chán chường. Nếu chúng ta nuông chìu 
những trạng thái tỉnh thần lừng lẫy của chúng ta như vậy, đó là những biều hiện tự nhiên của bạo 
lực, rồi các tâm trạng này sẽ trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn trước. s 

Thể hiện tích cực đối với việc vô hại là sự thực hành từ tâm - Malitrr (Pali - metta), có 
nghĩa là lòng yêu thương thanh tịnh. Tâm “từ” (maftre) ở đây không chỉ là cảm xúc hay cảm giác; 
đó là tình yêu thương được biểu hiện trong sự thực hành. Cảm giác thiện chí đối với những 
người khác, đối với mọi loài là không đủ, tâm từ phải được thê hiện bằng hành động. Mặt khác. 
nếu chúng ta chỉ hưởng thụ cách mà chúng ta yêu thương người khác với những ý niệm trong 
tâm cúa chúng ta, như thế sẽ không đủ. Do đó, chúng ta phải nhìn lại chính mình trong vấn đề 
này. Thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thực sự thương yêu người khác, hoặc ít nhất một vài 
người, nhưng nếu chúng ta tự kiêm tra chính mình, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không bao giờ 
thể hiện tình yêu của chúng ta: nó có vẻ hiển nhiên, rằng tất cả điều này đã được rõ ràng. Mọi 
người không cần thiết để xem xét cảm xúc của chúng ta đối với họ như thế nào, hoặc tưởng 
tượng rằng chúng ta có một số cảm xúc hay một vài sự liên kết với họ. Nó phải được thê hiện 
đầy đủ trong lời nói và việc của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện hoàn toàn các bước cụ thê để 
duy trì tỉnh thần của tình thương và các mối quan hệ. Đó là lý đo tại sao trong đời sống xã hội và 
đời sống xã hội Phật giáo đặc biệt đánh giá cao các hoạt động như ban phát quà tặng hoặc sự 


viếng thăm. Nó không đủ để ngồi trong phòng riêng của bạn, hoặc thậm chí trong cuộc gọi của 


®* Bhikkhu, AN 8.39 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 97 


bạn đề phát ra những suy nghĩ tràn đầy tình yêu. Có lẽ, điều này là tốt, thậm chí rất lớn, nhưng 
tất cả mọi thứ phải có những biêu hiện cụ thê của nó. Như thế những người khác sẽ hưởng ứng 
lại bạn một cách tương tự. 

Hành động tích cực trong việc thực hành tâm từ bằng những hành động cụ thể, có khả 
năng xây dựng hòa bình trong ý nghĩa đúng nhất. Tuân thủ nguyên tắc đạo đức Phật giáo như là 
tuân thủ một nguyên tắc của đời sống vốn có từ ngàn xưa. Bằng việc thực hành giới đầu tiên, 
ngoài việc không giết hại, chúng ta còn quí trọng và bảo vỆ sự sống cho tất cả chúng sanh, như 
thế chúng ta cũng gặt hái lại những hành động ấy đối với hạnh phúc của chính chúng ta; đó cũng 
là món quà giá trị nhất trong đời sống. 

“Có trường hợp một đệ tử của những người quý tộc, từ bỏ việc sát sinh, tránh xa việc sát 
sinh. Khi làm như vậy, ông ta bố thí sự tự do từ nguy hiểm, tự do từ sự thù địch, tự do khỏi sự 
áp bức cho vô lượng chúng sanh. Khi bồ thí tự do từ sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, 
tự do từ sự áp bức cho vô lượng chúng sanh, ông ta đạt được một phần trong sự tự do vô hạn từ 
Sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, và tự do từ sự đàn áp. Đây là này là món quả đầu tiên, 
món quà vĩ đại nhất — căn bản, bền vững, truyền thống, lâu đời, không giả tạo, không giả tạo từ 
sự khởi đầu — hành vi này không mở cửa cho sự nghỉ ngờ, sẽ không bao giờ mở cửa cho sự nghi 
ngờ, và không mắc phải lỗi lầm bởi trí tuệ hiểu biết... 52 

Đức Phật đã cho chúng ta biết tầm quan trọng của sự sống đối với tất cả chúng sanh như 
thế nào trong những đoạn kinh văn sau: 

“Chúng sinh sợ nguy hiểm 

Chúng sinh sợ tử thần 

Biết cân nhắc điều này 

Không giết không bảo giết.” 


(Sabbe tasanti dandassa 


52 AN 8.39 - pañca-sila, tr.Thanissaro BhikkhUu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 98 


Sabbe bhayanti maccuno 
AtfanaJ upamaJ katva 


Da haneyya na ghataye.)” 


“Người trí không sát sinh 
Thường chế ngự bản thân 
Đạt Niết bàn bắt tử 

Cảnh giới không ưu buồn.” 
(Ahijsaka ye munayo 
NiIccaJ kayena saJvuta 

Te yantI accutaJ thana] 


Yattha gantva na socare.) 


“Người có trang sức tốt 

Nếu sống tâm tịnh thiện 

Có kiên định phạm hạnh 

Không tổn hại chúng sinh 

Vị ấy là phạm chí 

Là ấn sĩ sa môn.” 

(Alavkafto ce pI sama] careyya 
Santo danto niyato brahmacarI 
Sabbesu bhutesu nidhaya dandaJ 


So brahmano so samano sa bhikkhu.)® 


TP ccbs.ntu.edu, DhP129 


®4 Ibid, DhP225 
® |bid, DhP142 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 99 


“Một con người vĩ đại 

Vì y là chiến sĩ 

Giết chết nhiều người khác 

Nhưng người không sát sại 

Bắt kỳ mọi chúng sinh 

Xứng danh: người vĩ đại.” 

(Nidhaya danda] bhutesu 

Tasesu thavaresu ca 

Yo na hanti na ghatetI tam 

Ahaj brumi brahmanaj)" 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: "Tôi không thấy bất kỳ lý do tại sao động vật phải được làm thịt 
để làm thực phẩm cho con người khi có rất nhiều sản phẩm thay thế. Thực tế, con người có thể 
sống mà không ăn thịt.” 

Đại để Phật tử A Dục vương (Ashoka 268-223 B.C.E) đã tuyên bố trong một sắc lệnh ở 
trụ đá nồi tiếng của ông: "Tôi đã thực thi pháp luật chống lại việc sát hại động vật... tiến bộ lớn 
nhất của sự công bình với con người xuất phát từ lời kêu gọi ủng hộ phi-thương tích đối với sự 
sống và không đồng tình với việc giết hại tất cả chúng sanh.” 

Phật giáo Đại Thừa xiên dương lối sống trường chay. Kinh Đại Niết Bàn nói: “Ăn thịt 
làm tiêu tan hạt giống từ bi.” 

Kinh Lăng Già nói: 

“Vì lòng từ bi, Bồ tát không nên ăn thịt vốn được sinh từ sự phối hợp của tinh, huyết 
v.v... Vì không muốn gây ra nỗi sợ gây kinh hoàng cho chúng sanh nên các vị Bồ tát tự kỷ luật 


đối với bản thân để đạt được lòng từ bi, không ăn cá thịt ... không phải thịt là thực phẩm thích 


°® |bid, DhP405 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 100 


hợp và được phép dầu con vật không bị giết bởi chính mình, khi mình đã không để cho người 
khác giết nó, khi nó không phải được làm cho mình ...””” 
Ngoài việc không giết hại, Đức Phật cũng khuyên chúng ta không nên làm tổn thương 
đến người khác: 
“Ai cũng cần hạnh phúc 
Cầu hạnh phúc cho mình 
Hại hạnh phúc của người 
Đời sau không hạnh phúc.” 
SukhakamamI bhutanI 
'Yo dandena vihIJsatI 


Attano sukham esano pecca 


So na labhate sukhaj.)°3 


5.2. GIỚI KHÔNG LÂY NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG CHO 

Giới thứ hai của năm giới là 'không nên lấy tài vật của người khác không cho mình (ăn 
cắp)”. Đây cũng là nghĩa đen. Nó không có nghĩa là chỉ là nhịn ăn cắp mà còn bao hàm việc từ 
bỏ bất kỳ thứ gì không trung thực, sử dụng sai hoặc sự khai thác, bóc lột, bởi vì tất cả đều là 
những biểu hiện của lòng ham muốn say mê và ích kỷ."? 

“Những ai không trộm cắp 

Với vật lớn hay nhỏ 

Hoặc dài hay là ngắn 

Hoặc vật đẹp hay xâu 

Xứng gọi Bà La Môn.” 
®” Lankavatara Sutra, Translated into English by Daisetz Teitaro Suzuki 


= ccbs.ntu.edu, DhP131 
' Bhikkhu. AN 8.39 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 101 


(Yodha digha] va rassa] va 

AnuJ thulaj subhasubhaJ 

Loke adinnaJ nadiyatI tam 

Ahaj brumi brahmanaj)”° 

“Lại nữa, không trộm cắp, người đệ tử của những người quý tộc từ bỏ việc không lấy 
những gì mà người khác không cho. Khi làm như vậy, ông ta bố thí sự tự do từ nguy hiểm, tự do 
từ sự thù địch, tự do khỏi sự áp bức cho vô lượng chúng sanh. Khi bố thí tự do từ sự nguy hiểm, 
tự do từ tình trạng thù địch, tự do từ sự áp bức cho vô lượng chúng sanh, ông ta đạt được một 
phần trong sự tự do vô hạn từ sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, và tự do từ sự đàn áp. 
Đây là này là món quà thứ hai...” 

Với ý nghĩa tích cực là không ăn cắp là cũng đồng nghĩa không làm người khác đau khổ. 
Khi chúng ta bị mất một cái gì đó chúng ta rất đau khổ, và người khác mất những gì thuộc về họ, 
họ cũng đau khổ như ta. Ý thức được rằng mình không muốn đau khổ, và không muốn làm 
người khác đau khổ là một cảm tính mạnh mẽ, giúp cho mình được hanh phúc, giúp người khác 
được an ôn; góp phần xây dựng xã hội thanh bình, an lạc. Giữ giới không trộm cắp, dù tiêu cực 
hay tích cực cũng khiến cho chúng ta có nhân cách đặc thù, và thiện nghiệp của thân được thanh 
tịnh hoàn toàn. 

“Một thời ở Savatthi Đức Phật bảo rằng: 

Này các thân chủ, Pháp nào giải thích phù hợp với bản thân? 

Ở đây, các thân chủ, một môn đệ cao quí phản ánh như thế này: Nếu ai đó đã lẫy đồ vật 
từ tôi, những gì mà tôi không cho, đó là trộm cắp, điều này sẽ không hài lòng, cũng không dễ 
chịu với tôi. Nếu tôi lấy bất cứ đồ gì của người khác, những sì người khác đã không thực sự cho, 
đó cũng là trộm cắp, điều này sẽ không hài lòng, cũng không dễ chịu đối với người đó. Hoặc 
những gì làm bực mình và khó chịu đối với tôi, cũng làm bực mình và khó chịu cho bắt kỳ ai đó! 


r ccbs.ntu.edu, DhP409 
“ AN 8.39, tr.Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 102 


Làm thế nào tôi có thể gây ra cho người khác những gì mà cũng khiến làm bực mình và khó chịu 
cho bản thân tôi? 

Sau khi lập lại nhiều lần như vậy, rồi Đức Phật lược thuyết: 

1: Người cần trọng sẽ không lấy tất cả những gì không được cho... 

2: Người thuyết phục người khác cũng từ bỏ việc trộm cắp... 

3: Người được tán dương chỉ nhận những gì mà người khác cho mình với tâm rộng lượng 
và đúng đắn... 

Với phương hướng đúng như thế là thân hành tốt, có sự thanh tịnh trong 3 phương 
diện!””2 

Việc ứng dụng tích cực với giới không ăn cắp là “dana' - bố thí. Trong trường hợp này, 
nó cũng có nghĩa là không chỉ là một cảm giác của tâm rộng lượng và mong muốn bố thí cho 
người khác, nhưng hành động thê hiện cũng rất là hào phóng. Tắt cả những ai có liên kết với lời 
dạy sống động của Đức Phật theo cách này hay cách khác ít nhất là một vài lần cũng nhận thức 
được những gì là bố thí. 

“Hãy nhanh làm việc lành 

Và kiểm tra tâm ác 

Người chậm làm việc lành 

Ắt tâm ác khởi lên.” 

(abhittharetha kalyane 

Papa cIftaJ nivaraye 

DandhaJ hi karoto pubbaJ 


PapasmIJ ramatI mano.)” 


“Ai làm các hạnh lành 


7? Samyutta Nikaya/Bhikkhu_Samahitatr 
đế ccbs.ntu.edu, DhP116 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 103 


Che khuất những điều ác 
Sáng rỡ thế gian này 

Như trăng thoát khỏi mây.” 
(yassa papa] kataJ kamma] 
Kusalena pithiyatI 

So imaJ lokaJ pabhaseti 


Abbha mutfo va candima.)”* 


5.3. GIỚI KHÔNG TÀ DÂM 

Giới thứ ba là 'từ bỏ quan hệ tình dục bất hợp pháp'. Trong kinh sách, Đức Phật giải thích 
rằng giữ giới không ngoại tình là một phần của năm giới, cũng là không hãm hiếp và bắt cóc, là 
những hành động biểu hiện không tự nguyện của cả cảm xúc và bạo lực. Trường hợp bị hãm hiếp 
và bắt cóc đường như đã khá phô biến trong cộng đồng tương đối lỏng lẻo của thời Đức Phật; 
bạo lực được cam kết không chỉ với một người phụ nữ nào đó, nhưng đối với cha mẹ cũng như 
người giám hộ của cô ta. Trong trường hợp ngoại tình, bạo lực được bộc lộ với người chồng, 
cuộc sống gia đình của ông ta bị phá hủy một cách cố ý. Cũng cần phải lưu ý rằng trong Phật 
giáo hôn nhân hoàn toàn là một hợp đồng dân sự, không phải là một bí tích. Hơn nữa, việc ly hôn 
và chế độ một vợ một chồng là hoàn toàn được phép và không bắt buộc từ quan điểm giáo lý. Ở 
một số quốc gia có những cộng đồng Phật giáo, trong đó chế độ đa thê được chấp nhận, và điều 
đó không xem như là một “hành vi tình dục bất hợp pháp°. Hơn nữa, giới thứ ba cũng có ý nghĩa 
khác, ví dụ, một trong những ham mê quá mức đối với vấn đề ăn uống; điều này không chỉ 
khuyến khích những người giàu có và những người có quyền lực chỉ ăn thêm những gì họ cần, 
mà đối với việc chỉ tiêu của những người đang bị tước đoạt đặc quyền như vậy, theo nghĩa toàn 


câu; việc này gây ra một sự suy dinh dưỡng và nạn đói nghiêm trọng ở các quôc gia Thê Giới 


“Ibid...,173 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 104 


Thứ Ba - nhưng cũng dẫn đến bệnh tật, tê liệt và thờ ơ. Một ví dụ khác là trong sự thỏa mãn đối 
với việc chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp và thính giác - nhận thức về âm thanh tuyệt vời, từ 
đây tất cả những thú vui của loại hình này nhanh chóng tăng sự xuất hiện của những tham trước 
và không có lợi cho việc thực hành (Thanissaro Bhikkhu). 

Mặt tích cực của giới không tà hạnh được gọi là 'santustah' (Pali - santutthi) hoặc thiêu 
dục - biết đủ. Nếu một người là độc thân, người ấy nên nên bằng lòng với tình trạng độc thân của 
mình. Mặt khác, hôn nhân có nghĩa là hài lòng với bạn đời của mình - người được thừa nhận bởi 
cộng đồng xung quanh. Trong trường hợp này, sự hài lòng không chỉ là sự chấp nhận thụ động 
đối với tình hình hiện tại. Xét về tâm lý hiện đại, đó là một trạng thái tích cực của tự do từ việc 
cần thiết để ứng dụng tình dục nhằm đáp ứng những nhu cầu chức năng thần kinh nội tiết nói 
chung, và đặc biệt, việc sử dụng tình dục đề đáp ứng nhu cầu rối loạn chức năng nhằm thay đôi. 

Sử dụng tình dục hợp pháp — không tà hạnh giúp cho con người có được sự cao quí, tự do 
từ tất cả nỗi sợ hãi và nguy nguy hiểm từ bên trong lẫn bên ngoài: 

“Lại nữa, không tà hạnh, người đệ tử của những người quý tộc từ bỏ việc tà hạnh. Khi 
làm như vậy, ông ta ban phát sự tự do từ nguy hiểm, tự do từ sự thù địch, tự do khỏi sự áp bức 
cho vô lượng chúng sanh. Khi ban phát tự do từ sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, tự do 
từ sự áp bức cho vô lượng chúng sanh, ông ta đạt được một phần trong sự tự do vô hạn từ sự 
nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, và tự do từ sự đàn áp. Đây là này là món quà thứ 
bạ 

Giới thứ ba, tu tập đối với năng lượng tình dục của chúng ta, jt nhiều cũng quan trọng 
hơn so với bốn giới khác. Mục đích giới này là để kiểm soát bản thân, không tham gia vào các 
hoạt động tình dục không lành mạnh, và tránh làm tốn hại đến bản thân và người khác. 

Trong hầu hết các nền văn hóa, không đễ dàng tách các ý tưởng về quan hệ tình dục từ ý 


tưởng của tội lỗi. Có rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ kết hợp với quan hệ tình dục và sinh hoạt tình 


”®AN 8.39, tr.Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 105 


dục, nó có thê được khó khăn đề suy nghĩ rõ ràng về chúng. Tuy nhiên chúng ta hãy thử để nó 
sang một bên và xem xét những gì mà Đức Phật thực sự nói về hoạt động tình dục. 

Đức Phật đã cân nhắc những hành động của con người: Ngài dạy rằng tất hành động từ 
thân, khẩu và ý mà chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc sống. Ngài không quan 
tâm đến triết lý hoặc ý kiến vì lợi ích riêng của chúng. Ngài chỉ đưa các nguyên tắc cơ bản nhất; 
rằng điều đó là tốt đẹp và không làm tốn thương chính mình hoặc người khác. Nếu chúng ta 
trung thực và cân thận áp dụng quy tắc này đối hành động của chúng ta, chúng ta sẽ tránh được 
việc làm tốn hại đến bất cứ ai và sẽ tạo nên an lạc và sự tự tin trong thế giới nội tâm của chúng 
ta. 

“Chớ làm các điều ác 

Siêng làm các hạnh lành 

Tâm ý luôn thanh tịnh 
Là lời dạy chư Phật.” 

(Sabbapapassa akarana] 

Kusalassa upasampada 

SaciffapariyodapanaJ 

EtaJ buddhana sasanaj.) 

Trong Phật giáo, hôn nhân không phải là một bí tích nhưng một sự cam kết cho một tập 
hợp đặc thù của các hành động. Đức Phật không sử dụng khuôn khổ đề phán xét hôn nhân và đạo 
đức. Thay vào đó, nền tảng căn cứ của ngài là luật nhân quả (karma), hay hành động. Những gì 
chúng ta đã làm trong quá khứ (hay trong những kiếp quá khứ) ảnh hưởng đến hoàn cảnh bây giờ 
của chúng ta. Chúng ta tự xây dựng nhân quả bằng việc làm của mình hiện tại. Nếu chúng ta 
chấp nhận luật nhân quả như mô hình kết quả đạo đức, tầm quan trọng là tập trung ý thức nơi 


mỗi hành động của chúng ta: hành động tiêu cực đưa đến hậu quả tai hại, hành động tích cực 


m ccbs.ntu.edu, DhP183 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 106 


mang lại kết quả lợi ích cho mình và người. Nhìn thấy những ý định của mình và kết quả của 
hành động của mình từ những việc nhỏ là quan trọng nhất, chỉ đơn giản như th. 

"Chớ nghĩ điều ác nhỏ 

-Sẽ không đến với ta', 
Vì nước nhỏ từng giọt 
Bình cũng đầy tràn nước 
Người ngu tràn đầy ác 

Do thấm mãi dần đây.” 

(Mavamabbetha papassa 

Na ma] taJ agamissatI 
Udabindunipatena 
Udakumbho pI puratI 
Balo puratI papassa 
Thokathokam pi acinaj.) '” 

Hạnh phúc lứa đôi chỉ có khi hoạt động tình dục là một biểu hiện của tình yêu trong một 
mối quan hệ cam kết. Một đời sống tình dục lành mạnh có thể ràng buộc tình yêu hai người với 
nhau trong nhiều năm. Nó thường là một phong vũ biểu đối với cảm xúc hạnh phúc của các đối 
tác. Nó có thể cung cấp động lực đề làm tan những tiêu cực không cần thiết xảy ra trong đời sống 
hôn nhân; một đời sống tình dục thỏa mãn trong quan hệ công khai và hợp pháp có thê là một sự 
phản ánh của chia sẻ, của niềm tin, chấp nhận và hiểu biết lẫn nhau. 

Hiểu biết và chấp nhận trong đời sống hôn nhân giúp chúng ta hoàn thành trách nhiệm 
đối với gia đình, là một phước thiện thù thắng. Trong kinh Mangala, Đức Phật mô tả nhiều 
phước lành. Trong câu sau, ngài cho răng nhiệm vụ đối với gia đình như là một món quà, hay lời 


chúc phúc tốt nhất: 


”? Ibid, DhP121 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 107 


Phụng sự mẹ và cha 
Lo lắng cho vợ (chồng) con 
Sinh kế không tốn hại 


Là phước lành tối thượng. 


Và như thế nào nếu chúng ta không có một đối tượng độc quyền? Trong những văn hóa 


“Ngủ với vợ (chồng) người khác 
Có bốn điều bắt thiện: 

Lo sợ, ngủ không được 

Bị chê, đọa địa ngục.” 

(Cattari thananI naro pamatfo 
ApajJatI paradarupasevi 


ApubbalabhaJ nanikamaseyyaJ.) 


Nindaj tatiyaj nirayaj catutthaj.)”? 


“Bi chê, đọa cảnh khổ 
Người đàn ông lo sợ 
Người đàn bà mắt vui, 
Vua ban hình phạt nặng 


Đừng ngủ vợ (chồng) người.” 


” sn 2.4 tr. John Kelly 
: ccbs.ntu.edu, DhP309 


hiện đại, thử nghiệm tình dục được coi là việc đương nhiên, xem độc thân như là một lựa chọn; 
điều này tối thiểu sẽ giữ cho chúng ta tránh được bất kỳ sai lầm nào lớn. Nhưng nguyên tắc 
chung là chỉ có một đối tượng ở một thời điểm, và sự lừa dối mà không được chấp nhận trong 
mối quan hệ. Trung thực và tin tưởng nhau là rất cần thiết trong mối quan hệ thân mật. Phá vỡ 


nguyên tắc chung được xem là hành vị bất thiện trong Phật giáo: 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 108 


(Apubbalabho ca gati ca papIka 
Bhitassa bhitaya rati ca thokIka 
Raja ca danda] garukaJ panetI 
Tasma naro paradaraJ na seve.)Ÿ0 

Để giữ giới, Đức Phật khuyên nhắc chúng ta nên cần thận với hành vi sai lầm của mình 
như sau: 

"Từ bỏ tà hạnh ham muốn, y nhịn được hành vi sai lầm trong ham muốn; y không có 
quan hệ với những người phụ nữ được bảo vệ bởi cha mẹ, anh em, chị em, hay người thân của 
họ, người đã có chồng được bảo vệ bởi pháp luật, hoặc với những ai đã được choàng hoa trong 
buổi hứa hôn.””! 

Hành vi trong các lĩnh vực của hoạt động tình dục ngoài đối tác có hậu quả đau đớn. Nó 
dễ làm tổn thương cảm xúc của người khác, và gây nên cảm giác bị thương không những cho 
người mà ngay cả chính mình. Đề tránh làm tốn thương chính mình và những người khác, Đức 
Phật dạy chúng ta hãy nhận diện rõ rằng dục lạc không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn: 

“Dầu là mưa tiền vàng 
Chẳng thỏa mãn ham muốn 
Dục: đau khổ, ít vui 

Người trí rõ như thế.” 

(Na kahapanavassena 
T11 kamesu vIjJJatI 
Appassada dukkha kama 


Ii vibbaya pandito.)Ÿ° 


#9 Ibid, DhP310 
®* MN41.12. tr. Bhikkhu Ñãnamoli BhikkhU Bodhi 
& ccbs.ntu.edu, DhP186 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 109 


Tình dục là một thứ ảo tưởng, nơi mà hệ thần kinh bị kích thích bởi 6 giác quan bên 
ngoài, phát sinh tư tưởng chấp hữu. Nó là thứ ảo giác lớn khiến chúng ta say mê cũng như chúng 
ta bị kích thích bởi các ánh đèn màu trên sân khấu. Và kết quả của những ảo giác này đã đánh 
động tình dục, và phát sinh nòi giống tương tục... 

"... Những điều thú vị để chúng ta lưu ý là cách quan hệ tình dục - như mọi thứ khác - là 
một lực lượng hoàn toàn khách quan. Chúng ta có xu hướng nghĩ về nó trong điều kiện bản thân 
mạnh mẽ, nhưng trong thực tế nó là một lực lượng mà chỉ tràn qua chúng ta và dùng những cảm 
xúc tuyệt vời và đầy cảm hứng nhất của chúng ta cho mục đích riêng của mình, điều này hoàn 
toàn liên quan đến sự duy trì nòi giống như một toàn thê. Ý tưởng cho rằng nó chỉ là một điều 
riêng tư và tuyệt vời giữa bạn và tôi chỉ là một phần của ảo tưởng chung chung của chúng ta. 
Nhìn chung, đó là sản phẩm lai giống giỗng của các ảo tưởng. Nó có thể dẫn một người đàn ông 
nghĩ rằng ông đã tìm thấy người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới trong khi mọi người nghĩ 
rằng, “Cái quái gì mà ông có thể có thê nhìn thấy cô ấy như thế?'*° 

Khi nhận thức của chúng ta bị bóp méo bởi những ham muốn tình dục, chúng ta không 
nhận ra những ảo tưởng của nó. Nhưng các nhà quan sát không bị ảnh hưởng bởi sự ham muốn 
thì nhìn thấy nó rõ ràng hơn. 

"... Một tỳ kheo [người tu tập] rõ biết tâm bị ảnh hưởng bởi sự ham muốn khi tâm bị ảnh 
hưởng bởi sự ham muốn, tâm không bị ảnh hưởng bởi sự ham muốn khi tâm không bị ảnh hưởng 
bởi sự ham muốn."Š* 

“Dẫu thú vui thiên giới 
Cũng chăng lấy làm thích, 
Đệ tử của Đức Phật 
Thích hết hăn tham ái.” 
(ApI dibbesu kamesu 


®3 Nlaurice Walshe, Buddhism and Sex 
® MN10, tr. Bhikkhu Ñãnamoli BhikkhU Bodhi 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 110 


RatlJ so nadhigacchatI 

Taanhakkhayarato hotI 

Sammasambuddhasavako.)ŸŸ 

và mặt tích cực, có hai cách để làm việc với phương châm thứ ba. Đầu tiên là nhớ rõ 

giới đã tiếp nhận trước khi chúng ta rơi vào bất kỳ hành động nào có thể dẫn chúng ta vào một 
tình huống xấu và có thể gây ra tác hại. Nếu chúng ta đang bị cám dỗ đề bắt đầu một mối quan 
hệ ngoại tình, hãy suy nghĩ nghiêm túc về những gì sẽ xảy ra kết quả sau khi lần đầu tiên gặp gỡ 
và đam mê. Chúng ta có thể tưởng tượng một kết quả mà tất cả mọi người là hạnh phúc và không 
có ai bị tốn thương? Như thế mối quan hệ không tình dục có thê được gần gũi và có những yếu 
tố lành mạnh có ý nghĩa. Hai là, nếu chúng ta mở rộng các ý tưởng năng lượng gợi cảm bằng 
chánh niệm đề bao gồm tất cả các nguồn năng lượng mà chúng ta trao đôi với những người khác, 
hãy nhìn và tiếp xúc với các yêu tô tương tác, quán niệm. Đây là tất cả những cách phi tình dục 
để tương tác với những người khác, điều này có thê biểu hiện và xây dựng sự thân mật, niềm tin 
và tình yêu. 

Cũng như với bốn giới khác, giới này là một bài tập chánh niệm. Đó là một lời mời để 


quan sát hành động và động cơ của chúng ta chặt chẽ hơn, khi chúng xảy ra. 


5.4. GIỚI KIÊM CHẾ LỜI NÓI KHÔNG CHÍNH XÁC 

Giới thứ tư là không được nói dối hay từ bỏ sự nói dối'. Sự dối trá có nguồn gốc từ lòng 
ham muốn, thù hận hay sợ hãi. Nếu bạn nói dối, đó là vì bạn muốn một điều gì đó, hoặc đã quyết 
định làm tổn thương một ai đó, hoặc bởi vì bất cứ lý do nào đó sợ nói ra sự thật. Do đó, sự thiếu 
thành thật bắt nguồn từ trạng thái tinh thần bắt thiện. Việc thê hiện tích cực đề từ chối những lời 


nói dối là 'Satya' (Pali - sacca), đó là nói lời trung thực (Thanissaro Bhikkhu). 


_ ccbs.ntu.edu, DhP187 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 111 


Tuy nhiên, hằng ngày, đối với công việc và sự giao tiếp chúng ta có hàng trăm sự chọn 
lựa cùng một lần: là phải nói dối hay nói thật, điều này thường xảy ra ngoài suy nghĩ, và chúng ta 
bỏ qua tác động sâu sắc của những quyết định dường như không quan trọng. Ngay cả những lời 
nói đối nhỏ nhất có thể mắt sức khỏe, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè, và ảnh hưởng đến sự 
lựa chọn của chúng ta. Ngược lại, sự trung thực mang lại nhiều lợi ích tâm lý đáng ngạc nhiên. 
Dưới đây là cách mà sự thật và dối trá ảnh hưởng đến não bộ và sức khỏe của chúng ta mỗi ngày. 

Anita Kelly và LiJuan Wang of Notre Dame đã tuyển một nhóm 110 người từ 18-71 
tuổi, và nói với họ rằng một lần một tuần trong mười tuần họ sẽ phải bước vào trong một máy dò 
nói đối, báo cáo bao nhiêu lần trong tuần trước họ đã nói đối. Nhóm đã được chia thành hai. 55 
người nhận được hướng dẫn rõ ràng trong cách tránh việc nói dối. (Họ có thể tránh nói sự thật, 
hoặc không trả lời, chỉ ngoài việc đàm luận.) Nhóm còn lại đã không có hướng dẫn, chỉ yêu cầu 
một tuần đến một lần và nói sự thật về bao nhiêu lần họ đã nói dối trong tuần trước. 

Kết quả là, mọi người đều nói dối ít hơn. Tuy nhiên, nhóm đã nhận được lời khuyên về 
cách tránh nói dối đã giảm bớt những lời thêu dệt nhiều hơn. Và trong những câu hỏi, những 
người ít nói dối đó báo cáo tốt hơn về sức khỏe tinh thần và thê chất. Họ báo cáo việc cải thiện 
các mối quan hệ của họ, ngủ được, ít căng thắng, ít đau đầu, và ít đau họng. 

Chúng ta nên biết rằng Sự căng thắng có hại cho não bộ và cơ thể của chúng ta theo 
nhiều cách khủng khiếp. Nói dối góp phần vào mức độ căng thăng của chúng ta và khi chúng ta 
làm điều này nhiều lần mỗi ngày, chúng ta cần phải xem xét tác động của các bí mật của chúng 
ta. Những tác hại không phải là hiển nhiên, nó dễ dàng tác động nhiều đến vấn đề sức khỏe mà 
chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Không nói dối đồng với ý nghĩa là không có hành vi bắt thiện, gây nên sự nguy hiểm. 
thù địch đối với bản thân, người khác, và chúng hữu tình; cản trở sự tự do và hạnh phúc của 


mình và người: 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 112 


“Lại nữa, không nói dối, người đệ tử của những người quý tộc từ bỏ việc nói dối. Khi 
làm như vậy, ông ta ban phát sự tự do từ nguy hiểm, tự do từ sự thù địch, tự do khỏi sự áp bức 
cho vô lượng chúng sanh. Khi ban phát tự do từ sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, tự do 
từ sự áp bức cho vô lượng chúng sanh, ông ta đạt được một phần trong sự tự do vô hạn từ sự 
nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, và tự do từ sự đàn áp. Đây là này là món quà thứ tư.. Sài 

Hơn nữa, cuộc sống không có mô hình nhất định. Dối trá là nguyên nhân căng thăng và 
các vấn đề kinh khủng khác, Nó chỉ hữu ích và thậm chí cần thiết ở một thời điểm nhất định. Khi 
vùng đảm bảo an toàn của chúng ta hoặc sự trung thực khiến chúng ta gặp nguy hiểm, có thê 
chúng ta không nên chọn sự thật; đây gọi là phương tiện cho bản thân và người khác. Trường 
hợp ngoại lệ luôn luôn tồn tại. Đôi khi nói sự thật có thê gây hại nhiều hơn là có lợi, đặc biệt là 
nếu nó được thực hiện với mục đích xấu. Một điệp viên người bán thông tin mật nhạy cảm dân 
tộc của mình để một kẻ thù có thể là người nói sự thật, nhưng anh có thể gây hại nhiều đến an 
ninh quốc gia của mình và gây nguy hiểm cho nhiều sinh mạng vô tội. Do đó, Đức Phật bảo rằng 
người ta nên nói sự thật đó là hữu ích và có lợi cho giáo pháp, và nên tránh điều vô ích đó vốn có 
thể gây ra nghiệp bất thiện cho bản thân và người khác.Và bất kê ý định của chúng ta như thế 
nào, việc nói dối khiến chúng ta trở nên người không tự tin và thoải mái. Nói chung, sự trung 
thực đem lại lợi ích sức khỏe tâm thần và thê chất nhiều hơn so với bất lương. Tuy nhiên, chúng 
ta là những sinh vật phức tạp, chúng ta đưa ra quyết định phức tạp mỗi ngày. Chúng ta sẽ tìm 
thấy lý do để nói dối đó là điều cần thiết để giữ gìn lòng tự trọng hay phép lịch thiệp. Tuy nhiên, 
hãy suy nghĩ về những ảnh hưởng lâu dài và việc nói dối sẽ bảo vệ chúng ta, hoặc người khác, 
trong một thời điểm cụ thể. Chúng ta có thể không phải luôn luôn nói sự thật, nhưng khiến cho 


thân tâm ta có được hạnh phúc, và tránh gây đau khổ cho người khác là có thê. 


%6 AN 8.39, tr.Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 113 


Đề tránh gây đau khổ cho mình và người, Đức Phật đưa ra bốn nguyên tắc nhằm ngăn 
chặn lời nói bất thiện thương tổn tha nhân. Bốn nguyên tắc của việc không nói đối này khiến cho 
chúng ta trở thành người cao thượng, và đáng tin cậy hơn: 

"Đây là những gì tạo nên sự thanh tịnh trong bốn cách bằng hành động lời nói:” 

L) "Có trường hợp một người nào đó, từ bỏ việc nói dối, không nói dối. Khi y được gọi 
đến một cuộc họp thị trấn, một cuộc họp nhóm, một tập hợp người thân của y, hiệp hội của y, 
hoặc là triều đình, nếu y được yêu cầu như một nhân chứng, “này người tốt, hãy đến và kể những 
gì bạn biết": Nếu y không biết, y nói, “tôi không biết.” Nếu y biết, y nói, “Tôi biết." Nếu y không 
thấy, y nói, “Tôi không thấy.°Nếu y thấy, y nói, “Tôi đã thấy. Như thế, y không có ý thức nói dối 
vì lợi ích riêng của mình, vì lợi ích của người khác, hoặc vì lợi ích của bất kỳ phần thưởng nào. 
Từ bỏ nói dối, y nhịn được sự nói dối. Y nói sự thật, duy trì sự thật, là sự chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lừa dối thế gian.” Ÿ7 

Ở đoạn văn trên, bước đầu đức Phật muốn khuyên chúng ta không nói dối, nói lời chân 
thật, tạo được niềm tin vì không lừa gạt người khác. Thực vậy, người ta chỉ tin bạn khi bạn nói 
mọi điều không có bí mật, không có dối trá, nói với những gì mình thấy. Phủ nhận sự thật là tạo 
nghiệp bắt thiện, khiến cho chúng ta gần với cái chết trong niềm tin của các mối quan hệ, trong 
cái chết của lương tri. 

"Người phủ nhận lời thật 

Thì đi đến địa ngục 
Người có làm nói “không” 
Cả hai đang tạo nghiệp 
Sau khi chết như nhau." 
(AbhutavadI nirayaJ upetI 
Yo va pI katva na karoml ti caha 


®'AN 10.176 Cunda Kammaraputta Sutta: To Cunda the Silversmith, translated from the Pali by 
Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 114 


Ubho pi pecca sama bhavantI 

Nihinakamma manuja parattha.)ŸŠ 

2) "Không nói gây chia rẽ (nói hai lưỡi) y nhịn được lời gây chia rẽ. Những gì y đã nghe 
nói ở đây y không kể lại với đằng kia để chia cắt người này với người kia. Những gì y đã nghe 
nói ở đằng kia y không kể lại ở đây để chia cắt người này với người kia. Như thế hòa giải với 
những người đã bị chia cắt, củng cố những người đó lại với nhau, y thích hòa hợp, vui trong hòa 
hợp, thích hòa thuận, và nói ra những điều tạo nên hòa hợp.”Š” 

Xã hội chúng ta đang có nhiều đồ gãy vì những lời nói phân chia, những lời nói mang 
tính chia rễ văn hóa, chủng tộc, tôn giáo...gây nên những cuộc chiến miệng lưỡi dai dắng. Chúng 
ta có thói quen thích nói những điều không đem lại lợi ích cho đôi bên hầu có lợi cho chúng ta 
trong các quan hệ, đối tác khác. Mặt khác, lời nói châm biếm, các phương tiện truyền thông đưa 
tin một chiều, những phát ngôn gây chia rẽ tạo nên sự căm thù đã góp phần tạo ra bạo lực xã hội 
hiện nay mà những người vô tội phải chịu đau khổ trong sự nghi ngờ chỉ vì một lời nói gây đỗ 
vỡ, không mang tính xây dựng, không gầy dựng được niềm tin yêu cho nhau. Thay vì nói lời 
chia rẽ, chúng ta tập nói lời xây dựng, như thế các mối quan hệ sẽ thay đổi theo chiều hương tích 
cực. 

"A1 nói lời xây dựng, 

Sự thật và nhu mì 

Ai không mắt lòng người 

Xứng gọi Bà la môn.” 

(AkakkasaJ vibbapam] 

GiraJ saccam udiraye 

'Yaya nabhIsaJe kabcI tam 


= ccbs.ntu.edu, DhP306 


®.AN 10.176 Cunda Kammaraputta Sutta, translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 115 


Ahaj brumi brahmanaj.)?° 

3) "Không nói lời hung ác, sỉ nhục, y nhịn được những lời hung ác, sỉ nhục. Y nói ra 
những lời dịu dàng dễ nghe, đó là lời thương yêu, lời đi đến trái tim, đó là lời lịch sự, cuốn hút và 
làm vui lòng người.””" 

Trong phần thứ ba này, chúng ta nên biết về tình trạng lạm dụng bằng lời nói trong các 
mối quan hệ và giao tiếp. Lời nói hung ác là nói lời lăng mạ, lời tục, lời khiêu dâm, chửi mắng, 
nguyên rủa, phi báng... người khác, hạ bệ uy tín của người; hoặc nói những lời không thuận lợi 
cho ai đó, truyền bá những thông tin sai lạc để hạ thấp phẩm giá kẻ khác... Trước khi nói, chúng 
ta xem xét việc nói về người khác có phải là lời lẽ sỉ nhục hay không, chúng ta cần phải làm một 
kiểm tra nhận thức tự lạm dụng bằng lời nói. Đôi khi những gì chúng ta nhìn thấy từ những 
người khác, phản ánh những gì chúng ta đã làm cho họ. Nọc độc từ lời nói có sức lây nhiễm 
khôn lường, nó lây lan như một khối u tăng trưởng và khó có thê chữa trị. 

Lời nói hung ác, lăng mạ có sức mạnh phá vỡ các mối quan quan hệ trong tình yêu, hôn 
nhân, thân hữu và các đối tác. Đề chặn đứng nguy cơ từ lời nói ác, trước khi nói chúng ta nên cân 
nhắc cần thận lời nói này có làm khổ cho chúng ta và người khác không, Có đem lại yêu thương 
và niềm vui cho mình và người không, như thế lời nói chúng ta mới không bị lạm dụng, không 
gây tôn thương cho cả hai. 

“Đừng nói lời gay gắt 

Nếu nói, người nói lại 

Đau khổ, lời đã tuông 

Tác động, tổn thương mình.” 

(Mavoca pharusaJ kabcI 

Vutta pativadeyyu taJ 

Dukkha hi sarambhakatha 


„ ccbs.ntu.edu, DhP408 


?*AN 10.176, Cunda Kammaraputta Sutta 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 116 


Patidanda phuseyyu taj.)”” 

4) "Không nói lời thêu dệt, nói đôi mách, y nhịn được lời nói thêu dệt, nói đôi mách. Y 
nói đúng lúc, nói những điều thực tế, những sì phù hợp với mục tiêu, giáo pháp, và giới luật. Y 
nói những lời có giá trị, đúng thời, hợp lý, giới hạn, có quan hệ với mục đích.” 

Nói lời thêu dệt, lê đôi mách là nói những lời trau chuốt, nhảm nhí, chuyện phiếm, 
chuyện vô nghĩa trong lúc nhàn rỗi. Lời nói không có mục đích, lý tưởng hay chiều sâu trong 
giao tiếp là lời nói không có giá trí; lời nói này chỉ làm phát sinh phiền não trong tâm trí chúng ta 
và người khác. Thông thường, đối với hàng Phật tử thì có nhiều nhu cầu nói chuyện trong lúc 
rảnh rỗi, như bàn tán chuyện gia đình, bạn bè, công việc... Tuy nhiên Đức Phật khuyên rằng, 
những lời thêu dệt, những chuyện nhàn rỗi nên được kềm chế và hạn chế càng nhiều càng tốt vì 
không đem lại lợi ích thiết thực, và có khả năng gây nhiễu loạn tâm trí của chúng ta. Trong 
trường hợp nhàn rỗi, nên cố gắng tránh xa những lời vô nghĩa, lời nói đánh mất những giá trị 
nhân bản trong lúc giao tiếp. Cần hướng đến mục tiêu của giáo pháp trong lời nói, như thế thì 
phiền não mới có thê tiêu trừ, thiện nghiệp trí tuệ mới phát triển, mình và người đều được lợi ích. 

*A1 nói lời vọng ngữ 

Ai chẳng màng Phật pháp, 

AI phủ nhận đời sau 

Có ác nào không làm. ” 

(EkaJ dhamma] atitassa 

Musavadissa Jantuno 

Vitinnaparalokassa natthi papa] akariyaj.)** 

Đối với những người xuất gia, đức Phật có lời khuyên là không nên bàn luận hay tranh 
cãi đối với tất cả vấn đề thế sự, chỉ tập trung đối với lý tưởng giải thoát. 

*ccbs.ntu.edu, DhP133 


* AN 10.176, Cunda Kammaraputta Sutta 
= ccbs.ntu.edu, DhP176 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 117 


“Như cái chiêng bị bể 

Chẳng bao giờ vang dội 

Người đã chứng Niết bàn 

Tự mình không tranh cãi.” 

(Sace n'eresi attana] 

KaJso upahato yatha 

Esa patto s1 nibbanaJ 

Sarambho te na vijjati.)” 

Tóm lại, để giữ gìn giới không nói dối, Đức Phật khuyên chúng ta nên kiểm xét lời nói 
bằng 5 cách sau đây đề biết những gì nên nói và những gì không nên nói: 

"Và năm điều kiện khác phải được thiết lập đối với bản thân như thế nào? 

[1] "Tôi nói đúng thời điểm hay không? 

[2I “Tôi nói có phù hợp thực tế hay không? 

[3] "Tôi nói lời nhẹ nhàng hay gắt gỏng? 

[4| “Tôi nói những lời có lợi lạc hay không? 

[5] "Tôi nói với một tâm tốt, hoặc ý đồ độc hại? 

"Này các Tỳ kheo, những năm điều kiện này phải được thiết lập với chính mình bởi một 


Tỳ kheo muốn khuyên bảo người khác.” 


5.5. GIỚI KHÔNG UỐNG CÁC CHÁT SAY VÀ MA TÚY 

Và giới cuối cùng của năm giới là từ bỏ việc sử dụng các chất say, độc hại”, gây mắt ý 
thức. Điều này có nghĩa là từ bỏ một số loại như rượu và ma túy. Tuy nhiên, có một vài sự khác 
biệt trong cách sự phân tích cửa những hướng dẫn này. Ở một số quốc gia Phật giáo sự giải thích 
của nó có nghĩa là nhu cầu đối với sự tỉnh táo hoàn toàn, trong những điều khác, trong một vài 


*” Ibid, DhP134 
?® AN V, from the Patimokkha, Ñanamoli Thera, trans. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 118 


nơi khác nó chỉ là một sự nhắc nhở một vài sự điều độ trong việc sử dụng những thứ này, trong 
trường hợp vì dùng liều lượng lớn, gây ra ngộ độc. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn giữa 
hai cách giải thích này.” 

Các chất độc hại hay chất kích thích như bia, rượu, cocaine và heroin khiến cho chúng ta 
mất lý trí, có những ảnh hưởng bắt thiện đối với những người xung quanh chúng ta - không có 
khả năng nhìn thấy kết quả của các hành động ma chúng ta gây nên. Uống say là một cách cố 
tình làm cho chúng ta trong tình trạng đánh mất sự nhận thức chính xác. Giới thứ năm hướng dẫn 
quan sát các nguyên nhân và tác động trong hành vi tiêu dùng đối với rượu và các chất nghiện 
ngập như ma túy, và giúp Phật tử hướng tới hành động lành mạnh. Rượu và ma túy là nguyên 
nhân rõ ràng nhất của VIỆC mất lý trí mãn tính, thiếu đạo đức và trách niệm, không kềm chế được 
ham muốn, không biết hồ thẹn, không nhận chân được đúng và sai trong hành động và dễ dàng 
bị khiêu khích, thậm chí giết người. 

Uống say không phải là một phần của văn hóa Phật giáo, mặc dù nó dường như đã trở 
thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại. Việc tiêu thụ rượu đã được thịnh hành trước 
và trong thời Đức Phật, nhưng ngài không bao giờ chấp thuận đối với sự thực hành. Thực tế hiện 
nay là một cái gì đó thường được thực hành không nhất thiết có nghĩa rằng nó là tốt và lành 
mạnh. Những người ủng hộ uống bia, rượu là một yếu tố để thúc đầy tình bạn và đối tác nhưng 
quên mắt thực tế rằng rất nhiều tình bạn đã bị chết đuối trong những chất say. Sự cãi vã, xung 
đột và những hành vi ngỗ ngược thường bắt nguồn từ các chất tiêu thụ đồ uống có cồn đại diện 
làm chứng cớ rõ ràng của trạng thái đê tiện của họ dưới ảnh hưởng của các chất say. Tình hữu 
nghị chỉ được thiết lập dựa vào lòng từ bi và hiểu biết lẫn nhau chứ không dựa vào bia, rượu. 
Uống rượu chỉ có thể tạo ra một bầu không khí chung phấn khích của những người uống rượu 
với nhau (và có thể là một mối phiền toái cho những người không uống), nhưng nó không bao 


giờ là một điêu kiện cân thiệt cho môi quan hệ giữa các cá nhân. Thông thường, người ta sử dụng 


?AN 8.39, Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 119 


rượu như một cái cớ để say. Theo sự thống kê về sự bất ôn của gia đình và vã hội, tỷ lệ về ly hôn, 
tại nạn gia đình, tai nạn giao thông, bạo lực, và tội phạm luôn gia tăng theo tình trạng nghiện 
ngập và ma túy.Ngoài ta tất cả bệnh lý và sức khỏe của người nghiện rượu luôn vẫn được cảnh 
báo bởi các chuyên gia y học. (https://www.niaaa.mih.gov/alcohol-health/). 

Đức Phật đã mô tả việc nghiện các chất say là một trong sáu nguyên nhân của sự đồ vỡ. 
Nó dẫn đến sáu nhược điểm chính: mất mát của cải, tranh chấp và xung đột, nghèo khổ và bệnh 
tật, gốc rễ của sự ô nhục, hành vi không biết xấu hồ và không đứng đắn, và làm suy yếu sự thông 
minh và khả năng tinh thần. Ngài cũng đã đưa quy tắc riêng để tránh việc sử dụng các chất say 
sưa bởi vì chúng là những nguyên nhân gây ra thất niệm (pamada). Thất niệm có nghĩa là loạn 
tưởng, trạng thái thiếu văng đạo đức, không có khả năng phân biệt điều nào đúng hoặc sai. Đó là 
sự đánh mất trạng thái sáng suốt, tỉnh giác, chánh niệm (appamada), những yếu tố căn bản đạo 
đức dựa trên nhận thức sâu sắc về những nguy hiểm trong trạng thái bất thiện... 

“Lại nữa, không sử dụng các chất say, người đệ tử của những người quý tộc từ bỏ hành 
vi dùng những chất say. Khi làm như vậy, ông ta ban phát sự tự do từ nguy hiểm, tự do từ sự thù 
địch, tự do khỏi sự áp bức cho vô lượng chúng sanh. Khi ban phát tự do từ sự nguy hiểm, tự do 
từ tình trạng thù địch, tự do từ sự áp bức cho vô lượng chúng sanh, ông ta đạt được một phần 
trong sự tự do vô hạn từ sự nguy hiểm, tự do từ tình trạng thù địch, và tự do từ sự đàn áp. Đây là 
này là món quà thứ năm...””3 

Tuy nhiên, trong văn hóa xã hội, kiềm chế rượu bia không phải là một đặc tính rất 
ngưỡng mộ trong văn hóa tiêu dùng theo định hướng của chúng ta. Nó có thê là một trận chiến 
khó khăn, nhưng những phần thưởng của sự kiềm chế là rất lớn. kết quả có thê gây ngạc nhiên. 
Nếu ta quan sát thực tế với sự trung thực tỉ mỉ, người ta nhận thấy rằng cảm xúc thèm khát chỉ 
đến và đi; nếu chúng ta quyết tâm kiêng cử, chúng ta sẽ có tự do thực sự của bản thân mà không 


đi cùng với đám đông! Kiềm chế không phải là đàn áp, nhưng tuyên bố độc lập từ các trạng thái 


”8ẠN 8.39, tr.Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 120 


bất thiện. Nó là sự lựa chọn một cái gì đó giá trị lâu dài hơn những thú vui tạm thời và hời hợt. 
Những người hạnh phúc là những người sống một cách đơn giản nhất; họ lo lắng ít hơn, bởi vì 
họ không tạo ra vấn đề cho mình và người. Họ biết rằng việc sắp xếp cuộc sống của họ xung 
quanh việc tiêu thụ thực phẩm tỉnh tế, vui chơi giải trí, và các chất say không thể đáp ứng những 
gì họ cần thiết. Thực hành giữ giới, người Phật tử sống đời sống hạnh phúc và khỏe mạnh, đồng 
thời mang lại những điều tốt nhất cho chính mình và những người khác. Người tuân thủ giới này 
sẽ có được cảm giác an toàn, bình tĩnh và tự tin, giúp họ theo đuôi con đường tốt nhất có thê. 

“Những chất say men, rượu... 

Ai từ bỏ chúng rồi 

Khỏi đào gốc chính mình 

Ngay nơi thế gian này.” 

(Suramerayapana] ca yo 

Naro anuyubJatI 

Idhevameso lokasmIJ 

Mulaj khanati attano.)”” 

Tuân thủ tích cực đối với sự hướng dẫn này - 'smrIti' (Pali - satI)/sự chú ý hoặc nhận thức 
là một tiêu chí hiệu quả. Nếu bạn có thể uống rượu mà không bị mắt sự tập trung (điều này có 
thể) thì cứ uống. Nhưng nếu bạn không thể thực hiện, thì hãy kiềm chế. Tuy nhiên, bạn cần phải 
rất trung thực với chính mình và đừng giả vờ rằng bạn đang cần thận và tỉnh táo vào thời điểm 
đó, khi bạn chỉ là đang say rượu. Như vậy, trong khi sự hướng dẫn giới thứ năm được hiểu như 
là một sự chừng mực, nhưng trên cơ sở tuân thủ tích cực của nó, trong hầu hết các trường hợp 
yêu cầu là hoàn toàn không được uống. 

Với năm giới chính mà Đức Phật đã dạy, theo ý kiến tôi, những giới này có thê không có 
bất kỳ câu hỏi nào về những gì mà năm giới này có thể giúp cho nhân loại ngày nay. Chỉ cần 


* ccbs.ntu.edu, DhP247 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 121 


hình dung một cách nhanh chóng nhân loại có thể phát triển như thế nào khi không ứng dụng 
đúng tinh thần năm giới? Ngoài việc sử dụng các phương pháp như trên, không phải vì người ta 
bị pháp luật cắm, nhưng vì động thái nhân văn của riêng cá nhân người đó. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên quên rằng việc chấp nhận về khái niệm nhất định nào đó, như thê nó là ngoài mong 
ước, chúng ta chăng cần làm nổi bật nó, vì mỗi một giới trong đó vốn rất quan trọng và việc đạt 
được tụ do hay Niết bàn có thể chỉ cho những người đang theo con đường cho đến cuối cùng. 
Đồng thời, nếu sẽ có một cái nhìn thực tế hơn về thế giới hiện đại ngày nay; chúng ta có thê dễ 
dàng hiểu rằng xã hội vẫn còn rất xa từ việc áp dụng chung đối với những lời dạy của Đức Phật. 
Dường như nó sẽ có lợi cho tất cả mọi người sống trên hành tinh này, tuy nhiên chúng ta không 
nên mong đợi việc thông qua những giới điều như vậy ở mức độ lập pháp, vì những người trong 
tay có quyên lực sẽ cố gắng ngăn chặn điều này, bởi vì những ham muốn ích kỷ và sợ hãi của họ. 
Vì vậy, cách duy nhất cho loài người hướng tới gần Phật giáo hơn là cố gắng làm theo năm giới 
với những nỗ lực có thể, luôn luôn bắt đầu với chính mình. 

Như chúng tôi đã đề cập trước, bên cạnh 'năm giới' cũng có thêm 'tám giới' và 'mười 
giới. Sự khác biệt giữa năm giới và tám giới đã chỉ ra rằng tám giới là giới được nâng thêm cho 
năm giới; chúng không có nghĩa chỉ là hướng dẫn cho hành vi luân lý, nhưng hướng dẫn đối với 
việc hướng đến cuộc sống có thêm sự tu tập bằng việc thực hành những kỹ thuật theo cách của 
Đức Phật nghiêm ngặt hơn. Tám giới (hay còn gọi Bát quan trai giới bao gồm): 

1. từ bỏ sát sanh — giữ giới không sát sanh” 

2. 'từ bỏ lấy những gì không được người khác cho - giữ giới không trộm cắp” 

3. từ bỏ tình dục - giữ giới sống một cuộc sống độc thân, yên tĩnh, tránh xa các hành vi 
tình dục, đó là cách ân cư”. 

4. 'từ bỏ lời nói đối - giữ giới không nói dối" 

5. từ bỏ rượu và các chất say gây ra sự mất chú ý - giữ giới không uống rượu và các chất 


4 Z9 


say gây ra sự mất chú ý 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 122 


6. ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm, giữ giới không ăn phi thời của ngày đó" (có 
nghĩa là không ăn quá giờ ngọ) 

7. từ bỏ việc múa, hát, âm nhạc, xem chương trình, đeo những vòng hoa, làm đẹp thân 
thể với nước hoa & các mỹ phẩm' 

8. ' từ bỏ việc ngồi, năm giường cao, rộng đẹp - giữ giới không nằm ngồi giường cao, 
rộng đẹp” 

Như vậy chúng ta thấy rằng 'tám giới' là những quy tắc tu tập cho những người đã chọn 
phương hướng khó khăn hơn nhưng ngắn hơn, những người có thê đủ khả năng dành nhiều thời 
gian của họ theo phương pháp của Đức Phật. Những người mới bắt đầu thực hiện quy ước này 
trong thời gian tu tập nghiêm ngặt và, tất nhiên, trong những ngày 'uposatha' (trai giới), đó là 
ngày chấp hành đối với mỗi Phật tử, như Đức Phật đã bảo, ngày làm sạch tâm ô nhiễm thông 
qua các kỹ thuật tu tập”. Theo Đức Phật, “tám giới' là một trong những kỹ thuật đặc thù, đúng 
hơn, tám giới thì khó hoàn thành hơn và đòi hỏi nhiều nỗ lực để thành tựu hơn so với năm 
giới. 99 

Ngoài “tám giới” dành cho hàng cư sĩ tu tập thì mười giới! đã được chế ra cho những 
người mới xuất gia, chúng thường được viết hoặc đọc như những lời phát nguyện, cũng bao gồm 
như sau: 

1. “Tôi nguyện giữ giới không giết hại chúng sanh.” 

2. “Tôi nguyện giữ giới không trộm cắp.” 

3. “Tôi nguyện giữ giới không dâm dục.” 

4. “Tôi nguyện giữ giới không nói dối.) 

5. “Tôi nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say sưa.” 


6. “Tôi nguyện giữ giới không ăn phi thời (sau buổi trưa...).” 


1 AN 3.70, Thanissaro BhikkhU 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 123 


7. “Fôi nguyện giữ giới không nhảy múa, ca hát, và đi xem nghe các chương trình giải 
trí. 

8. “Tôi nguyện giữ giới không đeo những vòng hoa, sử dụng nước hoa, và làm đẹp cơ thê 
với các mỹ phẩm.” 

9. “Tôi nguyện giữ giới không nằm hay ngủ trên giường cao hoặc sang trọng.” 

10. Tôi nguyện giữ giới không nhận và giữ tiền, vàng bạc.” 

Như đã thấy ở trên, mười giới gần như tương tự với tám giới, ngoại trừ hai giới khác biệt: 
giới thứ bảy được chia thành hai để tránh sự diễn dịch sai, và ngoài ra, có thêm một giới cuối 
cùng về việc nghiêm cắm việc xử dụng tiền, là được thêm vào. Chúng ta có thê thấy rằng mười 
nguyên tắc đạo đức này có thể được chia thành ba loại. Loại đầu tiên (sát, đạo và dâm) - thuộc ba 
hành vi của /hân; loại tiếp theo là loại hành vi của khẩu (lời nói) mà chúng ta không chỉ kiềm chế 
lời nói không đúng sự thật, nhưng còn kiềm chế lời vu khống, lời nói hung đữ và lời nói hai lưỡi, 
thêu dệt. Tất cả giới này giúp chúng ta giữ gìn thận trọng đối với lời phát biêu của chúng ta. Và 
cuối cùng, giới thuôc về tâm, là hành vi của ý: kiềm chế sự tham lam, thất vọng và từ những 
niềm tin sai lầm. Và làm thanh tịnh /hân, khẩu, ý qua việc tuân thủ những giới điều này, được 
Đức Phật tán thán như sau: 

“Tinh tắn và chánh niệm 

Thanh tịnh nghiệp, tinh cần 

Giữ giới, sống tỉnh thức 

Tiếng lành càng tăng trưởng.” 

(Utthãnavato satimato 

Sucikammassa nIisammakãrino 

Saññatassa dhammaJTvino 


Appamattassa yasobhivaddhati.)'°! 


'9*'ccbs.ntu.edu, DhP24 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 124 


“Tinh cần và chú tâm 
Thuần hóa, tự điều phục 
Người trí xây hải đảo 
Nước lũ khó ngập tràn.” 
(Utthãnen' appamadena 
Samyamena damena ca 
DIpam kayrratha medhãvI 


Yam ogho n'abhikTrati.) '°? 


192 Ibid, DhP25 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 125 


6. BÁT CHÁNH ĐẠO LÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIÊN TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO 


ĐỨC CHO XÃ HỘI 





“Bát chánh đạo” hay Tám con đường cao quý (/\1E3Fï - ãryästängika-mãrga/còn được gọi 
là "Trung Đạo") là một trong những nên tảng của toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã mô 
tả nó là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ (dukkha) và đạt được tự giác. Con đường này là 
cần có để phát triển tầm nhìn tỉnh thức vào bản chất thực đối với tất cả các pháp (hoặc thực tại), 
và với sự đoạn diệt của tham ái, sân hận và si mê; chúng được gọi là 'gốc rễ của ô nhiễm' hoặc 
'ba độc' vốn đang hiện hữu trong tư tưởng của những chúng sanh chưa giác ngộ. Bát chánh đạo là 
Chân lý thứ tư (Diệt đế) mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta, và đồng thời sự hiểu biết về “Tứ 
diệu đề “là nhân tố đầu tiên của con đường này. 

Tất cả những yếu tố căn bản, hoặc những bước, những giai đoạn của con đường bắt đầu 
bằng từ 'chánh/đúng” mà trong ngôn ngữ Pali tương đương là “samma'. Vì sự chính xác, qui 
phạm và sự gắn kết cao hơn, nó lại có thể được hiểu với ý nghĩa là “lý tưởng hay “hoàn hảo". 
Trong biểu tượng Phật giáo, Bát chánh đạo là thường được thấy trong các mô hình của “Bánh xe 
Pháp-Wheel of Dhamma'", trong đó tám niền xe đại diện cho tám yêu tố của Đạo lộ. Theo kinh 
văn Pali, Bát chánh đạo được tái phát hiện bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi ngài tìm 
kiếm ánh sáng tuệ giác cho chính mình. 

”[rong cùng một cách, tôi thấy một lối đi xưa, một con đường cô, được đi qua bởi các 
bậc tự-giác một cách chân chánh của thuở trước. Và những gì mà lối xưa, con đường xưa, được 
đi qua bởi các bậc tự-tỉnh thức một cách đúng đắn của thuở trước? Đó là con đường Tám thánh 
đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, và chánh định. Đó là lối đi xưa, con đường xưa, được đi qua bằng các bậc tự-giác ngộ của 
thuở trước. Tôi theo lối đi đó. Thực tập nó, tôi đã đạt được tuệ giác về cái già và chết, tuệ giác về 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 126 


nguyên nhân của già và chết, tuệ giác về sự chấm dứt già và chết, tuệ giác về con đường dẫn đến 
sự chấm dứt gIà và chết. Tôi đi theo con đường đó. Thực hành nó, tôi đã đạt được tuệ giác về 
sinh ... hữu ... ái ... thủ ... cảm ... xúc ... sáu giác quan... danh/sắc.... thức, tuệ giác về duyên khởi 
của thức, tuệ giác về sự chấm dứt của thức, tuệ giác về con đường dẫn đến sự chấm dứt của thức. 
Tôi đã đi theo con đường đó.”'“3 

Mặc dù Bát chánh đạo đề cập đến những bước trên một con đường, không có nghĩa là 
một quá trình thực hành tuần tự, nhưng là tám khía cạnh của cuộc sống, tất cả đều được bao hàm 
trong tư tưởng và hành vi của chúng ta, và trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, hoàn cảnh được 
thực thiện nhằm di chuyên gần hơn với con đường Phật giáo. 

Trong Phật giáo, Bát chánh đạo không phải là những qui tắc đạo đức, độc đoán hay các 
mệnh lệnh từ trên ban xuống: nó có nghĩa như là một sự hướng dẫn, để cân nhắc, để chiêm 
nghiệm, và được ứng dụng chỉ khi mỗi bước đuợc thể hiện hoàn toàn như là một phần của cuộc 
sống mà chúng ta đang tìm kiếm. Phật giáo không bao giờ đề cập đến niềm tin mù quáng, nó tìm 
cách thúc đây việc nghiên cứu và tiến trình khám phá tự thân. 

Các kinh văn mô tả tám phương pháp này đã được tu tập và thực hành bởi tất cả các Đức 
Phật quá khứ. Bát chánh đạo hướng dẫn con người tự thức tỉnh, giải thoát khỏi đau khổ (dukkha) 
từ ba nghiệp bắt thiện và loạn động. Đức Phật dạy phương pháp này cho các đệ tử của ngài, và 
họ cũng có thê truyền đạt cho mọi người với mục đích giác ngộ và cứu độ bản thân và người 
khác. 

“Thực hành Bát chánh đạo, ta đã đạt được tuệ giác về khổ, tuệ giác về nguyên nhân của 
của khổ, tuệ giác về sự chấm dứt khổ, tuệ giác về con đường dẫn đến sự chấm dứt khô. với trí tuệ 


đó, ta đã công bố cho Tăng, Ni, Thiện tín nam, nữ Phật tử, những ai thực hành thánh đạo này đều 


T3SN 12.65, Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 127 


đạt đạt được sự mạnh mẽ, sung mãn, sáng suôt, tiêng lành, được lưu truyền, và được công bô 
trong cối nhân & thiên.” '% 


Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích cặn kẽ từng yếu tố của Bát chánh đạo, bởi vì mỗi phần 


của nó vô cùng quan trọng đôi với toàn thê giáo lý Phật giáo. 


6.1 CHÁNH KIÊN (samyak-drsti / sammä-difthi) 

Điểm đầu tiên của Bát Chánh Đạo là 'Chánh kiến', hay còn gọi là “thấy đúng" hoặc “cái 
thấy chân xác” là theo nghĩa dịch từ ngôn ngữ sốc (samyak-drsti / samma-ditthi). Tuy nhiên, 
chúng ta sẽ nhận thấy rằng đây không phải là một sự chuyên dịch chính xác. Vì vậy, chữ 'đúng' 
trong trường hợp như vậy, có nghĩa là “hoàn thiện", “đích xác°, “toàn thể” hơn là từ đối lập với 
'Sa1. 

Như thế Chánh kiến là như thế nào? Không thẻ chối cãi rằng đây là giai đoạn đầu tiên 
thuộc về Bát Chánh Đạo của Đức Phật. Như đã đề cập ở trên, tám giai đoạn của con đường được 
chia thành ba nhóm, và Chánh kiến là một yếu tố của nhóm đầu tiên - Trí tuệ - Bát nhã (Sanskrit: 
prajñã, Pãli: panna). Đây là bước quan trọng nhất, bởi vì từ nó, và chỉ từ đó, khởi đầu bước theo 
con đường của Đức Phật. Nhiều người tin rằng Chánh kiến có nghĩa là học tập tất cả các căn bản 
học thuyết Phật giáo, họ nghĩ rằng bước đầu tiên bao hàm một sự nghiên cứu đầy đủ và sự giải 
thích hợp lý về các lời dạy của Đức Phật; tuy nhiên, nó không phải là như vậy, bởi vì định nghĩa 
của nó với lời dạy của Đức Phật như sau: " Thấy những gì được đưa ra, được cung cấp, những gì 
được hy sinh. Có những trái quả của những hành động tốt và xấu. Có đời sống này và đời sống 
kế tiếp. Có mẹ và cha. Có những chúng sinh tái sinh một cách tự nhiên; có sự quán tưởng và Bà 
la môn-người sống đúng và tu tập đúng, tuyên bố đời sống này và đời sống tiếp theo khi có tuệ 


giác trực nhận điều này đối với chính mình.”!93 


' Ibid 
“°Geoffrey DeGraff, Wings to Awakening, pass.106 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 128 


Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chánh kiến đặt trong một lãnh vực thuộc về 
kinh nghiệm cảm xúc hơn là trong lĩnh vực của sự hiểu biết với sự giúp đỡ của trí thông minh, nó 
là một sự hiểu biết đầy đủ. Trong bản chất của nó, thấy đúng là một cái nhìn, trải nghiệm tâm 
linh sâu sắc, đã và đang đi xuyên qua với những người đến với con đường của chính mình. Ngoài 
việc vượt qua nó và đồng hóa kinh nghiệm này, nó không thẻ tiến xa hơn, vì tất cả các bước kế 
tiếp thực tế là dựa trên nó, duy nhất là Chánh kiến. Nếu trong tương lai một người nào đó, tùy 
thuộc vào hoàn cảnh riêng của họ, có thê đi theo con đường với một kiểu tự do, ví dụ, trình tự 
đầu tiên có thê điều chỉnh phương pháp của mình đối với việc kiếm sống (chánh mạng-giai đoạn 
thứ năm), và rồi nỗ lực thực tập lời nói của chính mình (chánh ngữ- tương đương các giai đoạn 
thứ ba), thực tế điều này không có sự khác biệt. Tuy nhiên, nếu không có Chánh kiến, tu tập Bát 
chánh đạo là điều không thể. Như vậy, Chánh kiến là một dự báo trước đối với việc thực hành 
Bát chánh đạo. 

Chánh kiến gồm có Thế gian chánh kiến và Xuất thế gian chánh kiến. Thế gian chánh 
kiến là thiết lập quan niệm thiện-ác, nhân-quả, nghiệp báo và phàm-thánh, cũng gọi là Tự nghiệp 
chánh kiến. Chúng ta nhân đây mà hiểu rõ hành vi thiện-ác, sự thọ nhận của chính mình. Nhờ 
chánh kiến, chúng ta mới phân biệt được thiện và bất thiện nghiệp, căn nguyên của thiện và bất 
thiện nghiệp. 

Tuy nhiên, Tự nghiệp chánh kiến cũng không phải là pháp hướng đến giải thoát, liễu tri 
Tứ thánh đề là nhu cầu đầy đủ của Xuất thế gian chánh kiến. Tứ thánh để Chánh kiến của Xuất 


thế gian có hai giai đoạn phát triên: Một là Tùy thuận chân lý chánh kiến (saccAnulomika- 





sammAdiTThi ï⁄BẼlll Ñ,), là tương ưng với trí tuệ về Tứ thánh đề, và nguyên tắc tiếp thọ giáo 


pháp Tứ thánh đế, là khái niệm thể tánh Chánh kiến. Hai là Quán sát chân lý chánh kiến 





(saccapaTivedha-sammAdiTThi 3#? W), là trí tuệ phát sinh nhờ tu tập Tứ thánh đề, thuộc 
kinh nghiệm Chánh kiến. Bát chánh đạo là bước đầu thâm nhập lý tánh của Tứ thánh đế, một khi 


đã thấu triệt Tứ thánh đề tức chứng đắc Niết bàn. Cho nên Chánh kiến Tứ thánh đề là thi điểm và 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 129 


cũng là chung điểm của đạo lộ giải thoát. Chánh kiến cũng là tuệ nhãn - thấy rõ được bản chất 
của ba chất độc tham, sân và si, và giải thoát chúng bằng cái nhìn đúng với nguyên lý của các 
pháp: vô thường và vô ngã. 

Theo Sangharakshita (Tăng Hộ), trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ, Bát chánh đạo có 
thể được chia thành hai phần: “Kiến đạo” (darsana-marga), thuộc về Chánh kiến, và “Tu đạo” 
(bhavana-marga), bao gồm bảy bước còn lại. '° 

Chánh kiến chính là cái nhìn toàn thê về bản chất của các pháp: một cái nhìn về những 
phương cách sai biệt cũng như cái nhìn vô sai biệt và phương pháp để liễu đạt nó trong các kinh 
văn Phật giáo: "Này Kaccayana, thế giới này là trong sự nô lệ của những tham ái, chấp trước 
(sustenances), và thành kiến. Nhưng một ai sống trong thế giới này mà không lệ thuôc nó hay 
chấp trước đối với những ái, thủ, hữu thuộc về nhận thức, kiến chấp, hoặc những ảo ảnh này, và 
cũng không chấp là “tự ngã của tôi”, người ấy không có xác quyết hoặc nghi ngờ điều đó, khi có 
sự phát sinh, chỉ nhận ra rằng nó phát sinh, và khi nó đã băng hoại, chỉ biết nó đã băng hoại. 
Trong đây, sự thấu hiểu của người đó là không tùy thuộc đối với các pháp. Với cái thấy như thế, 
này Kaccayana, người ấy có Chánh kiến.”'"” Do đó, Chánh kiến ngụ ý một sự hiểu biết đúng đắn 
đối với các pháp, và trong vị trí đầu tiên nó liên quan đến Tứ diệu đế, đặc tính của duyên khởi, 
nghiệp và tái sinh. 

Giá trị thực sự của nguyên tắc Chánh kiến là không dễ dàng để diễn tả bằng ngôn ngữ, 
nhưng đúng hơn là một trải nghiệm tâm linh đặc biệt vốn xuất hiện một cách tự nhiên chỉ trong 
những trường hợp đặc biệt, hoặc trong những sự thực hành đặc biệt. Vì nó rất khuyến khích cá 
nhân tính, mỗi người có thể trải nghiệm nó theo những cách khác nhau. Một số người đến với 
Chánh kiến khi đã trải qua một số bi kịch cá nhân, do đó họ quyết định quán xét những nguyên 
tắc có sự sâu sắc hơn, cô gắng để có được ý nghĩa về cuộc sống. Những người khác có thể đã đi 
tới trình độ này từ cảm giác ngây ngất bắt nguồn từ sự chiêm nghiệm về thiên nhiên, hoặc từ việc 


Ta Sangharakshita, The Buddha”s Noble Eightfold Path, p.17 


1 SN 12.15, Kaccayanagotta Sutta 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 130 


nghe âm nhạc. Một số người đã đến với Chánh kiến trong một sự thực tập thiền dài hạn, luôn 
luôn giữ tâm của họ trong một sự tĩnh lặng thanh tịnh. Đôi khi, sự hiểu biết về Chánh kiến đạt 
được qua tuổi tác, khi một người thực sự đã có một vài kinh nghiệm trên căn bản quan điểm của 
mình về thế giới, và bằng sự so sánh những diễn biến của các sự kiện, cuối cùng nhìn thấy một 


'°3 Ví dụ, Điều này được minh họa 


điểm nào đó của sự thật, và định hướng tương lai để làm theo. 
bằng lời dạy sau đây của Đức Phật: "Và Chánh kiến là gì? Sự hiểu biết liên quan đến khổ, sự 
hiểu biết lien quan đến nguyên nhân của khổ, sự hiểu biết liên quan đến sự chấm dứt đau khổ, sự 
hiểu biết liên quan đến cách thực hành dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đây gọi là chánh kiến, '” ở 
đây chỉ cho chúng ta thấy năng lực xuất phát từ Chánh kiến xuyên qua sự tương tác với khô. 

Như nó đã được đề cập ở trên, tất cả những gì đã được Đức Phật trình bày không phải là 
một chỉ thị nghiêm ngặt đề thực thi cụ thể. Đức Phật chỉ đưa ra một lời khuyên nhủ tốt cho nhân 
loại để cho con người biết mình đi hướng nào và những gì để phấn đấu, và ngài đưa cho chúng ta 
một bản đồ trong khi không thể phủ nhận một thực tế rằng có khả năng tồn tại của các đường 
song song dẫn đến Niết bàn. Theo ý kiến của chúng tôi, sự tồn tại của những con đường song 
song đó là một bằng chứng tốt về hiệu quả của phương pháp: nếu những người khác nhau đi đến 
kết luận giống nhau và có được một cái nhìn tương tự về thế giới này, hay nói cách khác, nếu 
những tư tưởng và lý thuyết khác nhau, cuối cùng dẫn đến kết luận tương tự, không thể phủ 
nhận, nhưng chỉ chứng minh nó, như thế chúng ta có thê nói rằng lý thuyết được xác nhận bằng 
thực nghiệm. Trong nhiều hệ thống, có khái niệm về niềm tin, có khái niệm về một điểm khởi 
đầu, mà thường là rất tương tự hoặc hoàn toàn giống với “kinh nghiệm bí mật? khi nó được diễn 
đạt. 

Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào những lý thuyết mới hơn và những khái niệm về sự phát 
triển cá nhân đã thâm nhập thế giới gần đây. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Timothy Leary 


Z 


(1920-1996), thúc đây khái niệm “mô hình tám mạch ý thức” (eight-circuit model of 


ch Sangharakshita, The Buddha”s Noble Eightfold Path, p.18-20 


9 DN 22, Maha-satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 131 


consciousness') của chính ông ta, và ông ta cũng nói về một nền giáo dục nhất định, đó là điểm 
khởi đầu cho việc phát triển cá nhân tiếp tục. Theo quan niệm của ông ta, tám mạch hoạt động 
trong tâm trí con người, với bốn trong số chúng ở giai đoạn này của sự phát triển con người là 
chúng ta được có ban đầu, có nghĩa là mỗi người trên hành tỉnh này có các mạch từ khi sinh ra. 
Bốn mạch còn lại không phải được ban ra đối tất cả mọi người và mục đích của sự tồn tại; theo 
lý thuyết này, nó bao gồm trong phát triển cao hơn nữa của chúng. Để mở được giai đoạn thứ 
năm, nó đòi hỏi “nhận ra trên thế giới” thường xuất hiện thông qua một “kinh nghiệm bí mật'. 
Trong cuốn Neurologic của ông, Leary gọi tình trạng như vậy là 'mạch vui sướng-the rapture 
circuit° (Leary, V - I. Trong cách khác, bằng những phương pháp để đạt được một trạng thái 
như Leary cần có một sự thực hành của thiền định lâu dài. Và sự liên kết của hành giả trong một 
thế giới quan như Robert Anton Wilson, trong cuốn Prometheus Rising cũng đề cập đến nhiều sự 
bí ân của quá khứ, cũng như Aleister Crowley và Gurdjieff đã nói những điều tương tự bằng 
những tên gọi khác. 

Tuy nhiên căn bản Chánh kiến trong Phật giáo vẫn là cái nhìn đúng về những điều thiện 
và bất thiện, về những gì nên làm và không nên làm, là những hành động có lợi ích cho mình và 
người được soi sáng bằng Chánh kiến, như thế không bị tham, sân, s1, kiêu mạn...dẫn dắt. Và 
những ai có Chánh kiến trong Phật pháp, đều có khả năng thoát khỏi phiền não đau khổ, đạt 
được an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ: 

“...Chánh kiến là...Khi một đệ tử của những người cao thượng nhận rõ những gì là bất 
thiện, nhận rõ sốc rễ của những gì là bất thiện, nhận rõ những øì là thiện, và nhận rõ sốc rễ của 
những øì là thiện, điều này chứng minh rằng ông ta là một người có Chánh kiến, một người có 
quan điểm đúng, người có đầy đủ lý tín trong Phật pháp, và là người đã liễu được Chánh pháp 


này. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 132 


Và những gì là bất thiện? Sát sanh, trộm cắp ... tà dâm ... nói đối ... nói lời hung dữ ... nói 
lưỡi đôi chiều ... thêu dệt là bất thiện. Tham lam ... ý xấu ... tà kiến là bất thiện. Những điều này 
được gọi là bất thiện. 

Và gốc rễ của điều bát thiện là gì? Tham là gốc rễ của những điều bắt thiện, sân hận là 
gốc rễ của những điều bắt thiện, s¡ mê là gốc rễ của những điều bắt thiện. Đây được gọi là gốc rễ 
những điều bắt thiện. 

Và những gì là thiện? Không sát sinh là thiện, không trộm cắp là thiện... không tà dâm ... 
nói dối ... không nói lời hung dữ ... không nói lưỡi đôi chiều ... không nói lời thêu dệt là thiện. 
Không tham lam ... không có ý xấu ... có cái nhìn đúng là thiện. Những điều này được gọi là 
thiện lành. 

Và gốc rễ của điều thiện là gì? Không tham là gốc rễ của điều thiện, không sân hận là 
gốc rễ của điều thiện, không si mê là gốc rễ của điều thiện. Đây được gọi là gốc rễ những điều 
thiện lành. 

Khi một đệ tử của những người cao thượng nhận rõ những gì bất thiện theo cách này, 
nhận rõ gốc rễ của những gì bất thiện theo cách này, nhận rõ những gì là thiện lành theo cách 
này, và nhận rõ gốc rễ của những gì là thiện lành theo cách này; khi đã hoàn hoàn toàn xả ly yêm 
ác-si mê, đã đoạn trừ ác yêm ác-si mê, đã nhỗ được sốc tà kiến, kiêu mạn về “tự ngã; đã đoạn 
trừ vô minh và tăng trưởng trí tuệ - người ấy đã chấm dứt đau khổ và phiền não ngay tại đây và 
bây giờ, ở trình độ này người đệ tử của hàng cao quí là một người Chánh kiến, với cái nhình 
đúng đắn, người ấy đạt được tín lý trong Phật pháp, và là người đã liễu đạt được chánh pháp 
này,"110 

Một cách Sâu sắc hơn, Chánh kiến là cái thấy về lý Duyên khởi hay Duyên sinh 
(paticcasamuppãda), trạng thái của tất cả các hiện tượng; nghĩa là thấy các pháp đều tương duyên 


và tùy thuộc lẫn nhau, không có pháp nào tồn tại một cách độc lập. Đức Phật nói rằng: “Ai thấy 


2 MN 9, Sammaditthi Sutta - Thanissaro BhikkhU translated 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 133 


được Duyên khởi thì người đó thấy Pháp. Ai thấy Pháp thì người đó thấy được Duyên khởi.” 
(Majjhima Nikya). Như thế Pháp cũng là Duyên sinh: những hiện tượng cùng tương quan tôn tại 
và hoại diệt, được minh họa như sau: 

“Khi cái này có thì cái kia có 

“Khi cái này sinh thì cái kia sinh 

Khi cái này không thì cái kia không 

Khi cái này diệt thì cái kia diệt.”(Majjhima Nikaya) 

Thấy được duyên sinh là chìa khóa để mở cánh cửa tự do, là nhận thức thực tại đúng với 
bản chất của nó đối với người đã giác ngộ, nghĩa là thấy các pháp tương quan tồn tại, hay là các 
pháp là tự tánh Vô ngã-Không. Ở góc độ này, Chánh kiến là cái nhìn thoát ly mọi tham ái và 
chấp thủ-nguyên nhân dẫn đến tái sinh và đau khổ đối với tất cả chúng sanh. 

Chánh kiến về Duyên sinh cũng là Chánh kiến về lý Trung đạo, nghĩa là tránh xa hai tình 
trạng của sự hưởng thọ dục lạc đối với các giác quan và sự khắc nghiệt đối với thê xác. Trụng 
đạo là sự chừng mực giữa cái này cái kia, giữa hữu và vô... trong trạng thái hài hòa, trung dung 
để có an lạc thực sự. 

Với Chánh kiến theo thinh thần Phật giáo như thế, chúng ta mới không thể bị những ảo 
tưởng sai lầm dẫn chúng ta trôi lăn trong những nỗi đau khổ bắt tận, và nhận chân được những 


giá trị hòa bình đích thực ở bên trong chính mình. 


6.2. CHÁNH TƯ DUY (samyak-samkalpa / sammã sankappa) 

Phần thứ hai của Bát Chánh Đạo là Chánh tư duy (samyak-samkalpa / samma sankappa), 
cũng có nghĩa là “chủ tâm đúng", 'càm xúc hoàn hảo' và nhiều ý nghĩa khác. Thực tế từ này là 
'samkalpa' có nghĩa là 'ý'; như thế, nó sẽ không chính xác lắm khi giải thích 'samyak-samkalpa' 


chỉ giới hạn với ý nghĩa của tư duy đúng. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 134 


Có thể thích hợp hơn khi gọi nguyên tắc này là 'Chánh ý” hoặc “Thiện cảm", vì nó phù 
hợp lĩnh vực cảm tính và xoay chuyền của bản tính con người với Chánh kiến. Chánh tư duy là 
trí tuệ tu tập ở vị trí thứ hai: Nó có công dụng liên kết giữa Chánh kiến và sáu giai đoạn sau. 
Ngoài ra, dựa trên sự phân chia của Bát chánh đạo với sự "Kiến đạo' và 'Tu đạo” như được thảo 
luận ở trên, Chánh tư duy là giai đoạn đầu tiên của con đường Tu đạo. Dĩ nhiên, đây không phải 
là ngẫu nhiên: 'samyak-samkalpa' dạy chúng ta làm thế nào để tu tập ý chí của chúng ta và quán 
sát những cảm xúc của chúng ta làm sao phù hợp với Chánh kiến, bởi vì, như chúng ta đã biết, 
bất kỳ niềm tin và bất kỳ khát vọng nào cũng cần được hỗ trợ bằng những cảm xúc tương ứng. 
Như Đức Phật nói với các đệ tử của ngài: "Và Chánh tư duy là gì? Là tư duy về việc xả ly, về sự 
giải thoát từ ác ý, tư duy về sự vô hại: Đây được gọi là Chánh tư duy."?!" 

Chánh Tư duy có thể được chia thành hai phương diện, đầu tiên là 'phương diện tiêu 
cực của Chánh ý°. Nó bao gồm ba khái niệm: 'naiskramya' - chắng ham muốn, 'avyapada' - chăng 
hận thù, và 'avihimsa' - Bất hại. Ở trong mỗi yêu tố này thì vô cùng quan trọng. 

Như vậy, 'naiskramya' ngụ ý từ bỏ tham lam với một cái nhìn thanh tịnh hơn về thế gian. 
Điều này đặc biệt đúng với thế giới ngày nay, nơi mà mọi người không thê hình dung được một 
cuộc sống bình thường mà không có những sì (chẳng hạn như một cái điện thoại, máy tính, xe 
hơi, và v.v...). Toàn bộ hệ thống tư bản được xây dựng trên sự sản xuất liên tục và sự hài lòng 
của những mong ước, đam mê và ham muốn. Ngày càng có nhiều sản phẩm và dịch vụ mới xuất 
hiện hàng ngày trên thị trường và bắt mắt chúng ta, thực tế, việc sử dụng các công nghệ quảng 
cáo mới nhất, các nhà sản xuất không ngừng cô gắng đánh thức ham muốn bên trong chúng ta để 
sở hữu những sản phẩm mới đó, nêu chúng nghĩ về điều này, chúng ta không cần nhiều thứ. 
Ngược lại, như chúng ta đã thấy, tất cả những ham muốn chỉ ném chúng ta xa hơn và xa hơn trên 
con đường của chúng ta đến đích giác ngộ. Với sự phát triển của tiến bộ, những ham muốn được 


áp đặt đối với chúng ta từ thời thơ ấu, và điều này ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp dân cư trong 


SN 45.8, Thanissaro Bhikkhu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 135 


tất cả các quốc gia trên thế giới. Dĩ nhiên, những cám dỗ với những ham muốn khác nhau đã 
diễn ra ở tất cả mọi lúc, tuy nhiên, không thể phủ nhận răng chúng quá tinh vi và phổ cập như 
bây giờ. 

Điểm thứ hai, 'avyapada' ám chỉ sự văng mặt của sự hận thù và tức giận (sân). Nó được 
liên kết rất chặt chẽ với phần trước, mặc dù nó không phải là luôn luôn có thê nhìn thấy ở cái 
nhìn đầu tiên. Trong hầu hết các trường hợp, căn bản đối với sự tức giận là sự mong muốn không 
được thỏa mãn. Trong giấc mơ vô vọng về một điều gì đó, chúng ta có thê vô cớ nổi giận với bất 
cứ ai, tưởng tượng ông ấy hoặc bà ấy là tội lỗi đối với những sai lầm của chính chúng ta. Một kết 
quả khác của những ham muốn mà không được đáp ứng là ghen tị. Trong lịch sử, có rất nhiều 
điển hình khi người ta sa vào những điều này và những cảm xúc tương tự, đã gây ra thiệt hại to 
lớn cho người khác và cả bản thân họ, và số lượng thiệt hại này là chỉ phụ thuộc vào sỐ lượng tài 
lực mà họ đã sở hữu. Chúng ta nên lưu ý rằng những khía cạnh tiêu cực được kết nối với nhau 
chặt chẽ, và một cách cơ bản, cái này là một hệ quả của cái khác. Do đó, nếu một người bình 
thường, người ấy cũng có lòng tham lam, hoặc có thể ngược lại: "Có trường hợp một người nào 
đó không có lòng tham lam. Ông ta không thèm muốn những đồ đạc của người khác, ông ta suy 
nghĩ: 'Ô, tại sao những gì thuộc về người khác sẽ là của tôi! Ông ta không có “tà tư duy' và 
không mắc phải sai lầm trong tư duy của chính tâm ông. (Ông ta nghĩ )“Những tâm trạng như thế 
này được giải thoát khỏi tình trạng thù địch, thoát khỏi áp bức, thoát khỏi phiền não, và ước 
mong chúng được duy trì một cách đễ đàng!"!2 

Điểm cuối cùng về phương diện tiêu cực của Chánh ý như chúng tôi đã nói là 'avihimsa' 
(bất hại). Tánh ác thường tôi tệ hơn ác ý đơn giản, vì nó ngụ ý việc gây đau khổ cho những 
chúng sinh khác. Gây ra đau đớn và khổ não cho chúng sanh khác, những người bạo vui thích 
với tiến trình này, đó là chống lại tự nhiên. Tuy nhiên, thông thường việc ác có thể xảy ra một 


cách vô thức vì ngu dốt hay sự hiểu lầm. Trong thế giới ngày nay, nhờ sự ra đời của truyền hình 


2 AN 10.176, Cunda Kammaraputta Sutta 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 136 


và Internet, từ thời thơ ấu tâm trí của chúng ta là dưới sự áp lực không ngừng. Đặc biệt, nhiều trẻ 
em đã nhìn thấy những tin tức trên truyền hình hoặc những phim hoạt hình được xem, cố gắng 
thi đua theo các anh hùng với những tập phim trong những trò chơi games của chúng, mức độ 
bạo lực trong đó thường là cao hơn nhiều so với bình thường. Như vậy, từ thời thơ ấu mỗi người 
chúng ta được thấm nhuần với một thái độ khoan dung hơn so với hiện tượng ngày nay. Và, tất 
nhiên, người ta không phải luôn nhìn thấy vấn đề này dẫn dắt những điều bất thiện của người 
khác phát triển. Vì vậy, những gì mà một khi đã là chỉ trò chơi vui trẻ con, về sau có thể phát 
triển thành một sự đam mê có nhiều nguy hại hơn trong tuổi trưởng thành. 

Khía cạnh thứ hai của Chánh tư duy là “phương diện tích cực của Chánh ý”, gồm có 
những điểm tích cực của “naiskramya' (xả ly), 'avyapada' (tâm từ), và “avihimsa' (bất hại), đó là 
“dana' - bố thí, cúng dường, lòng quảng đại, “maitri - tình thương, thân ái, và 'karuna' - sự đồng 
cảm, lòng từ bi. Chánh tư duy cũng bao hàm 'sraddha', đó là tín và kính, 'upeksa' (upekkha) xả, 
và mudita', có nghĩa là hỷ. Bốn tư duy - dana, maitri, karuna và upekksha trong sự hoạt dụng của 
chúng, tác thành “Brahma-vihara', còn được gọi là “Tứ vô lượng tâm" (Từ vô lượng-sa. maitry- 
apramana, pI. metta-appamañña. Bi vô lượng-sa. karunäpramãna, pi. karuna-appamañña. Hỉ vô 
lượng-sa. muditäpramaãna, pI. muditãä-appamañña. Xả vô lượng-sa. upeksapramana, pi. upekkhã- 
appamaññã), và ứng dụng những nguyên tắc đó là phương pháp cơ bản của mối tương quan giữa 
Phật giáo và thế giới, đó là những gì mà chúng tôi mong ước. 

Dana (bố thí) là một trong những đức hạnh quan trọng nhất của Phật tử. Dana không chỉ 
dựa trên sự tu tập trực tiếp về những giá trị mà có thê nó đường như được thấy, nhưng đặc biệt là 
về những cảm xúc mà chúng ta cảm giác khi chúng ta đang cho ai một cái gì đó. Để hiểu rõ hơn 
về những nguyên tắc hoạt dụng của nó, chúng ta có thể làm nổi bật một vài hình thức của nó, và 
trong tất cả ý nghĩa trong Phật giáo. Tất nhiên, điều đầu tiên đặc biệt và đó là rõ ràng nhất, là sự 
bố thí tài sản. Theo nguyên tắc của dana, bạn cần chia sẻ với những người khác tất cả những lợi 


ích mà bạn có thể chia sẻ, bởi vì, trong ý nghĩa khác, nó giúp bạn thoát khỏi tâm tham trước với 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 137 


các pháp. Điều quan trọng mà dana cũng như nhiều khía cạnh khác của giáo lý Đức Phật không 
phải là một nguyên tắc trừu tượng hay truyền thống, nó là một trong những nguyên tắc cơ bản 
đối với quan hệ trong xã hội, và đã thay đổi thê giới tốt đẹp hơn như chúng ta thấy. 

Ngoài giá trị vật chất mà chúng ta có thể chia sẻ, ví dụ, trí tuệ của chúng ta vốn rất quan 
trọng đối với Phật giáo khi trí tuệ không được độc quyền bởi một cá nhân, và sẽ là di sản của 
nhân loại mà tất cả mọi người phải có quyền truy cập. Chúng ta cũng có thể truyền đạt lại với 
lòng tin của chúng ta, hỗ trợ mọi người trong những lúc họ gặp khó khăn bằng việc thực hành bố 
thí. Dĩ nhiên, chúng ta còn có thể tặng cho một người nào đó thời gian và năng lượng của chính 
mình, ngay cả cuộc sống và sức khỏe của chúng ta, và, tất nhiên, món quà quan trọng nhất của 
tất cả là được xem như một trong những món quà của chân lý - món quà của sự hiểu biết và trí 
tuệ, dẫn dắt chúng ta tới ánh sang giác ngộ. Như vậy, trên thực tế, bất kỳ tặng phẩm nào có liên 
quan đến dana, dù tầm quan trọng và số lượng của nó như thế nào, như chúng ta biết, trong đó 
không cần phải luôn luôn đối xứng với ý tưởng hiện đại về những sự đóng góp mà thế giới ngày 
nay đang bị thu hẹp chỉ vì của cải vật chất. 

Mattri (Sanskrit) hoặc Metta (Pali) trong Phật giáo có nghĩa là tâm từ, sự thân thiện, 
bằng hữu, thiện chí, hay lòng tốt. Ngược lại với tư tưởng phương Tây hiện đại là tình yêu, tình 
thương (love), thường liên quan đến việc tìm kiếm một người bạn tình với gia đình. Maitri ngụ ý 
một cảm giác giống như tình yêu dành cho người bạn thân nhất mà không có ý nghĩa tình dục. 
Lý tưởng nhất, tình thương không chỉ dành cho một người mà bao quát toàn thể thế giới, đó là 
những gì chúng ta phải tìm kiếm, không ngừng phát triển cảm giác này. Vì vậy, Phật tử chân 
chính luôn mong muốn những điều tốt lành nhất cho mọi chúng sinh, và giúp đỡ mọi cách mà 
bản thân có thể làm. 

"Ở đây, này các Tỳ kheo, một vị Tỳ kheo tu tập yếu tố tuệ giác chánh niệm cùng với 
lòng từ và những yêu tố tuệ giác tương ưng của sự quán chiếu các trạng thái, năng lực, hỷ lạc, an 


tịnh, chú tâm, bình thản cùng với lòng từ dựa trên sự xả ly, định tĩnh, dẫn đến sự hàng phục hoàn 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 138 


toàn. Nếu hành giả muốn trụ ở cảm thọ yếm ly trong những gì không phải là yêm ly, vị ấy trụ 
trong cảm thọ yếm ly như thế. Nếu hành giả muốn trụ ở cảm thọ bất yêm ly trong những gì là 
yêm ly, VỊ ấy trụ ở cảm thọ bất yêm ly như thế. Nếu hành giả muốn trụ ở cảm thọ yêm ly cả trong 
những gì là yêm ly và những gì không phải là bất yêm ly, nếu hành giả muốn trụ cảm thọ bất 
yêm ly cả trong những gì ...., vị ấy trụ như thế. Nếu hành giả muốn tránh xa cả yếm ly và bất yêm 
ly, trụ ở tâm định tĩnh, chánh niệm và nhận biết rõ ràng, hoặc đạt được tâm tự do được gọi là vẻ 
“đẹp” mà vị ấy thực hành theo đây. Ta tuyên bố rằng tâm giải thoát của lòng từ có vẻ đẹp đối với 
sự vi diệu của nó. Đây là sự thành tựu của một vị Tỳ kheo trí tuệ thâm chứng mà không có sự tự 
do nào cao hơn nữa." !3 

Nguyên tắc tiếp theo liên quan đến “phương diện tích cực của Chánh ý° gọi là Karuna, có 
nghĩa là tâm bị. Theo lời dạy của Đức Phật, tâm bi như một cảm thọ là một tình thái rất giống VỚI 
tình yêu nhưng cảm giác chỉ trong một mối quan hệ đối với tất cả loài hữu tình-những chúng 
sanh đang gặp phải một vài sự khốn khổ trong cuộc sống của mình, và vì điều này, tình thương 
yêu đối với chúng sanh được sinh trưởng. Đây là tư duy tâm linh phát triển nhất trong tất cả cảm 
thọ quan hệ với con người. Từ quan điểm của nhiều hành giả Phật giáo, tâm bi là điểm quan 
trọng nhất trên con đường đến giác ngộ, vì nhờ vào tâm bi mà Đức Phật bắt đầu con đường giác 
ngộ. Một số người cũng tin rằng đề đạt được giác ngộ là chỉ đơn giản tu tập và thực hành tâm bị, 
bởi vì con đường giáo dục của Đức Phật là điểm đầu tiên dựa trên sự thực hành và tương trợ lẫn 
nhau, chỉ đạo việc ứng dụng ngay trực tiếp, chứ không phải trên sự nuôi dưỡng và sự gia tăng về 
kiến thức lý thuyết về Phật giáo. 

Đó là những gì Đức Phật nói về mục tiêu tu tập giải thoát bằng tâm bi: "Trong đây, các 
Tỳ kheo, một nhà sư tu tập pháp chánh niệm ... an tịnh phối hợp với tâm bi ... hành giả trụ như 
thế, an tịnh, chánh niệm, nhận thức rõ ràng, hoặc bằng cách vượt thoát hoàn toàn tất cả nhận thức 
về các đối tượng, lắng xuống những nhận thức của các phản ứng cảm thọ, buông xả những tạp 


_ 46.54, Mettam Sutta: The Brahma-viharas, translated from the Pali by Maurice O'Connell Walshe 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 139 


niệm, tư duy “không gian là vô hạn", hành giả chứng và trụ trong phạm vi không gian vô hạn. Ta 
tuyên bố rằng tâm tự do bởi lòng bị có phạm vi không gian vô hạn đối với sự vi diệu của nó. Đây 
là sự thành tựu của một vị Tỳ kheo trí tuệ thâm chứng mà không có sự tự do nào cao hơn nữa."!'4 

Phần kế tiếp về phương diện tích cực của “Chánh ý” là Mudita-“hỷˆ- đó là một cảm giác 
của niềm vui phát sinh khi nhìn thấy niềm vui của người khác, và chia sẻ niềm vui với người. 
Điều này có vẻ đơn giản với nguyên tắc thuộc về trực giác, nhưng trong sự thực hành nó không 
phải là luôn luôn có giá trị, đặc biệt là khi đối đầu với những quan điểm của thế giới phương 
Tây, nơi mà người ta thường xuyên nghiêng về những cảm xúc tiêu cực, chăng hạn như sự ghen 
tị khi nghe về sự thành công của người khác. Thái độ hoài nghi rất phổ biến trong thế giới ngày 
nay, đúng hơn là sự hả hê đối với những thất bại của những người khác và lòng ghen tị với thành 
công của người; chăng phải nghi ngờ gì cả, nó là một cách tiếp cận ích kỷ. Vấn đề là, thay vì 
nguyên tắc cạnh tranh, nơi mà tất cả mọi người muốn lấy vị trí đầu tiên, trước người khác, Đức 
Phật cho chúng ta nguyên tắc hợp tác toàn cầu dựa trên một sự hiểu biết lẫn nhau, yêu thương và 
tôn trọng sản xuất nhiều hơn từ một quan điểm toàn cầu. Tuy nhiên, con đường này có nhiều 
mức độ ngược lại với những điều kiện lý tưởng của chủ nghĩa tư bản, nơi mà người ta sản xuất 
nhiều hơn và nhiều lợi ích mới chỉ dành cho sự thỏa mãn của chính họ, sự cạnh tranh trong kinh 
doanh vô cảm này. 

"Ở đây, các Tỳ kheo, một hành giả tu tập các yêu tố tuệ giác chánh niệm ... sự an tịnh 
phối với tâm hỷ... VỊ ấy trụ như thế, an tịnh, chánh niệm, nhận thức rõ ràng, hoặc bằng cách 
vượt thoát hoàn toàn tất cả nhận thức về không gian vô hạn, tư duy “ý thức là vô hạn", vị ấy 
chứng và trụ trong phạm vi của ý thức vô hạn. Ta tuyên bố rằng sự tự do bởi tâm hỷ có phạm vi 
không gian vô hạn đối với sự vi điệu của nó. Đây là sự thành tựu của một vị Tỳ kheo trí tuệ thâm 


z ` ^ ⁄ ` ~ 115 
chứng mà không có sự tự do nào cao hơn nữa." 


4 Ibid.,.. 
15 Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 140 


Upekksha (JŠ/xả) - một thuật ngữ dành cho nội tâm yên tịnh - là một trạng thái thanh 
thản của tâm, đó là tình trạng chung của con người; tuy nhiên, do hậu quả của sự tiến hóa, loài 
người đã bắt đầu ngày càng quên điều đó. Đối với tôi, tất cả đã tham gia vào cuộc cách mạng kỹ 
nghệ của thế kỷ XX, khi ngày càng có nhiều khám phá mới đã quay cuồng với nhịp điệu rất 
nhanh của cuộc sống hiện đại, mà đôi khi có vẻ hoàn toàn không thê thoát ra khỏi nó, và vì đó, 
nhiều người nghĩ rằng những nỗi lo lắng và căng thăng liên tục là đặc điểm đầu tiên đối với con 
ngƯỜời. 

Trong sự thực hành, buông xả là tư duy không câu chấp vào bất cứ pháp nào, buông bỏ 
những tham lam ích kỷ, coi mình là trung tâm. Bình thản trước sự khinh chê, phí báng...của 
người khác là đặc tính của tâm xả; không vướng mắc vào tài, sắc, danh lợi,... là trí tuệ của tâm 
xả, tư duy không mắc kẹt vào đối đãi của nhị nguyên, ở trạng thái của 'không°, như thế hành giả 
sẽ không bị những đau khổ và phiền não trói buộc, và mới có thể sống trong trạng thái an lạc và 
hòa bình. 

"Ở đây, các Tỳ kheo, một hành giả tu tập các yêu tô tuệ giác chánh niệm, quán sát những 
tư tưởng, năng lực, sự hỷ lạc, yên tịnh, chú tâm, bình thản với tâm xả dựa trên sự xả ly, định tĩnh, 
dẫn đến sự nhiếp phục hoàn toàn. Nếu hành giả muốn trụ ... ông ta trụ như vậy, buông xả, chánh 
niệm và nhận thức rõ ràng. Hoặc bằng cách vượt thoát hoàn toàn phạm vi của ý thức vô hạn, ý 
nghĩ 'không có gì”, hành giả chứng và trụ trong trạng thái của 'không°. Ta tuyên bố rằng sự tự do 
từ tâm xả có phạm vi “không' với sự vi diệu của nó. Đây là sự thành tựu của một vị Tỳ kheo trí 
tuệ thâm chứng mà không có sự tự do nào cao hơn nữa."!!6 

Như đã được đề cập ở trên, “sraddha” có nghĩa là tín và sự tin tưởng. Đừng nhằm lẫn nó 
với các khái niệm của phương Tây về đức tin, theo nghĩa của “sraddha” ở đây là Chánh tư duy 


đôi với sự thật và sự ứng dụng của chúng ta với nó. Những điêu được bao gôm trong khái niệm 


18 Ibịd,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 141 


của “sraddha' (tín tâm), là đối với ba ngôi “Tam bảo" của Phật giáo, gồm có Phật, Pháp và Tăng 
thân. 

Tựu trung Chánh tư duy bao hàm 3 ý nghĩa: Xuất ly tư duy, vô nhuế tư duy và bất hại tư 
duy. “Xuất ly tư duy" là chỉ cho sự viễn ly tham nghiệp, ham muốn; “vô nhuế' tư duy là chỉ cho 
sự diệt trừ sân hận, sinh khởi từ tâm; “vô hại” tư duy là chỉ cho sự diệt trừ sát hại, sinh khởi bị 
tâm. Và Tư duy cũng được chia thành ba loại: Tà tư duy, Lậu chánh tư duy (ãsava đhamm3), Và 
Vô lậu chánh tư duy (no-ãsava dhamm8). “Tà tư duy" là tư duy tham dục, tư duy sân giận, tư duy 
có hại cho bản thân và người. khác. 'Lậu chánh tư duy' là tư duy xuất ly tham dục, tư duy không 
sân giận, tư duy bất hại. Và “Vô lậu chánh tư duy" là tư duy thành tựu Thánh tâm, Vô lậu tâm, là 
tư duy của một bậc Thánh. Tư Duy này là kết quả tu tập tinh chuyênThánh đạo. '"” 

Về phương diện xã hội, 'Lậu chánh tư duy' là tư duy có năng lực ngăn ngừa những cảm 
giác tiêu cực, những ham muốn bắt thiện, chặn đứng sự bộc phát của tâm sân giận và gây tốn hại 
cho mình và người. 'Lậu chánh tư duy' cũng là tư duy phát triển một con người với tâm hồn 
hoàn hảo; xã hội lý tưởng như thế nào nếu ai cũng có được tư duy như thế, và khi mỗi người ít 


tham, ít sân và không tốn hại lẫn nhau! 


6.3 CHÁNH NGỮ (samyag-vãc / sammã-väcä) 
Giai đoạn tiếp theo của Bát chánh đạo như được biết là “Chánh ngữ” (samyag-vãäc / 
sammä-väcã). Chánh ngữ là đặc biệt quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Như chúng ta biết, 


117 


(2EIXIMHE-SESHĐ) (22 (K44) ) : “đt 
Tế. ñũ LLRR, 3B 22 1E HE, 





































































































, fEJWW&1EJMI€lE ? HHÑÊHỆ, #tãSJMlf, #RiEJ8 

















































































































































































































Q@inm®aHin) 25Jumn : “DUỆTfÍfHJREH3€fTIH2SIH. H\ZKfiliH9fl3£252SE (EH), lïRf2ãfHA2ð5öig ( 
BHÙA), NHIñH9nJ3gjt GHTIN), HRRRHJIER2ý GIÁ9) hút, Z2 GIÁH)) “KRí 

ii ĂfñR) Z5Juin : “PMERTHIẩZZiSHJfTIHZSIH, ©CfEMH Z1 S9ĐE, i9 ÖĐibÊ 
R.Ä1zDIHTTH9JREPTfKÍHZbEjB, ?HJIEBL2A$ (ấEH9J) BÈØù, “EZ#HIAš (3E) ZKHX.” 





























































































































(H|XWÄZ4«'HflỒ (4117) : “2XIRlŒ, HEME, HE, nấu ! E23 2B ME, 7 
(1# 2Kj#@fÉ£e'HfữS (8117) : “tHẾ/ ME, #EHREPBIE, #£7Mf, ñấltU ! H.SER*1ERMfÉx fÑHlIfifã 
2), TEf&Zš.” 
EHWZKjẩfffeHifĂHỒ (4117) : “DÁJDXSEEEUÙL, #EMÙ, Si”, Si Ra, HIẾP, THẾ, 
È. 1b ÄÖ#, ñBíT, äf£tlf ! l #£X?IE|HI€ZHE, #Ưÿäj, LHifttHD4rif X35. 7 
















































































































































































































































































#1}, #E 

























































































Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 142 


ngôn ngữ là một trong những sự khác biệt đáng kế giữa con người và động vật. Điều này được 
chứng minh rằng do sự xuất hiện của ngôn ngữ nói và viết sau này, nhân loại đã phát triển rất 
nhanh, bởi vì cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của chính họ đến các thế hệ con cháu, 
chuyền giao những kiến thức bồ ích từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hơn nữa, lời nói là một trong 
những điều mà tất cả mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: chúng ta sử dụng nó để liên 
lạc, vì thế nó tạo thành phần chính của các công cụ mà con người sử dụng để giao tiếp trong bất 
cứ lĩnh vực nào. Nếu không có lời nói thì sẽ không thê đạt được một sự phát triển như thế của 
nghệ thuật, khoa học và các phương diện khác; đó là những bộ phận cần thiết chính để cấu thành 
sự phát triển của nhân loại. 

Trong hầu hết các hệ thống triết học và tôn giáo phương Tây, con người chia thành hai 
phần khác nhau - cơ thể và linh hồn, đó là những biểu tượng và chỉ cho chúng ta về tầm quan 
trọng, ý nghĩa và giá trị tương đương của hai phần chính này. Mặt khác, hệ thống phương Đông 
cũng như thế, đặc biệt là đối với những người có một xu hướng đặc biệt đối với Phật giáo đều 
thừa nhận sự phân chia con người thành ba phần: Thân, miệng và ý. Trong sự khu biệt này, mỗi 
bộ phận kết nối với một trong ba phần thân thể con người: tim, đầu và cổ. Vì “trung tâm ngôn 
ngữ” nằm giữa cái đầu và trái tim - trong cổ họng của con người, nó đóng vai trò như một chiếc 
cầu nối kết giữa chúng, kết hợp các tính năng của cả hai — là nhân vật đầu tiên và thứ hai. Với 
ngôn ngữ trung tâm, chúng ta bày tỏ những cảm xúc và tư tưởng của chúng ta, chia sẻ chúng với 
những người khác. 

Như trên, lời nói trong Phật giáo được xem vô cùng quan trọng, và do đó, có nhiều sự 
hướng dẫn đề điều chỉnh phạm vi đối với sự phát biểu của chúng ta. Một trong những quy tắc 
này đã được thảo luận ở trên với sự phân tích về năm giới cắm thiêng liêng của Phật giáo, đó là 
giới thứ tư trong đó dạy chúng ta tránh sự lừa dối. Tuy nhiên, để tránh những lời dối trá thì luôn 


luôn là không đủ để đạt đến trình độ thực sự 'chánh ngữ. Đề bắt đầu, chúng ta nên xác định rõ 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 143 


ràng những điều thực sự đáng nói, và những điều mà trong một số trường hợp tốt hơn nên giữ im 
lặng. Những lời dạy sau đây của Đức Phật sẽ giúp chúng ta biết nói như thế nào đề tốt hơn: 

1. "Trong trường hợp đối với những lời mà Như Lai biết là không phải sự thật, không 
đúng, không có lợi ích (hoặc không liên hệ với mục tiêu), không gây thiện cảm và gây khó chịu 
đối với người khác thì Như Lai không nói.” 

2. "Trong trường hợp đối với những lời mà Như Lai biết là sự thật, đúng, nhưng không có 
lợi ích (hoặc không liên hệ với mục tiêu), không gây thiện cảm và gây khó chịu đối với người 
khác thì Như Lai không nói.” 

3. "Irong trường hợp đối với những lời mà Như Lai biết là sự thực, đúng, có lợi ích, 
nhưng không gây thiện cảm và gây khó chịu đối với người khác thì Như lai biết tùy thời để nói” 

4. "Trong trường đối với những lời mà Như Lai biết là không phải sự thật, không đúng, 
không có lợi ích, nhưng gây thiện thiện cảm và dễ chịu đối với người khác thì Như Lai không 
nói.” 

5. "Trong trường hợp những lời mà Như Lai biết là sự thực, đúng, nhưng không có lợi dù 
gây thiện cảm và dễ chịu cho người khác, Như Lai không nói.” 

6. "Trong trường hợp những lời mà Như Lai biết là sự thật, đúng, có lợi ích, và gây sự 
thiện cảm và dễ chịu đối với người khác, Như Lai biết tùy thời để nói. Tại sao vậy? Bởi vì Như 
Lai có từ tâm đối với chúng sinh.”!"8 

(Như Lai - một trong những tên của Phật, được dịch là 'người đã đi như thể” (tathã-gata) 
hoặc “người đã đến như thế” (tathã-Agata): 

Đáng chú ý rằng sáu quy tắc trên có vẻ phù hợp cho việc tự kiểm soát hơn là tự phát triển, 
nhưng điều này chỉ là một phần nhỏ của những gì có ý nghĩa của 'chánh ngữ'. Khái niệm này 
rộng hơn nhiều; nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực quan trọng của con người, thông thường giúp 
chúng ta sắp xếp các mối quan hệ giữa con người với nhau. Đức Phật mô tả Chánh ngữ như sau: 


ĐẾP MN 58, Abhaya Sutta: To Prince Abhaya 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 144 


"Và Chánh ngữ là gì? Không nói dối, nói chia rẽ, nói lời hung dữ, nói lưỡi đôi chiều: Điều này 
được gọi là Chánh ngữ. Nói vào đúng thời; nói sự thật; nói lời ái ngữ; nói lời lợi ích; lời nói phát 
ra với một tâm thiện lành.”'"” 

Như vậy, với những gì Đức Phật đưa ra, chúng ta có thê làm nổi bật những yếu tố đúng 
đắn của lời nói như sau: Lời nói có thê là hoàn toàn trung thực, có sự biểu lộc của lòng thương 
yêu, có sự hỗ trợ và hữu ích cho những người đàm thoại, cũng như có để thúc đây sự hài hòa và 
giảm thiểu sự bất đồng giữa mọi người. Mỗi lời phát ra là một thước đo tiêu chuẩn đối với lời nói 
đúng: một cách ý thức, chúng được đặt theo thứ tự như vậy để cho chúng ta thấy các giai đoạn 
khác nhau của thông tin giữa mọi người, mà điều sau theo những điều trước, bố sung và đi sâu ý 
nghĩa của nó. 

Dĩ nhiên, ở tiêu chí đầu tiên là sự trung thực của lời nói. Sự thật trong bối cảnh này có 
nghĩa không chỉ là một sự phát biểu chính xác về các sự kiện, nhưng còn thiếu những điều không 
được nói ra, điều này có thê là quan trọng, và sự chân thành đầy đủ. Như thế, không thiết lập sự 
thật và cố gắng để che giấu điều gì đó, sẽ dẫn đến sự sai lệch từ những nguyên tắc Chánh ngữ. 
Nó có vẻ là nhiệm vụ không dễ dàng để phù hợp với tiêu chí này, nhưng nó hoàn toàn có thê làm 
được; tuy nhiên, đề thực hiện bước này thì mỗi người nên thành thật với chính mình. 

Chúng ta phải hiểu rõ những gì chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta cảm giác, bởi vì, 
đặc biệt là trong thế giới hiện đại, điều này liên tục đến từ các thông tin bên ngoài và không 
ngừng gây áp cho lên chúng ta, tạo ra những tình trạng lộn xộn và nhằm lẫn. Mỗi người trong 
chúng ta có rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ, nhưng nhiều suy nghĩ trong tâm của chúng ta, nếu 
chúng ta phân tách thì chúng không phải là của chính chúng ta, nhưng chúng ta bị áp đặc bởi 
nhiều thế lực, và đôi khi để nhận ra được căn nguyên sự thật thì không đơn giản như vậy. Mặt 
khác, chúng ta có những cảm giác hoàn toàn cá nhân và đến từ bên trong, nhưng chúng ta thường 


19 SN 45.8, Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 145 


không thê hiểu được, và bị vướng víu vào những cảm xúc của riêng mình, vì thậm chí không biết 
làm cách nào để đối phó với chúng. Hầu hết các nguyên tắc hướng dẫn hành vi của chúng ta 
trong các tình huống khác nhau và có tác động đến việc tạo ra quyết định, lắn áp chúng ta bằng 
sự giáo dục và áp lực môi trường xung quanh, do đó không phải luôn luôn đúng hoặc thậm chí 
cần thiết. Sự trung thực đòi hỏi sự nhận thức liên tục và phân tích các hành động của chúng, 
những suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Dựa trên điều này là quá khó khăn đủ để đáp ứng sự thật 
và là sự lương thiện thực sự như Phật giáo đòi hỏi. 

Đề đạt đến sự chân thực về lời nói của chúng ta, chúng ta chỉ cần y cứ theo đó, rồi đến 
giai đoạn tiếp theo của Chánh ngữ là chúng ta phải nghĩ đến người khác trước khi nói. Sự thân 
thiện đối với lời nói của chúng ta; theo nghĩa hiện đại, một khi di chuyền đủ xa so với giá trị ban 
đầu, và đặc biệt là trên các giá trị gán với tiêu chí Phật giáo. Sự thân thiện không chỉ là một tập 
hợp những lời sáo ngữ, lịch sự hoặc những lời tốt, mà nó được thừa nhận để sử dụng nếu bạn 
muốn thể hiện cho mọi người tôn trọng hay chỉ có vẻ lịch sự. Thông thường, khi nói chuyện với 
mọi người chúng ta nhận thức họ xuyên qua lăng kính của những niềm tin của chúng ta, đánh giá 
người khác chỉ dựa trên kinh nghiệm riêng của mình; tương ứng như thế, các cảm xúc mà chúng 
ta cảm thọ đối với người chỉ phụ thuộc vào sở thích và mong muốn của chúng ta, chứ không phải 
phản ánh thế giới nội tâm của chúng ta. Sự thân thiện đúng là một biêu hiện của tình thương yêu 
dành cho người khác, nhưng được hướng dẫn bởi những quan điểm chung được chấp nhận; lòng 
yêu thương của chúng ta hầu hết bắt nguồn từ thái độ của chúng ta đối với hành vi của mọi người 
hơn là chính họ. Sự biểu hiện thân thiện đúng có nghĩa là nhận thức về người khác như chính bản 
thân một cách khách quan và tách biệt từ chính mình. 

Chỉ sau khi hiểu rõ và chấp nhận những đòi hỏi và nhu cầu của người khác như là của 
chính của chúng ta, chúng ta sẽ có thê tương tác với họ, và tiếp đến giai đoạn thứ ba của Chánh 
ngữ vốn rất hữu ích. Phát ngôn về sự lợi ích của lời nói, chủ yếu chúng ta nói về cách mà những 


gì chúng ta nói sẽ giúp đỡ cho ai đó quay trở trại trên con đường đúng, đến một trình độ nhận cao 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 146 


hơn và được gần hơn với giác ngộ. Trong bối cảnh này, khả năng truyền đạt đúng thông tin nào 
đó là rất quan trọng. Chúng ta phải học để thấy được mặt tốt trong tất cả mọi thứ, bởi vì đối với 
người đàm thoại thì tâm trạng mà y có trong khi nói chuyện với một người nào đó luôn luôn là 
quan trong, điều này sẽ luôn luôn có tác dụng cô vũ đối với y. Mặt khác, trong thế giới hiện đại, 
những lời chỉ trích mạnh mẽ được sử dụng thường xuyên hơn, và những lời chỉ trích đó gây nên 
sự bối rối và phá vỡ sự kết nối giữa con người; như sự thực tập chỉ dẫn, con đường này hướng 
dẫn phía đối lập bằng sự hài hòa giữa con người và con người. 

Như thé, chúng ta đã đến giai đoạn cuối cùng của Chánh ngữ - sự cần thiết cho sự hòa 
hợp và hiểu biết giữa con người. Trong thực tế, phương diện phát ngôn này kết hợp với ba điều 
trước, bởi vì nêu chúng ta đi xuyên qua chúng, nếu chúng ta hiểu, biết và yêu thương người khác, 
chúng ta sẽ hiểu được nhu cầu và ước mong của người khác, giúp đỡ lẫn nhau đề phát triển tâm 
linh, dựa trên tính trung thực, ý thức và tình thương. Với trạng thái ý thức cân nhắc như thế làm 
sao không có thế dẫn đến một sự hài hòa và hiểu biết trọn vẹn. 

Cao hơn, Đức Phật khuyên những người tu tập nên tránh xa lời hý luận, lời vô ích, và chỉ 
tập trung vào mười mục tiêu sau đây khi đàm luận: thiểu dục, tri túc, viễn ly, ly phược, tinh tấn, 


! Đề đạt được giải thoát hoàn toàn, thiết nghĩ 


giới, định, tuệ, giải thoát, và giải thoát trị kiên. 
mỗi người nên căn cứ theo mười tiêu chí trên đề biết trình độ Chánh ngữ của mình đang ở điểm 


nào. 


6.4 CHÁNH NGHIỆP (samyak-karmänta / sammä-kammanta) 

Giai đoạn thứ tư của Bát chánh đạo được gọi là Chánh nghiệp (samyak-karmanta, Pali: 
samma-kammaníta), và những quy định đối với sự tạo tác là thực hành theo con đường dẫn đến 
giác ngộ. Hầu hết những người Phật tử đã quen với thực tế là thể hiện điều này hàm ý một mối 


quan hệ cơ bản với luân lý và đạo đức, một lề luật quy tắc phổ quát nhất định, theo đó mỗi hành 


 HUN| X Z2 s HÐ Xi (48 10 S? 69) 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 147 


động được phân định là đúng hay sai. Một điều gì đó giống như những nguyên tắc này có thê gọi 
là năm giới; tuy nhiên, không phải là những điều răn duy nhất, và những tiêu chí chính khi nó 
không thể xử lý tất cả các hành động. Duy nhất, năm giới chỉ cho chúng ta thấy những điều luật 
đó vô giá, là tiêu chí hàng đầu bởi một lý do này hay lý do khác. 

Tuy nhiên, ngoài lý do trên, trong Phật giáo lý tưởng “vô-tác” cũng là hành động rất quan 
trọng, và các tiêu chí nòng cốt đối với lý giải và nhu cầu của nó là sự nhận thức. Chúng ta phải 
hoàn toàn cam kết với hành động đúng (Chánh nghiệp) và nhận thức được những gì đang xảy ra, 
không ngừng suy nghĩ về những hậu quả của các hành động của chính mình. Đó là điều quan 
trọng đối với khái niệm về quan hệ nhân quả, bởi vì mỗi hành động của chúng ta có những hậu 
quả của nó, tùy thuộc nó không ít. Tóm lại, mỗi hành động tạo tác đem lại cho chúng ta nỗi đau 
hoặc niềm vui, phụ thuộc vào nó, và cần tạo ra quyết định. Như thế, hoá ra chúng ta đang phản 
đối câu hỏi của sự thông minh, bởi vì sự hiểu biết về quan hệ nhân quả và thâm quyền ứng dụng 
có thể chỉ với sự giúp đỡ của nó. Theo đó, hành động trong Phật giáo bao gồm Thiện và Bắt- 
thiện được giải thích nhằm đáp ứng những vấn đề của chúng ta mà Đức Phật đã phân tích như 
Sau: 

“Vậy những øì là Bất thiện? Sát sanh, trộm cắp...tà hạnh... nói dối... nói lời ác ... nói lời 
chia rẽ ... nói hai lưỡi, thêu dệt là Bất thiện. Tham ái...tà ý...tà kiến là Bất thiện. Những điều như 
thế thuộc pháp Bắt thiện. Và nguyên nhân của Bắt thiện là những gì? Tham lam là nhân của Bắt 
thiện; sân giận là nhân của Bắt thiện; si mê là nhân của Bắt thiện. Đây được gọi là gốc rễ của 
những điều Bắt thiện.” 

"Và những gì là Thiện? Không sát sanh là Thiện, không trộm cắp...không tà hạnh ... 
không nói dối ... không nói lời ác ... không nói lời chia rẽ ... không nói hai lưỡi, không nói thêu 


dệt là Thiện. Không tham ái...không tà ý... chánh kiến là Thiện. Những điều này được gọi là pháp 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 148 


Thiện. Và nhân của Thiện là gì? Không tham lam là nhân Thiện; không sân giận là nhân Thiện; 
không si mê là nhân Thiện. Đây được gọi là gốc rễ của những điều Thiện.”'”! 

Theo Phật giáo, những hành động đúng cần nên tu dưỡng đối với con người; một cách 
tương ứng, mỗi hành động phải đóng góp vào sự tăng trưởng và thúc đây nhằm thoát khỏi đau 
khổ và đạt được sự giác ngộ, và để cung cấp năng lượng cho những hiệu quả trong tương lai và 
duy trì cuộc sống tốt hơn. 

“Có bốn chất nuôi đưỡng này để duy trì đối với những ai sinh tồn hoặc sự hỗ trợ đối với 
những người trong việc hướng đến một nơi sinh. Bốn chất đó là gì? Đoàn thực, thô hoặc tế; thứ 
hai là xúc thực, thứ ba là ý tư thực, và thứ tư là thức thực. Từ nhân tham ái đến nhân nuôi dưỡng. 
Từ sự chấm dứt tham ái đến sự chấm dứt nuôi dưỡng.”'? 

Là một trong những hệ quả cơ bản của những hành nghiệp của mỗi người, nguyên tắc 
bốn thức ăn cần được sử dụng rất khéo léo. Khi nó được giả định như dưỡng chất, cuộc sống duy 
trì và phát triển bởi chúng, và thiếu chúng thì những gì đó có thê bị tiêu diệt. Như thế, những hệ 
quả của những hành động này có thể rất khác biệt, vì những yêu cầu của thân và ý, vấn đề là 
cách mà chúng ta nuôi dưỡng thân và tâm của mình trong Thiện pháp hay Bắt thiện pháp; do 
vậy, chúng ta nên nên quán chiếu một cách thận trọng khi những tư tưởng phát khởi, bắt đầu với 
một vài vấn đề, kiểm tra nó là suy nghĩ tiêu cực hay tích cực bởi chính mình. 

Chỉ cần đừng quên về những cảm xúc mà chúng ta đầu tư vào các hành nghiệp của 
chúng, như Chánh nghiệp là bước thứ tư trong Bát chánh đạo, được biểu hiện bằng hành động từ 
Chánh kiến và Chánh tư duy, trợ giúp chúng ta trên con đường đến giác ngộ. Cũng thế, chúng ta 
nên biết Chánh nghiệp đòi hỏi một sự cống hiến lý tưởng đầy đủ khi thực hiện một hành động 
điều khiến tất cả bản chất và năng lực của con người, tất cả sức mạnh thể chất của chính mình, 
tất cả sự khôn ngoan của mình, và tất cả lòng thương yêu. Dĩ nhiên, nó cũng khá khó khăn đề đặt 


'“ MN 9, Sammaditthi Sutta: translated from the Pali by Ñanamoli Thera & Bhikkhu Bodhi 


122 |bid.... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 149 


tất cả năng lực của mình nhằm thực hiện mục đích mà không bị phân tâm bởi các yêu tố bên 
ngoài, tập trung đầy đủ trên toàn thê bản chất của cá nhân. Theo đó, khả năng tập trung là giá trị 
lớn trong bối cảnh này, và, tất nhiên, đòi hỏi sự thực hành liên tục. 

Như vậy, Chánh nghiệp có nghĩa là phân tích khá nghiêm ngặt về các hành động của 
chính bạn, trong đây bao gồm một sự suy nghĩ cân trọng thay vì chỉ theo sau những quy tắc. 
Trong khi bắt đầu thực hiện một hành động, nếu chúng ta đang theo lời dạy của Đức Phật, trước 
hết chúng ta nên xác tín rằng đó không có gì trái với năm giới đã tiếp nhận, và rồi suy nghĩ về 
những hệ quả tiềm ẩn, cả tích cực và tiêu cực để tránh về sau. Hãy nhớ rằng tất cả hành động 
cuối cùng đều mang lại nỗi đau hay niềm vui, và không ngừng rèn luyện tâm của chúng ta trong 
kế hoạch đúng đắn. Hơn nữa, chúng ta luôn luôn duy trì chánh niệm và tập trung đối với những 
cảm xúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó, như Chánh nghiệp cũng là một hành động tương tác, mà 
tất cả lực lượng thể chất và tỉnh thần được chỉ dẫn. Theo đây Chánh nghiệp thúc đây và điều 
chỉnh không chỉ đối với thực tế về sự chân chánh của hành động liên quan đến giáo lý của Đức 
Phật, mà còn là sự thực hành liên tục của tâm để đạt được hiệu quả tối đa của hành nghiệp. 
Trong Phật giáo, cũng có những sự thực hành hỗ trợ để phát triển trí tuệ thanh tịnh của chúng ta 
đối với các trạng thái cao hơn của hiện hữu và ý thức nói chung. Người ta tin rằng phương pháp 
tốt nhất đối với sự phát triển như vậy là thiền, được thực hiện trong bối cảnh đời sống tâm linh 
Phật giáo, gọi là “Bhavana'. Theo giáo lý của Đức Phật, có bốn trạng thái cao hơn của tâm (tứ 
thiền), từng trạng thái thiền nâng tâm thức lên cao. Như vậy, sự thành công trong việc phát triển 
tâm được đo lường như là một thành tựu về một trình độ cao hơn của Chánh nghiệp, được gọi là 
dhyanas - Thiền (Sanskrit, Pali - jhanas). Điều này hầu như không thể mô tả, vì chúng hoàn toàn 
thay đổi cấu trúc của thế giới bên trong và bên ngoài. Trong trường hợp như vậy, Đức Phật đã 
diễn tả chúng với một cách ân dụ mang tính tượng trưng, nhưng trong bản chất, không có gì phải 


đê thêm nữa. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 150 


Sơ thiền là một trạng thái thiền (trong tứ thiền) đầu tiên cao hơn; đề đi vào sơ Thiền, như 
Đức Phật nói, cách duy nhất đề đạt được trạng thái thiền này là thoát ly sự sanh khởi từ ái dục, từ 
những tà nghiệp, và những phẩm chất bắt thiện, sau khi đạt nó, hành giả phát khởi sự an vui (ly 
sanh hý lạc), tâm sinh khở này nhờ sự tu tập tuệ giác thành công. “Trạng thái rỗng rang của toàn 
thân tràn đầy sự hỷ lạc phát sinh bởi sự ly dục. Trạng thái tâm này có thê được ví như xà phòng 
hòa với nước: 'Cũng như nếu một người khéo tắm hoặc có người đang học cách tắm sẽ đồ cục 
bột tắm vào thau tắm và nhồi nó, rồi rưới nước vào nó, như thế cục xà phòng của ông ta đưọc 
hòa tan, mịn âm, thấm vào thân và không chảy giọt khi tắm; cũng thế, các thầy Tỳ Kheo, giống 
như sự tràn ngập thân này với niềm hỷ lạc của việc từ bỏ Tà nghiệp và ly dục. Sự rỗng rang của 
toàn thân hành giả tràn ngập bởi niềm hỷ lạc phát sinh từ việc xả ly đồ 

Đề đạt được trình độ thứ hai (nhị thiền), một nhà sư phải đạt đến trạng thái định tĩnh từ 
hỷ và lạc nhờ tư duy tu tập Chánh hạnh và sự tĩnh lặng của chính mình (định sanh hỷ lạc). Đề 
cho chúng ta thấy bản chất của thiền thứ hai, Đức Phật bảo "Cũng giống như một hồ nước vào 
mùa xuân, nước dâng lên từ bên trong, không có dòng chảy từ phía đông, phía tây, phía bắc, 
hoặc phía nam, và theo định kỳ, bầu trời tuôn xuống những trận mưa rào, vì vậy suối nước mát 
trào lên từ bên trong hồ thắm nhuằn bởi nước mát, tràn đầy nước mát lạnh, ở đây không có chỗ 
nào của hồ nước mà không được thấm nhuân bởi làn nước mát dịu; cũng thế, các Tỳ kheo thấm 
nhuần, tràn khắp thân thê này với niềm hỷ và lạc sanh do sự định tĩnh. Sự rỗng rang của toàn 
thân hành giả tràn ngập bởi hý và lạc sanh do định tĩnh ...'“ 

Sau khi vượt qua trình độ thứ hai của tâm, hành giả có một cơ hội để đi xa hơn nữa, với 
việc xả ly trạng thái hỷ, hành giả vẫn trụ ở định tĩnh, chánh niệm, và tỉnh giác, và cảm nhận sự 
an lạc khắp toàn thân (ly hỷ diệu lạc). Thí dụ cho trạng thái tam thiền này là: "Cũng như trong 
một cái hồ sen xanh, trắng, hoặc màu đỏ, ở đây có một số hoa sen xanh, trắng, hoặc màu đỏ được 
sinh ra và phát triển trong nước, chìm ngập trong nước và nây nở mà không vượt lên khỏi mặt 


*3 AN 5.28, Samadhanga Sutta: The Factors of Concentration 


14 Ibid.,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 151 


nước, do đó chúng đang thấm nhuằn, tràn ngập với nước mát nước mát từ rễ đến đọt của chúng, 
và không có những bông sen xanh, trắng, hoặc màu đỏ nào mà không thấm nhân nước mát lạnh; 
cũng như thế, vị Tỳ kheo thấm nhuần, tràn ngập thân với sự an lạc từ sự xả ly trạng thái vui 
sướng...”!2 

Cuối cùng, tứ thiền là trạng thái thiền hoặc đhyanas cao nhất dành cho những hành giả 
đã vượt qua được những tâm tưởng đối với vui và khổ và sự phân biệt giữa chúng, vượt lên 
những niệm đối đãi đó (xả niệm thanh tịnh). Theo lời Phật dạy thì trạng thái này được định nghĩa 
như sau: "Và cao hơn, với sự xả ly lạc và khổ- là với sự biến mất trước của hưng phấn và phiền 
não trước đó — hành giả thể nhập vào trạng thái thiền thứ tư: sự thanh tịnh của niệm xả và chánh 
niệm, không vui không khổ. Hành giả an toạ, thấm nhuần thân với một sự tỉnh thức thanh tịnh 
sáng rỡ, như thế toàn thân hành giả không có chỗ nào mà không có ý thức thanh tịnh, sáng 
suốt.”!26 

Như thế, Chánh nghiệp là hành động chân chánh căn cứ trên hai phương diện: thân và 

tâm. Về phương diện của thân, Đức Phật khuyên hàng Phật tử tại gia hành trì năm giới cắm ” và 
không làm tất các các việc ác khác, vì sự thiết lập hạnh phúc, an lạc cho mình và người. Xa hơn, 
đối với những hành giả đang đi trên con đường giác ngộ, Đức Phật đã gợi ý bốn trạng thái thiền 
để giữ cho tâm xả ly những ham muốn, dục lạc và những tư tưởng chấp trước, nguyên nhân gây 
phiền não cho nội tâm, che lấp ánh sáng thanh tịnh của chơn tâm. Người thực hành Chánh 
nghiệp thì thân tu thiện nghiệp, tâm luôn chánh niệm, xả ly; đó cũng là ý nghĩa toàn bộ lời dạy 
của Đức Phật. 

“Không làm những gì ác 

Siêng làm những hạnh lành 


12 Ibid... 
1 Ibid,.. 


127 


B4 X#&@/4skKHÀS (422 (XZã/AZ4) ) : “iấM HỆ, {FÉA:IE3SDE2RfỆfZŒ, BẾ-MHHjùM, HẾẤTBÍT. ñế 
HỆ, 38RŠ2š 1E 5. 








Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 152 


Giữ tâm luôn thanh tịnh 
Là lời chư Phật dạy.” 
(Sabbapapassa akarana] 
Kusalassa upasampada 
SaciffapariyodapanaJ 


Efaj buddhana sasanaj.) '”° 


6.5 CHÁNH MẠNG (samyag-ãjTva / sammä-ãjTva) 

Giai đoạn tiếp theo của Bát Chánh Đạo gọi là Chánh mạng (Pali: Samma AJiva). Chánh 
mạng là sinh kế, là nghề nghiệp để nuôi bản thân và gia đình đúng với lời dạy của Phật, có lợi 
cho mình và không tổn hại đến các chúng sinh khác. Trong Phật giáo, Chánh mạng bao hàm yếu 
tố tự lợi và lợi tha, ngoài việc nuôi thân thì lòng từ bi cũng cần nuôi dưỡng; Thiếu lòng từ bị, 
sinh kế trở thành Tà mạng, gây nên bất thiện nghiệp mà người làm không thê không chịu trách 
nhiệm. 

Sangharakshita (Tăng Hộ) trình bày nó trong mối quan hệ với khái niệm về một xã hội lý 
tưởng - theo ý kiến của ngài, Chánh mạng là một trong những mục tiêu chính của Phật giáo. 
Trong mối liên hệ này, trước hết Sangharakshita cho rằng tất cả chúng ta, thậm chí sự vĩ đại nhất 
của chúng ta, giấc mơ về một thế giới hoàn hảo, là nơi sinh sống của một xã hội hoàn hảo, và 
giấc mộng không tưởng này chỉ là một cách đề vượt lên trên sự tồn tại thường ngày của chúng ta. 
Những giấc mơ như vậy có thể là một tầm nhìn của New Jerusalem trong kinh Thánh, nhà nước 
Cộng hòa của Plato, thành phố Mặt Trời của Campanella, Utopia của Thomas More v.v... và 
Phật giáo cũng cho chúng ta một khái niệm về một cõi thanh tịnh (Sukhavat) - Cực Lạc, Tây 
phương; trong cõi này không có phiền não, không đau khổ, không có bệnh tật, không có xung 


đột, thậm chí không có sự hiêu lâm v.v... và ngay cả thời tiệt xâu cũng không có ở Cực Lạc. 


xe ccbs.ntu.edu, DhP138 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 153 


Tuy nhiên, Sangharakshita xác quyết rằng Phật giáo không phải chỉ là những ước mơ; trái lại, nó 
là rất thực tế - bởi vì nó nhằm mục đích tạo ra một xã hội hoàn hảo mới ngay tại đây, trên hành 
tinh của chúng ta, trong những quốc gia và quê hương của chúng ta. Vì vậy, Sangharakshita lập 
luận rằng giai đoạn thứ năm của Bát chánh đạo đại diện cho một sự chuyển hóa đối với xã hội 
của chúng ta thành một xã hội mới. '“° 

Hơn nữa, trong luận điểm của mình, Sangharashita cho rằng tất cả các giai đoạn trước đó 
quan hệ đến những thay đổi về kinh nghiệm cá nhân, những kinh nghiệm tổn tại bị phân tách, 
trong khi giai đoạn này cân nhắc đến một xã hội, một kinh nghiệm tập thể. Do đó, ông ta tự hỏi 
tại sao ở giai đoạn thứ năm của Thánh đạo lại nằm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống tập thê 
(theo Sangharashita, có ba lĩnh vực: lĩnh vực xã hội, lĩnh vực chính trị, và lĩnh vực kinh tế), Đức 
Phật lại giới hạn mình với khía cạnh kinh tế, tại sao Ngài chỉ dạy về việc tạo nên tiền bạc? 
Sangharashita tạo nên một đặc trưng để trả lời cho câu hỏi của mình: Điều này khá rõ ràng vì 
tình huống xã hội Ấn Độ vào lúc đó: hầu hết mọi người đều không ở trong thể chế chính trị, và 
hệ thống giai cấp hầu hết đuợc xác định trong tất cả các mối tương quan xã hội; do đó, điều duy 
nhất được biết là tất cả người Ấn Độ là những gì họ làm vì cuộc sống, vì sự lao động của họ. Đó 
là lý do rõ ràng tại sao Đức Phật xem các khía cạnh kinh tế của sự tồn tại tập thể là quan trọng 
nhất và tạo nên một phần của Bát chánh đạo.!”9 

Cuối cùng, Sangharashita đưa ra sự phân tích khái niệm về Chánh mạng. Rõ ràng là với 
thế giới quan Phật giáo, khi chúng ta dành rất nhiều thời gian và công sức cho công việc của 
chúng ta, nó có tác động nghiêm trọng vào thân và tâm của chúng ta. Và phần đông mọi người 
trong thế giới đều làm việc, và công việc cũng rất nhiều. Tác giả cho thấy một ví dụ về một 
người làm việc tại một lò mồ, và ngạc nhiên một cách khủng khiếp về sự biến đổi tâm lý của 
người ấy ngay sau khi giết hại chúng sanh như thế nào. Ông ta cũng cung cấp một số liệu thống 


vn Sangharakshita, The Buddha”s Noble Eightfold Path, p.58-59 


*39 Ibid.... p.61-62 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 154 


kê rằng 66% công nhân lò mồ có vấn đề về tâm thần nghiêm trọng. °! Và lò mồ đó chỉ là một hạt 
cát trong bãi cát: có hàng triệu việc làm tạo nên sự tổn thương khó có thê phục hồi bên trong bản 
chất của chúng ta, che khuất tâm trí của chúng ta, và leo thang đau khổ cho chúng ta. Đó là lý do 
tại sao các khái niệm về Chánh mạng là rất quan trọng, và ngày càng nhiều Phật tử trên thế giới 
từ bỏ công việc cũ của họ vì lý do đó. 

Đạo phần của Chánh mạng ngụ ý những gì là sai (hoặc tà mạng) tạo ra cuộc sống trong 
những hoàn cảnh như vậy, và cuối cùng sẽ cản trở bạn trên con đường đến giác ngộ. Đức Phật 
nói rằng: "Và này các Tỳ kheo, Chánh mạng là gì? Có trường hợp một đệ tử của những người 
cao quý, đã từ bỏ nghề nghiệp bất thiện, nuôi thân mạng của mình với Chánh mạng: Như thê, Tỳ 
kheo, đây được gọi là Chánh mạng. ”” Người ta phải xác quyết rằng nghề nghiệp mình là đúng 
đẫn: hợp pháp, hòa bình, lương thiện, và không có hậu quả gây hại cho chính mình và các chúng 
sanh khác. 

Đức Phật đã chỉ ra năm loại hoạt động gây nguy hại nhất khi tham gla Vào: 

1) Những hoạt động liên quan đến việc sản xuất và bán súng, cũng như các loại vũ khí 
hủy diệt. 

2) Những hoạt động liên quan đến việc mua bán các chúng sinh khác, chăng hạn như 
buôn bán nô lệ, hoặc mại dâm. 

3) Những hoạt động liên quan đến việc sản xuất thịt, vì nghề nghiệp này cần giết một 
chúng sanh. 

4) Những hoạt động liên quan đến các chất độc hại, gây ảnh hưởng đến trạng thái của ý 


thức chúng ta, chẳng hạn như ma túy và rượu. 


131 , 
Ibid..., p.63 
'32 SN 45.8, Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 155 


5) Những hoạt động liên quan đến việc sản xuất hoặc bán các chất độc, được tạo ra để 
giết hại; ngay trong thời của Đức Phật Gautama, có một nghề như vậy: một người hành nghề này 
có thê đi mua thuốc độc cho một vụ giết người. ”° 

Sangharashita phân tích rằng ngay cả một mối quan hệ nhẹ đối những hoạt động này 
cũng không tránh khỏi bất thiện nghiệp. Ví dụ, bạn có thê chỉ có một phần trăm cổ phần trong 
một công ty vật lý sản xuất hoặc cất chứa vũ khí hạt nhân không đáng kể, và do đó bạn vẫn chịu 
trách nhiệm đối với điều đó, bạn chính là người trợ giúp sản xuất vũ khí hạt nhân; như thế, từ 
quan điểm của Phật giáo, bạn đang bước trên con đường sai lầm. '” 

Những nghề nghiệp bất thiện khác mà Đức Phật đề cập đến là giao dịch với sự lường gạt 
(hoặc dùng trò ảo thuật), dối trá (ví dụ, đưa ra rất nhiều tin tức không trung thực được loan tải 
ngày nay, về các chính trị...), cho vay nặng lãi (như cửa hiệu cầm đò), và làm thầy tiên tri (thầy 
bói, nhà chiêm tinh). °Š Ngay cả những nghề diễn kịch cũng không được Đức Phật chấp nhận khi 
Ngài trả lời những câu hỏi của một diễn viên; Ngài nói rằng nghề diễn kịch không thê đi đến cõi 
hạnh phúc, nhưng, thực tế, đi xuống cõi đau khổ bởi vì phần nhiều họ chỉ góp phần đối với suy 
thoái của người khác, chia sẻ tính chất hư ảo của họ đối với khán giả." Tuy nhiên, về cơ bản, 
bất kỳ nghề nghiệp nào vi phạm các nguyên tắc của Chánh nghiệp và Chánh ngữ, hoặc có những 
tác hại đối với bất kỳ ai được coi là Tà mạng đối với Phật tử. 

Sau khi hiểu rõ khái niệm về Chánh mạng, chúng ta nên cố gắng ứng dụng nó vào thế 
giới hiện đại, bởi vì xã hội đã bước qua những thay đổi lớn về kinh tế kê từ thế kỷ thứ năm trước 
kỷ nguyên. Sangharashita giúp chúng ta với điều đó bằng cách chia khái niệm này thành ba 


phần: Công việc, nghề nghiệp, và thời gian. 'È7 


33 AN5:177, Vanijja Sutta, Business (Wrong Livelihood) 


= Sangharakshita, The Buddha”s Noble Eightfold Path, p.65 
® MN 117, Maha-cattarisaka Sutta: The Great Forty 
Sangharakshita, The Buddha“s Noble Eightfold Path, p.65-66 
137 z 

Ibid... 


136 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 156 


Theo đây, công việc có thê được chia thành bốn loại: Loại công việc thứ nhất là có hại 
cho người khác, như chúng ta đã thảo luận ở trên - chúng không thê là chân chính trong mọi 
trường hợp. Loại thứ hai thì không phải là công việc tiêu cực, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến 
người khác một cách bắt thiện, nuôi dưỡng những cảm xúc tàn phá, chăng hạn như tham lam, đó 
là công việc của các nhà quảng cáo, gửi những thư rác trên Internet và v.v... Loại thứ ba là những 
công việc có thê được chuyền hóa thành một phương tiện chân chính nếu chúng ta thực hiện một 
vài nỗ lực, ví dụ như một điều gì đó thông thường như làm việc trong văn phòng với tư cách là 
một người quản lý. Loại cuối cùng là những công việc không đòi hỏi nhiều áp lực tỉnh thần lắm, 
đó là những công việc giản đơn, và Sangharashita khuyến khích những khía cạnh tốt cho Phật tử 
đề không đánh mất năng lực nhằm thích ứng với việc thực tập thiền. '”Š 

Đối với nghề nghiệp, Sangharashita định nghĩa nó là "một phương tiện sinh kế, nuôi thân 
mạng vốn liên quan trực tiếp đến những gì mà người ta coi là tầm quan trọng nhất trong đời sống 


"132 Nó là khuynh hướng khi người ta xem nghề nghiệp của ông ấy, bà ấy là một 


của Con người. 
niềm vui, chứ không phải vất vả. Điều này hy hữu và chỉ cá thể, nhưng nó thực sự là tình trạng 
hoàn hảo mà chúng ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Phật giáo. 

Phạm vi thời gian là khoảng bao nhiêu thời gian để làm một công việc nào đó từ người 
làm việc và có giá trị đối với nó. Thông thường sự tham lam tiền bạc và mọi thứ (như sản phâm 
của Apple đã trở thành sự ham muốn và nỗi ám ảnh trong thời đại chúng ta) che lấp tâm trí của 
chúng ta, và chúng ta cống hiến chính mình cho tiến trình tạo ra đồng tiền tiếp tục, điều này chỉ 
đem đến cho chúng ta sự căng thăng với của cải vật chất không ngừng áp đặt chúng ta từ màn 
hình TV, Internet và rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè của chúng ta đã rơi vào làn sóng năng suất 
thành công'. Khi làm việc, đặc biệt một điều là không thực sự có bất cứ điều gì tốt cho thế giới 
này, chỉ là đánh mất tất cả năng lực của cá nhân, người ấy không thể trở thành một Phật tử, vì 
con đường của Bồ Tát đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến. 


8 Ibịd,.. 
*3 Ibid.,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 157 


Nền kinh tế toàn cầu của chúng ta làm phức tạp thêm các biện pháp phòng ngừa để 
không gây hại cho người khác. Ví dụ, bạn phải làm việc trong một xưởng chế biến gây tốn hại 
đến môi trường, làm việc trong nhà máy chế biến thức ăn động vật, làm việc trong một công ty 
sản xuất bia và rượu, làm việc trong một công ty khai thác sức lao động của người khác, làm việc 
cho một tập đoàn cạnh tranh sản phẩm. ..Vì để nuôi thân và gia đình và không còn sự chọn lựa 
nào hơn, chúng ta phải tiếp tục. Tuy nhiên, đừng quên rằng chúng ta phải chịu hành vi cho những 
gì mình làm. Nếu chúng ta ý thức rằng tất cả chúng sanh đều có sự liên kết với nhau, chúng ta 
tìm cách khác để tách mình từ bất cứ điều gì “bất tịnh” là không thể, và không thực sự là thiện 
nghiệp; như thế, chúng ta mới không làm thương tổn lòng từ bi của chính mình. Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh viết: "Đề thực hành Chánh mạng (samyag ajiva), bạn phải tìm một cách để kiếm sống 
mà không gây hại đến lý tưởng từ bi của mình. Phương cách mà bạn nuôi dưỡng cho mình có thể 
là một biểu hiện của tự ngã sâu thăm nhất của bạn, hoặc nó có thể là một nguồn đau khổ cho bạn 
và những người khác. "... Nghề nghiệp của chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết và lòng từ bi 
của chúng ta, hoặc làm tiêu mòn chúng. Chúng ta nên ý thức đối với những hệ quả, xa và gần 
trong cách sinh kế chúng ta. “9 

Như thế, đối với hàng Phật tử, cự tuyệt với Tà mạng, với những gì gây tổn hại mọi loài, 
với phương châm từ bi thì mới gọi là người có đời sống Chánh mạng. Nuôi dưỡng bản thân và 
gia đình không phải trên sự đau khổ của các chúng sanh khác, đó là ý thức sống, và sống có ý 
nghĩa cho mình và người. Cao hơn Đức Phật cũng khuyên hàng xuất ø1a ngoài việc nuôi dưỡng 
thân mạng bằng hạnh khất thực, Ngài cũng nhấn mạnh đến việc nuôi duỡng tâm bằng việc ly 
dục, chánh niệm, tu tập Thánh đạo đạt đến tâm cao thượng siêu việt, như kinh MahacattärTsaka 
thuộc Majjhiưma Nikaya đã phân tích như sau: 

"Và chánh mạng là gì?... có hai loại: Có Thế gian chánh mạng, có phước báo, có kết quả 


đạt được; Có Xuất thế gian chánh mạng, vô lậu, siêu viỆt, yếu tố của Thánh đạo. 


1° The Heart of the Buddha's Teaching, Parallax Press, 1998, p. 104 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 158 


"Và Thế gian chánh mạng, có phước báo, có kết quả đạt được là như thế nào? Là trường 
hợp một đệ tử của những người quý tộc từ bỏ Tà mạng và duy trì cuộc sống của mình với sinh kế 
đúng. Đây là Chánh mạng có phước báo, có kết quả đạt được. 

"Và Xuất thế gian chánh mạng, vô lậu, siêu viỆt, yếu tố của Thánh đạo là như thế nào? 
Ly dục, tiết chế, xả ly, lìa Tà mạng, tu tập phát triển con đường Thánh đạo với tâm cao thượng, 


tâm không còn hữu lậu, đó là người là hoàn toàn chứng đạt Thánh đạo cao quý.”'*" 


6.6 CHÁNH TINH TẤN (samyak-vyãyãma / sammã-vãyãma) 

Chánh tỉnh tấn (samyak-vyãyãma / sammäã-vãyãma) là nguyên tắc thứ sáu của Bát chánh 
đạo. Vyãyãma có nghĩa là nỗ lực — tỉnh tấn, và Samyak có nghĩa là hoàn hảo; vì vậy nó là nỗ lực 
hoàn hảo, và nó cũng được dịch là “Chánh tinh tấn. Còn gọi là Chánh phương tiện, Chánh trị 
hay Đề trị; có nghĩa là nỗ lực đúng đắn, dứt ác tu thiện, bỏ ác làm lành, nỗ lực tự giác, khiến cho 
tâm ác chưa sanh thì không thể sanh, tâm ác đã sanh thì liền dứt trừ; tâm thiện chưa sanh thì 
khiến sanh khởi, tâm thiện đã sanh thì đạt đến hoàn thiện. 

Yếu tố này cũng ngụ ý rằng người thực hành áp dụng một sự nỗ lực lâu dài để bỏ đi tất 
cả những tư tưởng tiêu cực và có hại đối với lời nói và hành động. Đồng thời, những nỗ lực được 
thực hiện nhằm phát triên những suy nghĩ, lời nói và hành động tích cực và thiện ích đốivới bản 
thân và người khác; và tất cả những sự thực hành tinh tấn cũng sẽ không gây ra sự khó khăn và 
thối thất trong việc nỗ lực loại trừ điều ác và phát triển điều lành. Chính Đức Phật đã đưa ra một 
định nghĩa đối với nguyên tắc Chánh tỉnh tấn: 

"Và này các Tỳ kheo, Chánh tinh tấn là gì? 

[ï] "Khi một vị Tỳ kheo phát khởi ham muốn, nơi đây nỗ lực, vận dụng sự bền chí, kiên 
trì và cố gắng với mục đích của mình để ngăn ngừa những phiền não ác và bất thiện chưa phát 


sinh thì không có cơ hội phát sinh 


“ MN 117, Maha-cattarisaka Sutta: The Great Forty 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 159 


[ii] Khi vị ấy phát khởi ham muốn, nơi đây nỗ lực, vận dụng sự bên chí, kiên trì và cỗ 
gắng với mục đích của mình để xả ly các phiền não ác và bắt thiện đã phát sinh. 

[ii] Khi vị ấy phát khởi ham muốn, nơi đây nỗ lực, vận dụng sự bền chí, kiên trì và cố 
gắng với mục đích của mình để ngăn ngừa các phiền não ác và bất thiện chưa phát sinh. 

[iv] Khi vị ấy phát khởi ham muốn, nơi đây nỗ lực, vận dụng sự bền chí, kiên trì và cố 
gắng với mục đích của mình để duy trì sự sáng suốt, tăng trưởng, sung mãn, phát triển tối cao 
của những điều thiện đã phát sinh. Như thế, các Tỳ kheo, đây được gọi là Chánh tinh tấn.”'' 

Sangharashita nhắc lại răng phần thứ hai (Chánh tư duy), thứ ba (Chánh ngữ) và thứ tư 
(Chánh nghiệp) của Bát chánh đạo liên quan đến VIỆC chuyền hoá cá nhân cá nhân, trong khi 
phần thứ năm (Chánh mạng) có liên quan đến xã hội như một toàn thể. Với giai đoạn thứ sáu- 
Chánh tinh tấn, chúng ta quay trở lại chủ đề của sự chuyển hóa cá nhân, đặc biệt là sự chuyền đổi 
ý chí cá nhân, nhưng nền tảng ảnh hưởng của Chánh tinh tấn là có nhiều sự bao hàm đối với xã 
hội với tác động của nó. Nền tảng này thực sự là toàn thê thế giới của chúng sinh, toàn thê quá 
trình phát triển. Vì lý do đó, Chánh tinh tấn thực tế tượng trưng cho đời sống tâm linh được coi là 
một đỉnh cao của tiến trình phát triển toàn bộ, sự phát triển ý thức của con người. “ 

Nó cũng biểu hiện rằng trong nhiều ngôn ngữ của Ấn Độ hiện đại (Hindi, Marathi, và 
Gujerati) từ vyãyãma được dùng đề chỉ các bài thực tập thể chất, đặc biệt là kết hợp với sự thê 
dục thê thao. Trong bối cảnh của Bát chánh đạo và tất cả phạm vi Phật giáo, điều này thực tế tập 
trung sự chú ý của chúng ta về sự hoạt động và động lực đối với đời sống tỉnh thần. Phật tử 
không phải là những người đọc kinh điển bằng những nỗ lực của người khác trong khi đang ngồi 
với một tách trà trong một chiếc ghế bành bên lò sưởi, ngay cả khi họ làm điều đó mỗi ngày. 
Trong đời sống tâm linh, bạn thực sự phải tạo nên nỗ lực, không nhất thiết sự cố gắng thể chất, 
nhưng sự nỗ lực chủ yếu là tinh thần, bởi vì đường dẫn đến Niết bàn là một con đường khó khăn, 


12 SN 45.8, Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path 


Knh Sangharashita, p. 70 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 160 


XS 2 TÀ VÀ VÀ . Ả ^ `... 2 ` ^ ÃẤ 144 
vì nó là vô cùng gian nan đê thanh lọc thân và tâm của bạn từ ba độc tô. 


(Sangharashita, tr. 70 
- 71). 

Sangharashita đề cập đếm hai loại nỗ lực trong thế giới quan Phật giáo. Có một sự nỗ lực 
hoàn hảo nói chung, và có một sự nỗ lực hoàn hảo đặc biệt là giai đoạn thứ sáu của Bát chánh 
đạo. Tuy nhiên, một vài loại nỗ lực là cần thiết ở mỗi giai đoạn của con đường (Sangharashita, p. 


71). Khía cạnh này chúng ta có thê minh họa bằng những lời của Đức Phật: 


"Hành giả nỗ lực từ bỏ tà kiến và thể nhập chánh kiến: Đây là Chánh tinh tấn của hành 


giả... 

"Hành giả nỗ lực từ bỏ tà tư duy và thể nhập vào chánh tư duy: Đây là Chánh tinh tấn của 
hành giả ... 

"Hành giả nỗ lực từ bỏ tà ngữ và thể nhập vào chánh ngữ: Đây là Chánh tinh tấn của hành 
giả... 


"Hành giả nỗ lực từ bỏ tà nghiệp và thê nhập vào chánh nghiệp: Đây là Chánh tinh tấn 
của hành giả ... 

"Hành giả nỗ lực từ bỏ tà mạng thể nhập vào chánh mạng:. Đây là Chánh tinh tấn của 
hành giả."'° 

Chánh tinh tấn là giai đoạn thứ sáu của Bát chánh đạo gồm các bài thực tập được khuyến 
nghị cho một sự thực hành nhằm đào tạo những nỗ lực hoàn hảo với bốn sự cô gắng: ngăn ngừa, 
diệt trừ, phát triển và duy trì. Những hành động này được xem như một đối tượng được gọi là 
những trạng thái tinh thần thiện và bất thiện. Trạng thái tỉnh thần bát thiện là "trạng thái bị ô 
nhiễm bởi tham muốn ích kỷ, hận thù, hoặc bởi ảo tưởng, rối loạn tâm thần, hoang mang, và 


"146 


thiêu quan điểm. Do đó, sự ngăn ngừa được nhận diện là một trong những tâm thái sẽ có mặt 


1# Ibid, p.70-71 


MN 17, Vana-pattha-sutta 
Sangharashita, p. 73 


145 
146 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 161 


và ngăn chặn chúng ta từ tình trạng bất thiện khi những cảm giác này xuất hiện với ý thức của 
chúng ta - chỉ đơn giản là để nó đi qua khỏi tâm của chúng ta. 

Diệt trừ là xóa sạch tư tưởng của chúng ta từ những trạng thái tỉnh thần bất thiện khi 
chúng đã xảy ra. Có năm Triền cái (pancanivarana) được đề cập trong giáo lý cho chúng ta biết 
về những chướng ngại thường cản trở vào tiến trình tiêu diệt. Triền cái là năm phiền não bên 
trong làm mê hoặc tâm thần, khiến cho tâm trí của chúng ta bạc nhược. Vì năm Triển cái này mà 
người tu tập không thể đạt được trạng thái thiền định sâu sắc, và do đó y không thể nhìn thấy TỐ 
ràng về sự thật, về thực tại. Những Triền cái này bao gồm tham dục (kaãmacchanda), hận thù, 
hoặc ác ý (vyãpãda), trạo cử và hối quá (uddhacca-kukkucca ), hôn trầm và biếng nhác (Thina- 
middha), và hoài nghỉ (vicikicchä). '“? 

Trong kinh điển có một ví dụ đẹp về nước ở trong bê: tham dục được so sánh với nước 
được pha với những màu sắc khác nhau. Hận thù có thể được so sánh với nước sôi. Sự biếng 
nhác và hôn trầm ví như nước đục và rong riêu. Trạo cử và hối tiếc ví như nước có gợn sóng bởi 
gió. Hoài nghi ví như nước bùn. Trong tất cả trường hợp này, tình trạng nước như vậy rất khó để 
nhìn thấy sự phản chiếu của chính chúng ta, cũng giống như trong trường hợp của năm Triển cái 
tinh thần, không cho phép chúng ta xác định rõ ràng thực tế và che khuất sự hiểu biết thiện lợi 
đối với chính chúng ta, sự thiện lợi đối với người khác. 

Những Triền cái rất thâm sâu và vô cùng khó khăn để vượt qua chúng một cách trọn 
vẹn- đòi hỏi sự thực hành lâu dài và toàn diện đối với con đường Phật giáo mới có thê. Người 
thực tập có thể hoàn toàn khắc phục được năm Triền cái và thể nhập vào trạng thái thiền chỉ 
(jhana), ở đây năm Triền cái mới hoàn toàn (hoặc sần như hoàn toàn) vắng mặt. Mặc dù vậy, 


chúng không bị tận diệt bởi thiền chỉ; chúng có thê bị tận diệt chỉ xuyên qua việc thực hành thiền 


'? Ibid, p.73-74 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 162 


quán (insight) dựa trên thiền chỉ (jhana). Sự thực hành về thiền quán (cái nhìn sâu sắc) dẫn đến 
sự tận diệt hoàn toàn của những trở ngại, cũng như các tạp nhiễm khác của tâm. '#8 

Trừ khi chúng ta đạt đến sự tập trụng trọn vẹn của tâm, chúng ta có thể nói chắc chắn 
rằng có ít nhất một sự trở ngại, và thậm chí nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là nhận ra những sự 
ngăn che trong sự ngăn che: vì chỉ bằng cách xác định nó như vậy, nó có thể đối lập với nó. 

Thường thì hành động nhận diện làm suy yếu Triền cái, vì ngay lập tức nó nhắc nhở 
chúng ta rằng mục đích của thiền là sự tập trung của tâm. Tuy nhiên, chúng ta có thể có xu 
hướng để tránh sự nhận diện này. Hầu hết mọi người có một Triển cái đặc biệt, đặc trưng chỉ cho 
họ một cách để 'bảo vệ' chính mình. Ví dụ, sự biếng nhác và hôn trầm có thể ngăn che thành 


công, khó có thê nhận diện chính nó. Điêu này xảy ra vào buôi sáng, chúng ta không muôn dậy 


2 
Ầ 


sớm: trước tiên, tâm trí từ chối chấp nhận rằng đã đến lúc thức dậy, và rồi tìm kiếm một cái cớ để 
chúng ta có thể năm trên giường thêm năm phút nữa. Khi tâm chúng ta đang đang bị tác động bởi 
ác ý, chúng ta hầu như không thấy mệt mỏi đề tìm cho ra những lỗi lầm của người khác, và cứ 
tiếp tục lưu vào bộ nhớ tất cả những nỗi đau đớn và khó chịu đã xảy ra với chúng ta. Điều cần 
thiết là nhận thức rõ rằng chúng ta đang đối phó với một sụ trở ngại để tập trung tâm ý. Có rất 
nhiều kỹ thuật và thủ thuật cho phép bạn tái tham gia vào tiến trình của thiền. Bốn sự giải độc cơ 
bản là như sau: 

Đầu tiên là suy nghĩ về những hệ quả mà có thể là kết quả của sự tăng trưởng không 
kiểm soát được đối với các Triền cái. Điều gì xảy ra nếu chúng ta không làm việc với khuynh 
hướng của chúng ta vốn dĩ khiến chúng ta bị điên đảo, hận thù và nghi ngờ? Rõ ràng rằng chúng 
sẽ phát triển nêu tính cách của chúng ta ngày càng rơi dưới sự tác động của chúng. Nếu chúng ta 
nghĩ về tầm quan trọng đối với những gì chúng ta làm, điều này sẽ trở nên rõ ràng và tâm sẽ có 


xu hướng trung hơn. 


'8 Ibid, p.73-75 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 163 


Cách thứ hai là phát triển phẩm chất của những gì đối lập với một Triền cái nào đó. Nếu 
có sự nghi ngờ, hãy tăng cường sự tự tin; nếu có sự lười biếng, hãy tăng cường năng lực; nếu có 
sự quan ngại, hãy thể nhập vào trạng thái an tịnh; nếu tâm là quá căng thẳng, hãy thư giãn nó; 
nếu nó đi lang thang quá nhiều, hãy tăng cường sự tập trung. Nói cách khác, một khi con đường 
chánh niệm phát sinh thì làm sao mà trạng thái tiêu cực của tâm có thê phát sinh; chúng ta nhằm 
đến sự cân bằng nó và phát triển một phẩm chất tích cực mới làm suy yêu hoặc vô hiệu hóa được 
những trở ngại gặp phải. 

Cách giải thứ ba là để trạng thái của tâm thênh thang như bầu trời. Đôi khi, chúng ta 
càng kháng cự một trạng thái đặc tính của tâm ý, nó càng mạnh mẽ hơn. Nếu hai phương pháp 
trên không hỗ trợ được, cố gắng tạo ra một tâm thái: “tâm giống như một bầu trời trong xanh, và 
những Triền cái là những đám mây. Ứng dụng theo cách này, chúng ta nhận diện có một sự hiện 
hữu Triển cái, và chỉ quan sát nó. Chúng ta cứ nhìn nó phô bày như thế nào trong không gian tâm 
của chúng ta với các hình thái của những tưởng tượng, lo âu, bóng dáng... theo dõi hiện ảnh của 
tất cả những gì xảy ra. Chúng ta quan sát chặt chẽ, nhưng cố gắng đừng tham gia quá vào tiến 
trình này, nếu không, điều này sẽ chỉ 'nuôi dưỡng” những trở ngại. Nếu chúng ta quan sát một 
cách kiên nhẫn, không quá lệ thuộc, sự trở ngại cuối cùng sẽ mất đi sức mạnh và tan biến. 

Cách giải thứ tư là sự đàn áp. Đây là một sự lựa chọn phương sách cuối cùng: chúng ta 
chỉ cần nói 'không' với sự chướng ngại và đây nó ra. Phương pháp đàn áp là hữu ích nhất khi 
một sự trở ngại là yếu đuối và khi chúng ta tin chắc rằng chúng ta không nên cho nó hiếu khách. 
Nếu trở ngại lớn quá hoặc nếu chúng ta đang ở trong một tình trạng xung đột tinh thần, việc sử 
dụng các phương pháp này có thể gây ra tác dụng phụ bắt lợi. Khi chúng ta đang quá sốt sắng, nó 
thường gây ra sự căng thắng, vô cảm, và sự thất niệm của tâm. Do đó, phương pháp thực tiễn 
nhất là ứng dụng sự ức chế chỉ khi những Triền cái rất yếu. Khi tâm trong sáng và trạng thái tích 


cực, sự diệt trừ Triền cái như thế thì khá đễ dàng. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 164 


Cuối cùng, nếu những phương pháp này không thê hỗ trợ, vẫn còn có phương hướng gọi 
là “quay về với Phật” mà đôi khi những phương pháp trên không thể giúp chúng ta đối phó với 
những trở ngại. Trong lúc toàn bộ thời gian thực hành, hoặc đa phần tâm bị loạn động hoàn toàn 
từ mục tiêu của thiền định, điều này rất quan trọng không nên tuyệt vọng khi nó xảy ra. Việc cần 
thiết để cân nhắc sự thực hành từ điểm nhìn của toàn bộ quá trình phát triển. Chúng ta đều có 
những thế mạnh thuộc về những ham muốn và khuynh hướng vô thức, và cuộc tranh đấu đôi khi 
không thể tránh khỏi. Chúng ta phải tự nhắc nhở chính mình rằng chúng ta đã làm mọi điều có 
thể, chúng ta đã cố gắng một cách chân thành. Những nỗ lực này nhất thiết phải cho kết quả tốt, 
ngay cả trong lúc thiền mà chúng ta đã không có bất kỳ sự thay đổi nào đặc biệt. Đến với sự 
nương tựa (Quy y) không phải là một cách đối phó nhiều với những Triền cái, mà là một trạng 
thái đặc biệt, giao tiếp với điều mà chúng ta cố gắng duy trì và sau một giai đoạn tu tập. Chúng ta 
cần phải tái khẳng định sự cam kết của chúng ta để thực hành, hoặc, trong ngôn ngữ của truyền 
thống, quay về nương náu. Vì vậy, chúng ta xác định lại lời cam kết của chúng ta để phát triển 
những phẩm chất của con người cao quí hơn, cho đến khi chúng ta đạt đến sự giác ngộ (ý nghĩa 
của Đức Phật), lời dạy của Phật (Pháp), và tất cả những người tu tập (Tăng). '“” 

Tóm lại, Chánh tinh tấn có hai loại: Thân tỉnh tấn và tâm tinh tắn. Thân tỉnh tấn là thân 
thực hành các thiện pháp, chịu mọi kham nhẫn, vượt qua những thử thách bên ngoài để thành tựu 
chí nguyện. Tâm tỉnh tấn là nhẫn chịu với những điều trái ý, phát triển những duy tích cực, diệt 
trừ ác pháp phiền não bên trong, đồng thời tu tập Phật pháp đề đạt đến sự giác ngộ an lạc viên 


mãn.'°0 


1 Ibid, p.74-77 
150 


























( @#ãfmjJiiRrie) (CJ\T†7JLÄŠ) : “EU, 5Ã ƑI|⁄kẨX ° KBSPfTIfX › 3 ÄElXli|BEE27/fE › ZX2J]EfS 
frZl8)5 › TH ' 7N EEIR ° XK8ER3X/ASirr ° bí} F27) 4E RE ( HKIHIRTSHETEAPIHLJMEL 
° “) @#ãfuJiifttrìe) (/\ T734) : “'H"zØ), 5A3 R|ZEẤX › ZKWfffX › ZiEllšiñ|5fEff s X39 
MSPISZ1ã8)E › THÍ“ ' 7NEEIR ° XE 28/4 Sfrr + đíị F22: EM ¡ HÀ KIHIRESHETCA 


TH” 















































































































































































































































Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 165 


Phật tử thực hành Chánh tinh tấn có thể thành tựu tâm nguyện an lạc, và có khả năng trợ 


giúp người khác đạt được một số lợi ích ngay trong cuộc sống hiện tại này. 


6.7 CHÁNH NIỆM (samyak-smrti / sammäã-sati) 

Chánh niệm bao gồm Tứ niệm trụ hay còn gọi là Tứ Niệm xứ (Pali : satipatthãna, 
Sanskrit : smrtyupasthãna), nghĩa là tùy niệm quán chiếu ở nơi thân, thọ, tâm và pháp; tức là bốn 
loại sở duyên tu tập nhằm đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt (Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, 
quán tâm vô thường, và quán pháp vô ngã). Trên căn bản Chánh kiến, và tùy theo giaI trình tu 
tập Chánh niệm về Tứ niệm xứ mà chúng ta đạt được trí tuệ khác nhau. Đức Phật dạy rằng:”Này 
các Tỳ Kheo, ở đây có một pháp tu tập, có thê khiến chúng sanh thanh tịnh, vượt thoát sầu, bi; 
diệt trừ khô ưu, đạt đến như lý, hiện chứng Niết bàn, đó là Tứ niệm xứ.”'! 

Là phần trước của giai đoạn cuối cùng, 'chánh niệm' (samyak-smrti / Samma-sati) cũng 
được gọi là tỉnh thức hoàn hảo", áp dụng đối với lĩnh vực thiền (Sanskrit và P3li: samadhi)-sự có 
mặt của tỉnh thức trong mọi tình huống. Trong trường hợp này, nó được xem là mức độ cao của 
việc tự-kiểm đối với thân và ý. 

Khác với tư duy thông thường, người ta hay nghĩ rằng mình hiểu mình và hành động của 
mình là mức đánh giá trọn vẹn nhất; tuy nhiên, điều này thường không phải là trường hợp. Ví dụ, 
Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, trong tác phẩm của mình “Introduction to 
Psychoanalysis”, ông ta đặc biệt chú ý đến những sai lầm nhỏ đang diễn ra trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta, do sai sót nhỏ khác nhau xảy ra với chúng ta mỗi ngày. Chính xác hơn, ông ta 
đang tìm kiếm những nguyên nhân gây ra những lỗi lầm mà chúng ta thường tạo ra mỗi ngày: ví 
dụ, trong lời của chúng ta, nói bằng miệng hay viết tay, hoặc đôi khi chúng ta mắc sai lầm khi 
chúng ta không thể phát ra những lời không rõ ràng về ai đó, hoặc đọc chữ viết không đúng và 


151 


IIAIZXDR/ZS©KHD (422 (KAIJAZ2) ) :“5KH-IN, I—ÍHE, ẤEIWEEBIH, HHUEUEK ẤE, ĐRẾH, #E 
, {l:EÊ/IIf, THĐ |, JÈERI#II2;JE.. 

































































Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 166 


cảm nhận thông tin sai, hoặc thậm chí đôi khi vô tình thay đổi một vài từ bằng những từ khác, 
trong trường hợp tạm thời quên những tên hoặc khái niệm, tạm thời mất đề mục nào đó, và v.v... 

Theo Freud, tất cả những vấn đề đang xảy ra không phải do cơ hội; nhưng chúng thực sự 
là một hệ quả của các hành động thuộc tiềm thức của chúng ta vốn dựa trên cái tôi của chúng ta, 
chính là sự nuôi dưỡng trên nỗi sợ hãi và niềm đam mê của chúng ta. Tiềm thức có thể thuyên 
chuyền bắt kỳ thông tin một cách kỷ luỡng từ tâm trí của chúng ta hoặc bóp méo nó theo sở thích 
“riêng” của nó. Do đó, thông thường, những tham muốn của chúng ta hướng dẫn cách chúng ta 
nghĩ và cảm xúc, chứ không phải như được hiểu theo lệ thường. Chánh niệm dạy chúng ta làm 
thê nào đề thanh lọc tâm trí của chúng ta từ những thinh sắc không cần thiết, giúp chúng ta xác 
định các ý tưởng đến từ các động cơ nào đó và thoát khỏi những điều không cần thiết. 

Khi 'chánh niệm' là nắc thang của trình độ thứ bảy, nó có thể thực sự chỉ đạt được với 
tiễn trình tuần tự của tất cả các giai đoạn trước đó, và nó đã là một sự thách thức không nhỏ; 
chính xác hơn, là nó có sự chuẩn bị trước; ở phần này, trong ý nghĩa khác, nó là một kết quả của 
việc thực hành những phân trước đó. 

Theo lời dạy của Đức Phật, chánh niệm' là: 

"Có trường hợp một vị Tỳ kheo tu tập quán sát thân trong thân - nhiệt tâm, tỉnh giác và 
chánh niệm — buông bỏ tham lam và phiền não với sự dính mắc thế gian. Vị ấy tiếp tục quán cảm 
thọ trong cảm thọ... quán tâm trong tâm ... quán pháp trong pháp - nhiệt tâm, tỉnh giác, và chánh 
niệm — buông bỏ tham lam và phiền não với sự dính mắc thế gian. Điều này được gọi là Chánh 
niệm li tBe 

Như thế, chúng ta thấy rằng để đạt được trạng thái này cần phải đạt được thành công 
lớn trong việc thực hiện của các giai đoạn trước đó. Vấn đề là không phải là trên thực tế những gì 
VỊ ấy đã từ bỏ, hoặc bao nhiêu thành kiến tiêu cực mà vị ấy đã gạn sạch, giống như nó chấp nhận 


ví dụ trong Kitô giáo, nhưng những gì mà người ta đã đạt được xuyên qua điều này, một lần nữa 


5ˆ DN 22, Maha-satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 167 


nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật chỉ trình bày cho chúng ta phương hướng để chúng ta làm 
theo; vì vậy, tất cả mọi người cần phải thực hành con đường này bằng chính mình. Và Chánh 
niệm bao gồm nhiều phạm vi của cuộc sống, có thê được chia thành nhiều phần, tuỳ thuộc vào 
phạm vi cụ thể mà nó ảnh hưởng, và ngược lại. 

Ví dụ trong trường hợp này, Sangharakshita xác định bốn trình độ sau đây về sự tỉnh 
thức, sử dụng nguyên tắc phân biệt, dựa trên đối tượng của sự chú ý để sự hiểu biết của chúng ta 
tốt hơn với khái niệm toàn thẻ: 'sự tỉnh thức đối với các sự cố”, 'sự tỉnh thức đối với chính mình", 
“sự tỉnh thức đối với người khác" và “sự tỉnh thức đối với thực tại”. ”° 

“tỉnh thức đối với các sự cố” 

Trong thế giới ngày nay, chúng ta đã quên chú ý của mình đối nhiều điều tuyệt vời như 
thế nào, sự chú tâm đến chúng chắc chắn không đủ, hiểu sai về chúng, và thường quên đi bản 
chất của chúng. Trong thế giới hiện đại, sự thất niệm luôn luôn xảy ra, mọi người không có thời 
gian và không muốn tập trung vào chúng. 

Hầu như trong mọi tình huống, chúng ta thường không cảm nhận nó ở trong thê thanh 
tịnh như được đề cập trong giáo huấn của Đức Phật. Ngày nay, sự tỉnh thức trở nên đáng chú ý 
đặc biệt đối với sự công nghiệp hóa toàn diện với nhịp điệu điên rồ của cuộc sống mà chúng ta 
rất khó thoát khỏi. Sống trong một nhịp điệu như thế, người ta thường nghĩ rằng Chánh niệm 
dường như khó có thể và hoàn toàn 'phi lý' để lãng phí thời gian đối với nó. Triết lý của thế giới 
hiện đại khuyến khích chúng ta tiêu thụ hàng hoá (nhiều chừng nào tốt chừng đó) mà không cần 
suy nghĩ về bản chất của chúng, bỏ hết thời gian vì nó, áp đặt sự tham muốn hời hợt trên chúng, 
và che giấu sự thật. 

Ví dụ, đa số các chủ sở hữu xe trên thế giới không biết cách lái chiếc xe của họ đúng 
hoàn toàn. Chỉ có một sự sai lầm nghiêm trọng có thê khiến họ tìm ra nó. Hầu hết các trang web 


trực tuyến hoặc những người sử dụng phần mềm máy tính từ xa mong muốn phân tích điều gì 


3S¬ngharakshita, P.87 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 168 


đó, bởi vì ngay cả trong trường hợp thất bại nghiêm trọng mà giải pháp của các vấn đề này 
không đòi hỏi sự tham gia trực tiếp. Điều đáng ghi nhớ rằng những điều nói trên được tạo ra bởi 
con người và đòi hỏi phải có sự giải thích hợp lý hơn với 'sự hiểu biết! theo nghĩa Phật giáo, sự 
thành công đối với điều này phức tạp và khó khăn hơn nhiều, nhưng như người ta nói 'con đường 
vòng dài nhất là con đường ngắn nhất để về nhà”. '** 

Tỉnh thức đối với các sự cố bắt nguồn từ cái nhìn bên trong: khi chúng ta nhìn sự vận 
hành của mọi sự vật, mọi tình huống với sự có mặt của Chánh niệm, chúng ta có cái nhìn đúng 
và sâu sắc hơn đối với các pháp, không bị chúng lôi cuốn theo vòng xoáy của chúng. Sự hiện 
diện của Chánh niệm là “thấy các pháp như là chúng', chúng ta có thê tháo gỡ sự vướng mắc của 
mình vào chúng, như thế tâm chúng ta có được tự do từ các hiện tượng không ngừng thay đổi. 

tỉnh thức đối với chính mình - nhận thức về thân và những thay đổi của nó 

Cũng thế, Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta quan tâm đến việc ý thức về thân thê, sự 
chuyền động của nó và tiến tình diễn ra trong nó. Nhiều quá trình trong thân của chúng ta đang 
phát sinh mà không có sự chú ý và nhận thức của chúng ta: ví dụ, nhiều người có thói quen cắn 
móng tay khi lo ngại, hoặc bẻ khớp các ngón, hoặc xoáy các lọn tóc trên đầu ngón tay mỗi lần 
như vậy; điều này được coi là một vài lọai biểu lộ của mức độ căng thẳng. Chúng thường liên 
quan đến sự rối loạn thần kinh, thường xuất hiện bởi sự căng thẳng. Và như được biết, bước đầu 
tiên để điều trị chứng bệnh như vậy là chân đoán chúng. 

Tuy nhiên, điều này chỉ trôi nồi trên bề mặt; nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng 
ta chắc chắn sẽ nhận ra rằng có một số lượng lớn của các hành động và tiễn trình trong cơ thê 
chúng ta đang lần tránh sự chú ý của chúng ta: chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái ngủ và thức, 


chúng ta ăn và uông, chúng ta nhâp nháy với đôi mắt của mình, chúng ta thở, cơ quan nội tạng 


'# Ibid, p.88-89 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 169 


của chúng tai đang làm việc không ngừng. Trong trường hợp như vậy, chúng ta phải rèn luyện 
tâm của chúng ta trong việc nhận thức cả thế giới bên trong và bên ngoài. '"° 

Cách tốt nhất để nhận biết về thân của mình là thực tập thiền, bởi sự thực tập này thì dễ 
dàng được thực hiện hơn khi thân và tâm hoàn toàn được thư giãn. Tuy nhiên, điều này không 
nên giới hạn chỉ với việc tu thiền, nó là cần thiết để tự mình tu tập trong sự tỉnh thức thể hiện ở 
mỗi hành động của cơ thể chúng ta, sự tập trung vào từng trường hợp cụ thê đều có thể. Đức Phật 
nói: 'hành giả cần chú ý bên trong-quán thân trong thân, hoặc chú ý bên ngoài-quán thân trong 
thân, hoặc cả hai bên trong và bên ngoài-quán thân trong thân. Hoặc hành giả cần chú ý vào hiện 
tượng phát sinh liên hệ với thân, hiện tượng hoại diệt đối với thân, hoặc hiện tượng sinh & diệt 
đối với thân. Hoặc với chánh niệm rằng: Có một cơ thê được duy trì trong phạm vi nhận biết và 
hồi tưởng. Và hành giả duy trì sự độc lập, không lệ thuộc (không bám vào) bất cứ điều gì trong 
thế gian. Đây là cách một nhà sư nên tập trung sự tu tập quán thân trong thân' '”, và tiếp đó ngài 
cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thê hơn; ngài gợi ý rằng mỗi người cần phải nhận thức đối với 
vị trí thân thể của mình, ví dụ, như khi ngồi hoặc năm...điều này cần thiết đề tu tập đối với sự 
nhận thức của mỗi tiến trình trong cơ thê chúng ta; như khi chúng ta ăn, hoặc khi nhai, lúc chúng 
ta nhìn lại trên con đường...Đơn giản hơn, sự chuyển động của mỗi cơ bắp, tế bào trong cơ thê 
cần nên chú ý. 

Tuy thế, đây chỉ là những sự việc rõ ràng nhất. Điều này đường như không thể hiểu được 
tất cả các quá trình bên trong của chúng ta ngoài việc nhận ra những gì là nguyên nhân của 
chúng. Vì vậy, để biết rõ cơ thể của mình, tối thiêu, chúng ta phải biết về những phần đã hợp 
thành nó. Như sự hiểu biết và mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan riêng của chúng ta giúp 
chúng ta hiểu được con người và thiên nhiên xung quanh chúng ta ở một mức độ phẩm chất cao 
hơn, rồi bất ngờ khiến chúng ta tương tác hiệu quả hơn với toàn bộ thế giới. Điều này cũng được 


155 


Ibid, p.89-91 


°% DN 22, Maha-satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 170 


áp dụng theo thứ tự ngược lại - nhìn người khác, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình, 
vì nhiều sự việc có thể nhìn thấy chỉ bằng cách này. 

“tỉnh thức đối với những cảm thọ” 

Sự tỉnh thức về những cảm giác không kém phần quan trọng, bởi vì ý thức đối với những 
phản ứng cảm thọ của cơ thê giúp chúng ta đạt được trạng thái cảm tính tinh xảo hơn. Đức Phật 
rất đơn giản hoá việc nhận định về các giác quan, nêu bật những tiêu chí quan trọng nhất: “khổ 
thọ”, “lạc thọ” và “vô ký thọ (cảm giác trung tính)”, sự biểu hiện của mỗi cảm thọ có nhiều đặc 
điểm quan trọng: thuộc về nhục dục” và cũng như 'không thuộc về nhục dục". 

Có những khổ thọ và lạc thọ tiêu cực, thuộc về nhục dục: Ví dụ, cảm thấy sung sướng 
khi nằm trên một chiếc giường nệm mới mua, cảm giác buồn khi cái giường không còn đẹp và 
êm nữa; hoặc cảm giác lâng lâng khi chúng ta uống rượu, cảm giác buồn khi uống quá chén. 
Những khổ thọ và lạc thọ tích cực, không thuộc về nhục dục: Ví dụ, cảm giác an lạc khi tâm ít 
phiền não, khi ngồi thiền ở một nơi thanh tịnh, cảm thấy buồn khi thấy người nào đó bị người 
khác áp bức v.v... 

Theo dõi những biểu hiện của những cảm xúc và tình cảm của chúng ta, chúng ta có thể 
học cách kiểm soát chúng, trở nên ít phụ thuộc vào các yêu tố của thế giới bên ngoài liên tục 
đánh lạc hướng chúng ta. Cách kiểm soát các cảm xúc cũng giúp chúng ta quán sát các nguyên 
nhân gây ra 'khổ thọ? và “lạc thọ" tiêu cực để loại bỏ chúng dần dần. 

“tỉnh thức đối với tư tưởng” 

Tiến trình suy nghĩ của một người bình thường không có phương hướng. Thường thì 
những suy nghĩ dường như đến từ viễn tưởng, tạo ra tiếng ồn liên tục trong đầu. Bộ não của con 
người ngày nay thường có một lượng thông tin khổng lồ đến từ tất cả mọi phía. Thường thì 
chúng ta không nhận ra ngay rằng tiếng ồn này vốn thúc đây chúng ta phải suy nghĩ về bất cứ 


điêu gì. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 171 


Trước khi chúng ta tiếp nhận bắt kỳ loại thông tin nào, nó xuyên qua nhiều “bộ lọc” gồm 
niềm tin, kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta, và, tất nhiên, cả những quan điểm của người 
khác-nhiều người thì hầu như cố gắng một cách khó khăn để áp đặt chúng ta về cái nhìn của họ 
đối với tình huống. Nói một cách rõ hơn, nó hoạt động như là sự kiểm duyệt, nhưng trên một 
mức độ sâu hơn. Nó xảy ra rất thường xuyên mà chúng ta không nắm bắt nhiều điều hệ trọng đối 
với thực tế, rằng có bao nhiêu “bộ lọc” ý tưởng của chúng ta xuyên qua trước đó. Dĩ nhiên, điều 
đó đưa ra rất nhiều câu hỏi của các loại sau đây: “có phải đó là tất cả những suy nghĩ của chúng 
hay không?”; 'nó là phản ứng của chúng ta?; “những ham muốn của chúng ta là thật hay không?'; 
"Và nó là giải pháp của chúng ta? '; Hoặc chúng bị áp đặt bởi một ai đó hoặc một điều gì đó từ 
bên ngoài?' (Sangharakshita) Hiểu những điều đó là sự “tỉnh thức đối với tư tưởng" một cách 
cách rõ ràng, hỗ trợ chúng ta tìm ra được tư duy tích cực. 

tỉnh thức đối với người khác ' 

Sự tương tác với người khác là rất quan trọng đối với Phật giáo, một phần chức năng 
khác quan trọng của 'chánh niệm' là nhận thức về người khác. Người khác thường được nhận 
thức bởi chúng ta như là một loại đối tượng bên ngoài vốn có nhiều tính năng hơn so với các đối 
tượng khác. Điều này thường là khó khăn cho chúng ta hình dung rằng mỗi người trên quả địa 
cầu này hầu hết chỉ là cùng một chiều trong những suy nghĩ và cảm giác; mọi người đều có cảm 
xúc và nhu cầu, kế hoạch và ý tưởng, nỗi sợ hãi và niềm đam mê riêng của mình, đều được dựa 
trên cùng một nguyên tắc qua các thời đại. Như đã đề cập ở trên, “tỉnh thức về người khác) sẽ trợ 
giúp thiết lập truyền thông, chuyên biến nó với một cấp độ mới, không thê tiếp cận nó mà không 
thực hiện nó hoàn toàn. Sự tìm tòi và đạt tới sự hiểu biết củng nhau như thế sẽ khiến cho mọi 
người có thê giao tiếp trên một cấp độ thực sự mới, cung ứng sự tượng trợ với nhau tốt hơn, và 
chấm dứt bất kỳ sự kích động nào với những xung đột không cần thiết, và tránh được bất kỳ sự 
hiểu lầm nào đó. 


tỉnh thức đối với thực tại 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 172 


Cấp đột thứ tư và cuối cùng của sự tỉnh thức, nơi mà mọi người có thể dừng lại, và là 
điều mà giáo lý của Đức Phật dẫn dắt chúng ta đến - là 'sự tỉnh thức về thực tại”. Như nó có thể 
được nhìn thấy ở trên, mỗi cấp độ trong đó đòi hỏi tiến trình phức tạp hơn nhiều trong việc đưa 
đến sự đầy đủ 'chánh niệm'. Như bước đầu tiên cần sự tỉnh thức về các đối tượng vật lý, tự nhiên 
nhiên xung quanh chúng ta, và tất cả những điều mà chúng ta đã bằng cách nào đó đi qua. Bước 
thứ hai đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa để hiểu rằng chúng ta là những sinh vật được cấu tạo 
bằng thịt và máu, nhưng đồng thời có khả năng suy nghĩ và cảm nhận. Bước thứ ba đòi hỏi 
chúng ta tỉnh thức về người khác, mở rộng phạm vi được xác định bởi hai cấp độ đầu tiên 
(Sangharakshita). Mức độ thứ tư — “tỉnh thức đối với thực tại” được xem là khó khăn nhất để đạt 
đến, bởi vì nó bao hàm ba cấp độ trước, mở rộng nhiều hơn, chuyển tải nhận thức của thực tại 
toàn thể, sự tỉnh thức của mỗi thành phần cá nhân về thực tại này, và của mỗi tương tác của 
chúng. 

“Trong Phật giáo, thực tập Chánh niệm về thực tại là ý thức những gì đang có mặt ở đây, 
và chúng ta cũng có thê chọn bất kỳ đối tượng Chánh niệm cho chính mình. Chúng ta có thê ý 
thức về một bông hoa hay một đám mây, hoặc hơi thở của chúng ta. Năng lượng của Chánh niệm 
bao hàm năng lượng của sự tập trung. Khi Chánh niệm và sự tập trung có đủ sức mạnh, chúng ta 
có cái nhìn đầy tuệ giác. “chúng ta hiểu thấu bản chất về những gì đang ở đây; chúng ta đột phá 


vào bản chât của thực tại.”! ? 


Tỉnh thức những gì hiện tại, ngay tại đây, ngay bây giờ thì không 
phải là sự mơ tưởng một tương lai hay hoài vọng quá khứ. Chánh niệm là ôm lấy thực tại, và 
thực tại không còn bị chia cắt bởi nhị nguyên, và sinh và tử được nhìn trong sự tiếp diễn tương 
tức. 


Ngoài ra, việc thực hành Chánh niệm thường xuyên có tác động lợi lợi ích đáng kê đối 


với sức khỏe. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại tại Wisconsin, Spain, and France đã 


'7 Thịch Nhat Hanh, Body and Mind Are One 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 173 


báo cáo bằng chứng đầu tiên về biến đổi phân tử cụ thể trong cơ thê sau một thời gian tu tập 
chánh niệm. 

Sự nghiên khảo sát về những ảnh hưởng của một ngày thực tập chánh niệm sâu sắc 
trong một nhóm của các thiền giả có kinh nghiệm, và so sánh với một nhóm gồm những đối 
tượng chưa qua kinh nghiệm thực tập. Sau tám giờ thực hành chánh niệm, những thiền giả đã 
cho thấy một loạt các khác biệt về gene và phân tử, bao gồm cả mức độ thay đổi của cơ quan 
điều tiết gene điều tiết và giảm lượng mức độ của các gene gây viêm, điều này tương quan với sự 
phục hồi vật lý nhanh hơn từ một tình huống căng thẳng. 

"Tốt nhất đối với kiến thức của chúng ta, đây là bài viết đầu tiên cho thấy sự thay đổi 
nhanh chóng trong sự biểu hiện gene trong các môn học liên quan đến thực hành thiền chánh 
niệm.” (Richard J. Davidson) 

"Thú vị thay, những thay đổi đã được thấy trong khảo sát, các gene này có những mục 
tiêu hiện tại của các loại thuốc chống viêm và giảm đau." (Perla Kaliman) - The study was 
published In the Journal Psychoneuroendocrinolosy. 

Chánh niệm có khả năng chữa lành vết thương của cơ thể thân và tâm: khi Chánh niệm 
có mặt, thực tại được nhìn trong thế duyên sinh, không bị ràng buộc bởi tư duy võ đoán, hay bị 


che khuất bởi bản ngã. Ở đây cánh cửa tự do bắt đầu mở. 


6.8 CHÁNH ĐỊNH (samyak-samadhi / sammã-samadhn) 

“Này các Tỳ kheo, Chánh định cao thượng có sự hỗ trợ và điều kiện cần thiết của nó là 
gì? Bất kỳ sự duy nhất nào của tâm mà được trang bị với bảy yếu tố: Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, và Chánh niệm - được gọi là Chánh 


định cao thượng với nhân và duyên cân thiệt của nó.”!8 


"8 MN 117, Maha-cattarisaka Sutta: The Great Forty 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 174 


Giai đoạn cuối cùng của Bát chánh đạo gọi là “Chánh định (samyak-samädhi / Samma- 
samädhi), cũng như những bước trước đó, nó cũng ứng dụng cho giai đoạn thiền. Như là bước 
cuối cùng tiến tới Niết bàn, sự tập trung phát sinh sự hướng dẫn thiết thực hơn trong thiền định, 
thực sự không cho chúng ta bất kỳ hướng dẫn nào thêm, hoặc bất kỳ sự mô tả nào về những gì nó 
sẽ giống ở phần kết thúc của tám giai đoạn đi qua. Điều này khiến cho Bát chánh đạo hoàn hảo, 
bởi vì, như một điều của thực tế, giai đoạn cao nhất là Niết bàn. Mặt khác, cách trình bày các sự 
kiện, cùng với những khó khăn của sự chuyên dịch, và do thực tế là các đồ đệ của Đức Phật được 
chia thành nhiều hệ phái, mỗi một hệ phái đó có những giải thích riêng của mình đối với lời dạy 
của Đức Phật, do đó, thường xuất hiện hai sự giải thích phổ biến nhất. 

Sự giải thích đầu tiên khẳng định rằng “samädhi” nên được hiểu là điển hình đối với Phật 
tử là sự tập trung của tâm, được thực hành trong quá trình thiền định. Sự giải thích thứ hai nói 
rằng từ 'samadhi' đề cập đến trạng thái trú ngụ có điều kiện trong Thực tại tuyệt đối, có thể gần 
với sự giác ngộ. Và, dĩ nhiên, có một sự tùy chọn, trong đó bao gồm việc sử dụng cả hai cách 
giải thích cùng một lúc mà tôi nghĩ là rất gần với chân lý. Theo đó, sự giải thích đầu tiên, đó là 
đề cập đến sự tập trung của tâm, được gọi là “samatha-thiền”:; sự giải thích thứ hai, có nghĩa là 
đỉnh cao của Bát chánh đạo — “samadhi-định”, và giữa chúng là một sự nối kết, đó là khái niệm 
chứng ngộ, được gọi là 'samapatti-định tuệ. Như vậy, 'chánh định' bao hàm mục tiêu, và các 
phương tiện của việc đạt được nó. 

'Samatha-thiền chỉ với sự giải thích đầu tiên trong ba phần đó, nó hàm ý rằng điều trước 
nhất có ý nghĩa là sự 'tĩnh lặng°. Trạng thái này của tâm là đặc trưng đối với thiền; khi tâm được 
tập trung vào một điều duy nhất, loại bỏ bất kỳ sự căng thăng bên ngoài. Như vậy, 'samatha' liên 
kết chặt chẽ với 'four jhanas-Tứ thiền' vốn thực sự phù hợp với nó. Thêm nữa, 'Samatha' cũng có 
thê được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn là khó khăn hơn so với giai đoạn trước. Nếu giai 
đoạn đầu tiên có vẻ là khá đơn giản, điều duy nhất chúng ta phải làm là tập trung sự chú ý của 


chúng ta vào một vài đôi tượng cụ thê. Giai đoạn thứ hai là nhiêu khó khăn hơn, vì nó cân thiệt 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 175 


để tái tạo sự tập trung vào “một cặp” đối tượng cụ thể trong não bộ của chúng ta, chăng hạn thực 
tập về sự đi chuyền sự chú ý từ các hình ảnh thực với sự phản chiếu bên trong nội tâm của chúng 
ta đối với nó và đòi hỏi buông bỏ bắt kỳ chỉ tiết nào về tri giác khác, và ở trạng thái này, chỉ có 
sự tập trung vào giây phút hiện tiền. Ở giai đoạn cuối cùng của 'Samatha', do năng lực tập trung 
và sự vắng mặt đối với bất kỳ những thứ loạn tưởng, một người trở nên hoàn toàn hòa nhập với 
các hình ảnh, hoàn toàn hợp nhất với nó. 

'Samapatti- hay Thiền chứng” — hành giả thực hành thiền định và tu luyện tâm của mình 
trong sự tập trung; họ có thể trải nghiệm một vài cảm giác kỳ lạ-những trải nghiệm tâm linh, mỗi 
trải nghiệm tạo ra một sự biểu hiện đặc biệt, như là một loại cảm ứng thoáng qua của sự “Giác 
ngộ”. Sự biểu hiện của những điều này là rất cá nhân từ người này đến người khác. Sự khác biệt 
bao gồm không chỉ về dạng thức của kinh nghiệm, không chỉ ở tầng số và thời gian của nó, mà 
còn ở khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Trong thực tế, nó có thể xảy ra trong 
bất cứ cách nào: ví dụ, tầm nhìn của sự mù lòa, tiêu hết ánh sáng, hoặc ngược lại - các hình dạng 
hình học đầy màu sắc và kiêu đáng đẹp trong tất cả các hình thể và màu sắc; người ta có thê nghe 
thấy một sự khác biệt về các âm thanh hoặc mùi vị. Tuy nhiên, đúng hơn là một nỗ lực hư huyền 
để giải thích dòng cảm xúc chưa từng có, những ấn tượng giống như thê rất khó diễn tả bằng lời. 
Đồng thời, một vài tác động chủ yêu thông dụng ở những trải nghiệm 'samapatti': trong trạng thái 
này, người ta cảm thấy sự hưng phấn và niềm vui mãnh liệt, như đang phải đối mặt với một điều 
gì đó với một cấp độ cao hơn của sự hiểu biết. (Sangharakshita) 

Sự mô tả các cảm xúc tương tự là thông thường trong văn hóa đối lập ngày nay, nơi mà 
chúng được gọi là "kinh nghiệm thần bí" - đề cập đến những kinh nghiệm thu được trong quá 
trình sử dụng thuốc ảo giác khác nhau như LSD. Nhiều người ủng hộ cho việc hợp pháp hoá đối 
với LSD trong những năm của thập niên 60s và về sau (trong số những người nỗi tiếng nhất là 
Timothy Francis Leary, Ken Elton Kesey, Aldous Leonard Huxley) đã thuật lại những kinh 


nghiệm của mình; những điêu họ diễn tả, nêu chúng ta nhìn gân hơn, rât giông với sự diễn tả của 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 176 


“samapatti°. Một số người này cũng say mê Phật giáo, cũng nhận thấy sự tương đồng này, và cho 
rằng việc sử dụng các chất psychedelics có thê giúp cho một người nào đó như đang có sự thiền 
tập tiếp tục kết hợp với sự thực hành trên con đường của Đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta không 
nên quên rằng 'samapatti' là bước thứ hai, trong đây, bản chất của nó bao gồm nhiều sự chứng 
đắc nhỏ (liên quan với sự giác ngộ cuối cùng), và những sự chứng đắc này giống như những 
mảnh vỡ của câu hỏi, không có tham chiếu đến các đề mục khác trong giáo lý của Đức Phật; 
những sự chứng ngộ như thế thậm chí không có ý nghĩa cuối cùng, vì điều quan trọng không chỉ 
là để tiếp cận chúng, quan trọng là có sự chuẩn bị, nhận diện chúng ở mức độ khác nhau của sự 
tỉnh thức. Như thế, nêu một người không sẵn sàng cho sự tu tập thiền quán thâm sâu đối với thể 
chất hay tinh thần, nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng, chỉ làm tăng nỗi sợ hãi, ham muốn và 
đam mê. 

Samadhi (tam muội/định) có thể được dịch theo nghĩa đen là sự tập trung'. Trạng thái 
tâm đạt được xuyên qua việc thực hành thiền định cao, làm cho tâm định tĩnh và thuần nhất. Nó 
cần thiết cho sự phát triển của trí tuệ chân thật vốn là quá trình của một kinh nghiệm trực tiếp, 
kiến thức trực tiếp, khác hắn với trí tuệ thông minh, dưới dạng của các khái niệm và ý tưởng. 

Từ 'samadhi' trong ngữ cảnh này có nghĩa là một trạng thái của tâm giác ngộ; rất khó 
khăn để giải thích ý nghĩa của nó đối với một người chưa từng đề tâm trong những điều như thế. 
Ngoài ra, trạng thái thân chứng giác ngộ - đó là một cấp độ hoàn toàn khác nhau của bản chất, 
suy nghĩ và cảm giác, đó là cao hơn những øì chúng ta thường đề cập; vì thế, không có những sự 
diễn tả chính xác sẵn sàng cho mọi người để liên kết với nó (bởi vì Đức Phật dạy chúng ta làm 
thế nào để đạt đến giác ngộ, ngài không có gắng đưa ra một sự mô tả cụ thê nào đối với nó). Trên 
cơ sở này, đúng hơn, chỉ nói rằng “samadhi' là rất nhiều khác biệt từ cuộc sống thông thường của 
một con người hiện đại. Trong trường hợp này, hay hơn là nên sử dụng phương pháp từ chối đối 
với một lời giải thích, như thế tốt hơn. Như vậy, sự diễn đạt phổ biến nhất là sự phủ định của ba 


điêu sau đây: ham muôn, thiêu hiệu biệt và điêu kiện của sự tôn tại. Theo đó, trong trạng thái 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 177 


này, không có dấu hiệu của những cảm xúc và tình cảm được lưu giữ trong tâm; chúng ta có thể 
nói rằng đó là một cảm giác hoàn toàn tự do (Sangharakshita). 

Ngoài ra, trạng thái “Samadhi" có thể chia thành ba khía cạnh như được biết. 

'Yô tướng Samadhi" 

Đầu tiên là 'animitta' Samadhi - Vô tướng định, có nghĩa là một trạng thái hoàn toàn tự 
do từ bất kỳ hình tướng nào, ngay cả những suy nghĩ và sự hiểu biết có thể gây ra sự phân tâm... 
"Có trường hợp với sự siêu việt hoàn toàn của những nhận thức về sắc, với sự biến mất của 
những nhận thức đối với sự phản kháng, và không có nhận thức lưu tâm đối với sự đa dạng: với 
(nhận thức) 'không gian vô hạn", vị ấy ... trụ trong phương hướng vô tận của không gian: đây là 
một cách hiện hữu tri giác khi không bị câu thúc với chiều hướng đó.”!” 

'Vô nguyện Samadhi' 

Khía cạnh thứ hai là 'appanihita' Samadhi — Vô nguyện định, thường được hiểu như là 
một sự “thiếu định hướng", đề cập đến sự thiếu vắng nhu cầu để hướng đến, không có những ham 
muốn ích kỷ, và trong trạng thái vốn tròn đầy. Cũng cần lưu ý thêm rằng vô nguyện cũng có 
nghĩa là một sự hợp nhất hoàn toàn với vũ trụ. "Hơn nữa, với sự siêu việt hoàn toàn các chiều 
hướng của vô hạn của không gian, với (nhận thức) “tâm thức vô hạn”, vị Ấy... trụ trong chiều 
hướng của vô hạn của tâm thức: đây là một cách khác của tri giác khi không bị câu thúc với 
chiều hướng đó.” 

“Tánh không Samadhi ` 

Khía cạnh cuối cùng là “sunnata samadhi° — Tánh không định, 'sunnata' - có nghĩa là 
trống rỗng. Tuy nhiên, sự “trống rỗng” xuất hiện ở đây không phải trong bối cảnh thông thường, 
có nghĩa là sự văng mặt của tất cả mọi thứ. Tánh không-là sự hiểu biết có mặt và đầy đủ đối với 
tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, giai đoạn cao nhất của tuệ giác về đời sống, vượt khỏi những 
giới hạn của các khái niệm, tư duy hay những phán đoán thông thường: "Hơn nữa, với sự siêu 


2 AN 9.37, Änanda sutta - With Ananda 


19 Ibid,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 178 


việt hoàn toàn đối với chiều hướng của tâm thức vô hạn, với (nhận thức) “tánh không”, vị ấy... 
trụ trong chiều hướng của “không”: đây là một cách khác của tri giác khi không bị câu thúc với 
chiều hướng đó.” 

Khước từ những ham muốn của chính mình, khước từ những giá trị phán đoán, quán sát 
đời sống và tâm thức với nhận thức của bản chất tương quan và vô ngã, người ta sẽ đi đến kết 
luận rằng tất cả mọi thứ trong thế giới này có những phẩm chất tương tự, là bình đẳng trong ý 
nghĩa và bình đăng trong vô nghĩa. 

Tuy nhiên, sự khước từ những giá trị hữu hạn đề thể nhập vào Tánh không vô hạn, và 
thấy được chân giá trị bình đăng trong mọi hiện tượng, hành giả phải có những quá trình cụ thể 
trong sự thực hành. Bước qua những phạm trù đối đãi của vui và buồn, ở trạng thái không còn 
phân tâm, Chánh định được xem như là trọn vẹn. 

Trong Saccavibhanga Surra diễn tả về từng bước của Chánh định như sau: 

Và Chánh định là gì? 

[ï] Ở đây, các Tỳ kheo, xả ly cảm thọ ham muốn, xả ly những trạng thái bất thiện, nhập 
và trụ trong j/ana (chánh định) đầu tiên, nơi đây tư duy được chuyên chú và duy trì, cùng với 
trạng thái hỷ-lạc phát sinh từ sự xả ly. 

[ii] Và xuyên qua sự lắng đọng của tâm chuyên chú và duy trì, với sự tăng trưởng của nội 
tâm tĩnh lặng và sự hiệp nhất của tâm, vị ấy nhập và trụ trong jhana thứ hai, nơi đây là trạng thái 
không còn tư duy được chuyên chú và duy trì, và bên trong có phát sinh hỷ-lạc từ thiền định. 

[iii] Và xuyên qua việc xả ly tâm hỷ, vị ấy trụ vào định tĩnh, chánh niệm và tỉnh thức, và 
VỊ ấy trải nghiệm trạng thái an lạc toàn thân của mình mà bậc Chân nhân nói: "Định tĩnh, chánh 


niệm và lạc trụ”, và như thế VỊ ấy nhập và trụ trong /hana thứ ba. 


1% Ibid,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 179 


[iv] Và xuyên qua việc xả ly lạc và khổ, và xuyên việc xả ly những niệm vui và buồn, VỊ 
ấy nhập và trụ trong jhana thứ tư, nơi đây không còn lạc và khổ, và bên trong hoàn toàn thuần 
tịnh và chánh niệm. 

Điều này được gọi là Chánh định. “ 

Tựu trung, Chánh định là đi sâu vào thiền định. Nó là một quá trình xuyên qua bảy giai 
đoạn của Bát chánh đạo, trong đó sự nỗ lực không ngừng để duy trì Chánh niệm trong tất cả mọi 
tình huống. Trong trạng thái thuần tịnh hoàn toàn của Chánh định, cũng có thể gọi là trạng thái 
Niết bàn. Tuy nhiên, đối với những hành giả có nhiều bận rộn trong cuộc sống hằng ngày, Chánh 
định có thể được thực hiện bằng Chánh niệm, nghĩa là quan sát hành động của mình bằng cái 
nhìn tỉnh thức, quan sát hiện tượng của tâm và hoàn cảnh trong giây phút hiện tại. Trong sự tỉnh 
thức thường xuyên này, ngoài việc thanh lọc dần dần những tư duy tiêu cực, những suy nghĩ tích 
cực sẽ phát triển tốt hơn, tạo ra những cơ hội bất ngờ đối với sự giác ngộ ở môt giai đọan nhất 
định đối với họ, và hoa trái của sự giác ngộ này có nhiều giá trỊ thiết thực để chia sẻ cho nhiều 
người khác. Đây cũng là lời nhắc nhở của Đức Phật: “Hãy thay đổi tư tưởng của bạn, và bạn có 


thể thay đổi thế giới.” 


*% Roderick Bucknell, Chris Kang,The Meditative Way: Readings in the Theory and Practice of Buddhist Meditation. 


Routledge .p.12—-13 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 180 


7. THỰC HÀNH PHẬT PHÁP TRONG TÁT CÁ HOÀN CẢNH CỦA CUỘC 
SÓNG LÀ MỘT PHƯƠNG CÁCH ĐÈ ĐẠT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ TRONG THẺ GIỚI 


HIỆN ĐẠI 


7.1 ĐỜI SÔNG HÀNG NGÀY 

Sau khi đã thảo luận về Bát chánh đạo, bây giờ chúng ta có thê biết thêm sự hướng dẫn 
của nó như thế nào theo quan điểm của Phật giáo để ứng dụng ngõ hầu thế giới của chúng ta trở 
thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống vốn đa dạng, và chúng ta thường không bao giờ có 
thể nhận ra rằng chúng ta đang làm một cái gì đó trái ngược với những lời dạy, và hành vi hoặc 
tư duy này sớm muộn gì sẽ trở thành có hại cho mình hoặc người khác. Tầm nhìn của chúng ta 
thường bị mập mờ bởi tâm trạng mà chúng ta đang là và chúng ta không thê nhận ra ba chất độc 
tham, sân và si bắt nguồn từ những suy nghĩ lệch lạc đã làm mờ ám trí tuệ của chúng ta. Vì lý do 
đó, với sự phân giải của luận đề này trong phần sau, tôi sẽ thảo luận những gì mà Giáo pháp có 
thê thay đổi các yếu tố khác nhau của cuộc sống chúng ta. 

Người Phật tử tin rằng, thực hành Giáo pháp không nhất thiết phải ngồi hàng giờ trong tư 
thế hoa sen, mặc quần áo đặc biệt của người phương Đông, và trì tụng các thần chú. Thực hành 
Giáo Pháp có thể được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Theo quan điểm của họ, tu tập lời 
Phật dạy không phải là cầu nguyện thật nhiều, nhưng trong bản chất của giao tiếp với những 
người xung quanh bạn và là trong những suy nghĩ khi bạn đang làm bất cứ công việc gì. Từ 
“dharma' (Pháp) có một nghĩa khác là “phương pháp bảo vệ”. Đây là những gì chúng ta thực hiện 
để tránh xa các vấn đề. Thực hành pháp, hoặc giảng dạy Phật pháp, đặc biệt nhằm giúp loại bỏ 


những vân đê tiêu cực băng việc hoàn thiện tâm của chúng ta và sự phát triên của lòng từ bi. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 181 


Làm thế nào có thể phát triển lòng từ bi thực sự loại bỏ những vấn đề tiêu cực? Đạo Phật 
dạy rằng những người đang trong tâm trạng tham lam và giận dữ, và lúc ấy phát sinh hành vi sai 
lầm bằng lời nói hoặc thậm chí gây nên một sự tai hại thật sự do bị vô minh với phiền não của 
tâm sai khiến. Thực tế, phiền não này phát sinh từ sự bất như ý của y, và y hy vọng với sự trợ 
giúp của việc phản kháng hoặc những hành động bắt thiện để giảm bớt tình trạng này, và để có 
được một chút hạnh phúc hơn. Y ghen tỊ với ai đó trông có vẻ nhìn điềm tĩnh và hạnh phúc hơn 
chính mình. Điều này là dễ hiểu, một người bị sự lừa dối bên trong như thế thì không dễ gì đạt 
được hạnh phúc, và đó là lý do tại sao với quan điểm của Phật giáo, người ấy đáng được cư xử 
với tắm lòng từ bi. 

Trên hết, trong mỗi con người hay mỗi chúng sinh được sinh ra đều có một bản chất của 
Phật- giác ngộ hoặc sự tỉnh thức thường xuyên; Những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày 
do chúng ta chạy theo vọng tưởng, đánh mắt chánh niệm, và cơn giận thường xuyên làm chủ tâm 
của chúng ta. Cơn giận dữ một khi được nhắm tới không phải ai kia bị lừa dối, nhưng đó là sự 
lừa dối chính mình bằng hành động làm cho một ai đó không hạnh phúc và hăng say làm tổn 
thương các chúng sinh khác. Chúng ta có thể so sánh phiền não như vậy với một người ác nhặt 
một cây gậy và đánh con chó. Con chó thiếu kinh nghiệm có thể tức giận đối với cây gậy, và 
thậm chí cắn cây gậy cho đến khi nó đoán răng tác hại thực sự đến từ người cầm cây gậy đó. 
Cũng như sự tức giận: đừng khởi giận dữ với người thể hiện nó: người này, trong trường hợp 
này, y giống như một cây gậy trong tay của một người ác- một vũ khí 'trong tay' của phiền não ở 
bên trong. 'S 

Ngược lại, chúng ta phải khởi tâm từ bị với người đang giận dữ và thốt ra những lời gây 
tốn thương cho chúng ta: vì một hành vi như vậy có nghĩa là người ấy đang trong tình trạng 
không hạnh phúc. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, “dù cho mọi người tuyệt vời và thân thiện hoặc là 


không hấp dẫn và rắc rối, cuối cùng họ là những con người giỗng như chính mình. Cũng giống 


Mã Nanasampanno, Acariya Maha Boowa, “Things As They Are” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 182 


như chính mình, họ muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Hơn nữa, quyền của họ để vượt 
qua đau khổ và được hạnh phúc thì bình đẳng giống như ta. Bây giờ, khi bạn nhận ra rằng tất cả 
chúng sinh đều bình đăng về ước nguyện hạnh phúc và quyền của chúng để đạt được điều này, 
bạn sẽ tự động nhận ra sự đồng cảm và sần gũi đối với họ. Thông qua việc làm quen với tâm của 
mình, với ý thức về lòng vị tha toàn thê, bạn phát triển một cảm giác trách nhiệm đối với những 
người khác: ước muốn tích cực giúp đỡ họ vượt qua vấn đề. Không phải là sự muốn có sự lựa 
chọn; nó được áp dụng đồng đều tất cả, bởi họ là những con người trải qua niềm vui và nỗi đau 
giống như bạn, không có cơ sở hợp lý để phân biệt kỳ thị họ, hoặc thay đổi sự quan tâm của bạn 


n Đây sẽ là một sự thực hành tuyệt vời của Giáo pháp trong 


đối với họ nếu họ cư xử trái ngược. 
cuộc sống hàng ngày 

Cho dù ai đó dù vô tình hay cố ý xúc phạm chúng ta-như những bâc thầy trong Phật giáo 
chỉ ra rằng: chúng ta nên biết ơn người này, bởi vì họ đã đưa cho chúng ta một đề tài tốt đề tu tập 
bằng việc ứng dụng lời dạy của Phật; nếu chúng ta phản kháng và không chấp nhận sự xúc phạm 
ấy, chúng ta không thẻ trải nghiệm một sự an lạc lớn đối với việc hoàn thành thêm một bước nữa 
trên con đường Giáo pháp. Nếu chúng ta bức xúc bằng sự phản ứng, người ta tìm được điểm yếu 
của chúng ta một cách đơn giản, làm tổn thương cảm xúc của chúng ta và thức tỉnh sự cao ngạo 
của chúng ta. Trong trường hợp này, từ quan điểm Phật giáo, chúng ta nên nhớ điều này và hoạt 
dụng với nó. 

Giải thích ý nghĩa về việc thực hành Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày, giáo sư 
Alexander Berzin diễn đạt nó theo cách sau: Khi chúng ta có vấn đề, chúng ta quay vào trong, cỗ 
gắng tìm nguồn gốc của chúng bên trong chúng ta, và khi chúng ta đã xác định nó, chúng ta cỗ 
gắng thay đổi tình trạng từ bên trong. Chủ yếu- nguyên nhân sâu xa nhất đối với vấn đề của 
chúng ta ở bên trong chúng ta là thái độ của chúng ta, đặc biệt là sự nhằm lẫn của chúng ta. Tuy 


nhiên, Berzin cảnh báo chúng ta răng việc quay vào bên trong tìm kiêm gôc rê của một vân đề 


*' The fourteenth Dalai Lama, “Compassion and the Individual” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 183 


nào đó không bao hàm một sự phán xét đạo đức đối với cá nhân nào đó tốt hoặc xấu như thể nào. 
Cũng không có ý nghĩa trong việc tự chê trách mình hay tự khen ngợi mình. Chúng ta chỉ cần 
tìm ra đâu là gốc rễ gây ra sự đau khổ của chúng ta, loại bỏ nó và trở nên hạnh phúc hơn. '® 

Giúp đỡ đối với chúng sinh khác cũng là sự thực hành Phật pháp; điều này, đối với Phật 
tử là một hạnh nguyện cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. “Cư xử tốt với tất cả chúng sanh, 
đây là một tôn giáo đúng.” (Đức Phật). Để bắt đầu, chúng ta thử thực hành sự giúp đỡ đối với 
những người thân yêu của chúng ta trước, sau đó là những người xung quanh chúng ta; ví dụ, 
nếu người chồng tự nhốt mình trong một căn phòng để đọc sách, và vợ của ông ta đang rửa chén 
bát hoặc nấu ăn cho cả gia đình với tâm hoan hỷ, trong trường hợp này, người vợ của ông sẽ là 
một Phật tử tốt hơn so với chồng mình. Như thế, không thê tính rằng bao nhiêu giờ cầu nguyện 
và thực thi những rèn luyện cụ thể nếu những nỗ lực của chúng ta không tự biểu hiện qua các 
hành động giúp người một cách đơn giản trong cuộc sống hàng ngày của mình. 

Đối với Phật tử, cơ hội để thực hành Phật pháp có thê là bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc 
sống. Nếu chúng ta đang ở trong một tình trạng ùn tắc giao thông - thay vì bị kích thích, chúng ta 
có thể trì tụng thần chú hoặc giữ chánh niệm đối với hơi thở, như thế tâm chúng ta sẽ không còn 
lo lắng về việc chờ đợi con đường mau hết ùn tắc, và mọi người có thê tiếp tục cuộc hành trình 
của họ. Đi xe trên giao thông công cộng, chúng ta có cơ hội để thực hành sự kiên nhẫn và lòng từ 
bi. Chúng ta có nhường chỗ ngồi khi chúng ta đang mệt mỏi? Chúng ta có cảm thấy bực tức khi 
ai đó húc đây chúng ta? Chúng ta nghĩ gì trong cuộc hành trình dài như thế? Những bậc thầy 
trong Phật giáo kêu gọi tất cả chúng ta phải suy nghĩ về điều đó. 

Phật giáo cho rằng không cần thiết tách riêng sự thực hành tôn giáo và cuộc sống thực tế; 
đối với Phật tử những biến cố xảy ra xung quanh họ là trường học tốt nhất của Phật giáo. Nếu 
bạn bị ốm và phải nằm trên giường, đang đối diện với cái chết, bạn cũng có thê sử dụng thời gian 


này đê suy nghĩ về cuộc sông của bạn, có một lời câu nguyện, nâng cao nhận thức, quán chiêu về 


„ Berzin, Alexander, “Anger: Dealing with Disturbing Emotions.” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 184 


bệnh tật và những cảnh giới mà bạn sẽ đi đến. Theo Pende Hawter “Quán chiếu và thiền định về 
cái chết và sự vô thường được coi là rất quan trọng trong Phật giáo vì hai lý do: (1) chỉ vì ý thức 
đời sống ngắn ngủi và quý giá như thế nào nên chúng ta có thể làm cho nó có ý nghĩa và sống 
trọn vẹn với nó, (2) và bằng sự hiểu biết về tiến trình chết và tự mình làm quen với nó, chúng ta 
có thể loại bỏ sự sợ hãi vào lúc chết và bảo đảm cho một sự tái sinh tốt. 

Vì cách mà chúng ta sống trong đời và trạng trái tâm của chúng ta lúc chết ảnh hưởng 
đến kiếp sống tương lai của chúng ta, điều này có thê được nói rằng phương hướng hoặc dấu 
hiệu của một người tu hành là không có sự sợ hãi hoặc tiếc nuối vào lúc chết. Những người tu 
tập đến sự hoàn hảo đối với khả năng của mình được cho là sẽ chết trong một trạng thái hạnh 
phúc tuyệt vời. Những người tu tập bình thường cũng sẽ chết một cách hạnh phúc. Ngay cả 
những người mới tu tập cũng sẽ không sợ hãi và kinh hoàng vào lúc chết. Vì vậy, ta nên có 
phương hướng thực hành tối thiêu đối với những kết quả đó. 

Có hai sự thiền định phổ quát về cái chết trong truyền thống Tây Tạng. Đầu tiên nhìn 
vào điều nhất định và sắp xảy ra của cái chết và những gì mang lại lợi ích vào lúc chết để thúc 
đây chúng tạo ra thiện nghiệp tốt nhất đối với cuộc sống chúng ta. Thứ hai là một sự mô phỏng 
hoặc diễn tập thực tế đối với tiến trình chết, khiến cho chúng ta làm quen với cái chết và mất đi 
nỗi sợ hãi không hiểu biết, do đó hướng dẫn chúng ta chết một cách khéo léo. Theo truyền thống, 
ở các nước Phật giáo, người ta cũng khuyến khích đi đến nghĩa trang hoặc nơi mai táng người 
chết để quán chiếu về cái chết và trở nên quen thuộc với sự kiện không thê tránh khỏi này. 

Những pháp thiền định đầu tiên này được gọi là Cửu-viên-tử-quán (chín vòng quán niệm 
về cái chết/nine-round death meditation), bao gồm quán niệm ba căn, chín nguyên lý, và ba tín 
hạnh, như trình bày dưới đây: 

A. Chết là nhất định 

1.Không có cách nào có thê thoát khỏi cái chết. Không có ai, ngay cả Đức Phật, Jesu 


v.v... Dân số mấy tỷ người trên hành tỉnh, hiếm ai sống được trong thời gian 100 năm. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 185 


2.Cuộc sống là hữu hạn, giới hạn và mỗi khoảnh khắc mang lại cho chúng ta gần kể hơn 
với ngày cuối cùng của đời sống này. Chúng ta đang chết từ giây phút mà chúng ta được sinh ra. 

3.Cái chết sẽ đến trong một thời điểm và thời gian của nó thì bất ngờ. Tất cả phân cách 
chúng ta từ đời này và đời sau là một hơi thở. 

Tín hạnh: Để thực hành con đường tâm linh và chín tiềm năng bên trong của chúng ta 
bằng cách nuôi dưỡng phẩm chất tinh thần tích cực và từ bỏ các phẩm chất phiền não. 

B. Thời điểm chết là không thể xác định 

4.Thọ mạng của chúng ta là không chắc chắn. Người trẻ có thê chết trước tuổi, khỏe 
mạnh trước khi bị bệnh v.v... 

5.Có rất nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết, nhưng ít ai bảo đảm được sự 
sống. Ngay cả những thứ duy trì sự sống có thể giết chết chúng ta, ví dụ như thực phẩm, xe ô tô, 
bất động sản. 

6. Sự yêu đuối và mong manh của cơ thê vật lý của con người hàm chứa sự không chắc 
chắn của cuộc sống. Cơ thê có thê đễ dàng bị phá hủy bởi bệnh tật hoặc tai nạn, như bệnh ung 
thư, AIDS, tai nạn xe. 

Tín hạnh: Đề phát triển tiềm năng bên trong chúng ta ngay bây giờ, không chậm trễ 

C.Tinh thân/tâm linh phát triển của chúng ta là điều duy nhất có thể hỗ trợ chúng ta vào 
lúc chết 
(bởi tất cả sự tái diễn với kiếp sống tiếp theo là tâm chúng ta với nghiệp lực của nó (tích cực hay 
tiêu cực) tác động. 

7.Của cải thế gian như sự giàu có, địa vị, tiền bạc không thể trợ giúp được. 

8. Quyến thuộc và bạn bè không thể ngăn chặn cái chết và cũng không đi cùng với chúng 
ta. 

9. Ngay cả thân mạng quý báu mà ta có cũng giúp gì được cho chúng ta. Chúng ta phải 


bỏ nó lại phía sau giống như bỏ một lớp da, một lớp vỏ trống rỗng, một cái áo khoác bên ngoài. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 186 


Tín hạnh: Để khôi phục tiềm năng thanh tịnh bên trong của chúng ta, gạt bỏ ô nhiễm 
huân tập bên trong với sự chấp thủ đối với những tư tưởng thế gian.” 

Quán chiếu về về quá trình này là đặc biệt quan trọng bởi vì các Phật tử có lợi thế có 
thê tham gia vào những khóa yoga được hướng dẫn về cái chết, và tái sinh cho đến khi họ đạt 
được kiểm soát chính mình, không còn bị vấn đề chết và tái sinh thông thường ràng buộc. 

Tình yêu thương và gia đình là một lĩnh vực rộng lớn khác của các cơ hội để học hỏi 
điều gì đó nhằm phát triển tinh thần kiên nhẫn, sự tận tụy và từ bi hơn. Bạn chỉ không có sợ hãi 
gì để mở cửa trái tìm của bạn, để biết ơn đối với tất cả mọi điều trong những giây phút khó khăn, 
và đề hiểu rõ hơn về những phẩm chất tốt đối với người bạn đời của mình hay những người khác. 
Yêu thương và làm tròn trách nhiệm đối với vợ (chồng) và con cái là một phẩm chất cao đẹp mà 
một người Phật tử không thẻ thiếu. 

G1ao tiếp với cha mẹ già hay những người thân là một ví dụ của một tình huống khác 
nữa. Trong thời đại chúng ta, điều này đã trở thành gần như theo “mốt” nhằm đồ lỗi cho các bậc 
cha mẹ đã không làm điều gì đó cho chúng ta sớm hơn hoặc làm một điều gì đó sai. Nhiều người 
thậm chí nhìn nhận ý nghĩa của các lý thuyết hiện đang phát triển của tâm lý và phân tâm học là 
đồ lỗi cho cha mẹ của họ: họ nói, họ không được yêu mến trong thời thơ ấu của họ, thiếu sự 
chăm sóc và điều đó đã trở thành nguyên nhân của tất cả sự phức hợp đối với họ lúc trưởng 
thành. Tuy nhiên, những người suy nghĩ theo cách như thế, theo niềm tin của Phật giáo là ngoài 
thực tế liệu pháp tâm lý, cũng như Phật giáo nói rằng mỗi người trưởng thành đều phải có trách 
nhiệm đối với cuộc sống của riêng mình. Có lẽ ai đó đã quên những món quà vô giá mà cha mẹ 
của mình đã ban tặng cho mình. Chúng ta nên biết ơn cha mẹ vì tối thiểu thực tế là nhờ họ mà 
chúng ta được sinh ra, và hơn nữa, họ đã nuôi chúng ta ăn cho chúng ta mặc, cho chúng ta sự 


hiểu biết về thế giới và v.v... Có lẽ họ đã không hoàn hảo, nhưng chắc chắn họ đã cố gắng bằng 


'° ven. Pende Hawter, “Death and Dying in the Tibetan Buddhist Tradition” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 187 


mọi cách tốt nhất. Ngoài việc biết ơn cha mẹ, người Phật tử phải biết cách trả ơn cha mẹ như thế 
nào mới đúng đạo lý. Đức Phật giải thích về việc chúng ta nên trả ơn cha mẹ như sau: 

"Chư Tỳ kheo, có hai người mà chúng ta không dễ dàng để trả ơn được, đó là cha và mẹ. 
Thậm chí nếu các ông cõng cha và mẹ trên hai vai của các ông suốt 100 năm, và chăm sóc cha 
mẹ bằng cách xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, và nắn nót tay chân của họ, và để cho cha mẹ đi đại 
tiểu tiện (ngay trên vai của các ông), các ông cũng không có thê trả được ân cha mẹ. Hoặc giả 
các ông đặt cha và mẹ mình ở nơi tối thượng quyên lực, hơn cả trái đất vĩ đại này, và rãi đầy bảy 
thứ báu, các ông cũng không thê trả được ân cha và mẹ. 

Vì sao vậy? Mẹ và cha đã làm nhiều điều cho con cái họ. Chăm sóc chúng, nuôi dưỡng 
chúng, họ giới thiệu chúng đến với thế giới này. Nhưng bất kỳ ai đối với cha mẹ không có lòng 
tin, khuyến dẫn họ trong niềm tin; đối với cha mẹ có bất thiện hạnh, khuyến dẫn họ thực hành 
thiện hạnh; đối với cha mẹ keo Kiệt, khuyến dẫn họ thực hành tâm quảng đại; đối với cha mẹ mê 
muội, khuyến dẫn họ tu tập trí tuệ: Với những điều này, người con ấy mới có thê trả ơn mẹ và 
cha của mình.”!%? 

Đối với Phật tử, chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong 
cuộc sống của mình, cho sự hình thành của các đặc điểm của mình và tất cả các vấn đề của chính 
mình, chứ không thể trách cha mẹ của mình: 

“Tự mình gây điều ác 

Tự mình sanh nhiễm ô 

Tự mình rời bỏ nó 

Chính tự mình thanh tịnh 

Thanh tịnh hay bắt tịnh 

Đều tùy thuộc chính mình 


Chăng ai thanh tịnh ai.” 


1 AN 2.31-32, Bhikkhu-Kataññu Suttas 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 188 


(Attana hi kataJ papaJ 

Atfana savkllissatI 

Attana akata]J papaJ 

Atfana va visuJJhatI 

Suddhi asuddhi paccatta] 

Niabbo abbaJ visodhaye.)' 3 

Hằng ngày, nêu chúng ta có ý thức răng tất cả vấn đề đều phát xuất từ chính mình, chúng 


ta sẽ dễ dàng thông cảm và yêu thương những người xung quanh mình hơn. 


7.2 NHỮNG VẤN ĐÈ TRONG ĐỜI SÓNG XÃ HỘI 

Cấu trúc nền tảng nhất của xã hội là hôn nhân. Hôn nhân là một sự thỏa thuận hoặc thê 
chế của xã hội được thành lập vì nhu cầu lợi lạc và hạnh phúc riêng của con người. Thể chế này 
có chức năng duy trì sự hài hòa và trật tự trong quá trình sinh sản, và do đó tách biệt xã hội loài 
người từ động vật. Mặc dù không được nói nhiều trong kinh điển Phật giáo về vấn đề chế độ một 
vợ một chồng và chế độ đa thê, người sống theo thế tục được khuyên nhắc nên giới hạn với một 
người phối ngẫu. Đức Phật đã không lập ra bất kỳ quy tắc nào cho một cuộc sống hôn nhân, 
nhưng ngài đã cho một vài điều khuyên nhắc liên quan đến phương cách tạo ra một cuộc sống 
hôn nhân hạnh phúc hơn. Trong lời giảng của ngài, nhiều điều chỉ ra rằng chế độ một vợ một 
chồng là khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn và dễ trung thành hơn đối với người phối ngẫu, không 
làm tốn thương cảm xúc của một ai đó khi không có sự thích thú với các đối tượng khác. '® 

Đức Phật nói rằng một trong những lý do sâu xa đối với sự thất bại của người đàn ông là 
quan hệ yêu đương với người phụ nữ khác. Ở đây rõ ràng ngụ ý rằng người phụ nữ nếu bước vào 
cuộc tình với nhiều người đàn ông, cô ta cũng phải đau khổ. Người ta cần ý thức những khó 
khăn, thử thách và khổ nạn mà những gì người ấy phải gặp để duy trì cuộc sống gia đình. Ý thức 


.. ccbs.ntu.edu, DhP165 


* Ven. K. Sri Dhammananda, “A Happy Married Life” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 189 


này có thê được tăng trưởng bởi nhiều lần nếu bạn chạm trán với chúng trên kinh nghiệm của 
những khó khăn khác được tạo ra bởi chính mình. Hiểu được nhược điểm của con người, Đức 
Phật đưa ra một trong những quy tắc dạy cho hàng Phật tử kiềm chế các hành vi tình dục và 
phóng đãng. Giới thứ ba trong năm giới cấm được thực hành bởi các Phật tử: Kamesu 
micchacara veramani sikkhapadam samadiyami, “Tôi nguyện tu tập giới cấm để hạn chế những 
sai lầm đối với những ham muôn.” 

Điểm nhìn của Phật giáo về hôn nhân giống như một xã hội dân chủ là rất tự do: hôn 
nhân là một vấn đề riêng tư, không phải là một nhiệm vụ bị áp đặt bởi tôn giáo. Trong Phật giáo, 
không có quy tắc khuyến khích người ta kết hôn, sống một mình hoặc chủ nghĩa độc thân. 
Không có quy định đòi hỏi Phật tử sinh con hoặc kèm chế sinh sản, hoặc hạn chế số lượng con 
cái. Phật giáo cho rằng mỗi con người đều có quyền tự do để tự quyết định mọi vấn đề liên quan 
đến hôn nhân. 

Và có một câu hỏi đưa ra, nếu không có sự giáo dẫn trực tiếp liên hệ đến hôn nhân, tại 
sao chư Tăng-Ni Phật giáo không có kết hôn? Lý do chính là Tăng-Ni đã chọn một lối sống như 
thế là vì mục đích tự do cho chính mình và phục vụ quần chúng; độc thân là một phần của nếp 
sống này. Những người đã từ bỏ cuộc sống trần tục, tự nguyện từ bỏ mối quan hệ gia đình, 
không còn những trách nhiệm riêng tư của thế gian nhằm duy trì sự an lạc của tâm. Họ muốn 
công hiến hoàn toàn cuộc sống của họ để phục vụ cho người khác và để đạt được sự giải thoát 
tâm linh của mình. Trong xã hội ngày nay, mặc dù các nhà sư Phật giáo có thê không tiến hành 
nghi thức hôn lễ cho Phật tử, họ có thể được mời chỉ để thực hiện những nghi lễ tôn giáo nhất 
định để chúc phúc cho cặp hôn phối. Điều này cũng có thể được thực hiện bởi chư Ni Phật 
giáo. '”9 

Tình dục ngoài hôn nhân cũng là một vấn đề của xã hội ngày nay. Ngăn chặn hoặc hạn 


chê đôi với những ham muôn là nguyên tặc đâu tiên của bât kỳ nên văn minh nào, bao gôm cả xã 


?° Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 190 


hội ngày nay của chúng ta. Nhưng cùng với điều đó, chúng ta đã bị ô nhiễm bởi bầu không khí 
tình dục xung quanh chúng ta và xuyên qua các phương tiện truyền thông quá phóng đại nhu cầu 
của cơ thể và tâm trí trong một sự thoả mãn tình dục. Như một kết quả của việc khai thác về 
những ham muốn tình dục bởi một số lực lượng ân mặt của xã hội; người trẻ ngày nay đã hình 
thành một xu thế tình dục khiến cho tâm họ đang hoàn toàn bị mờ tối bởi sự che lấp của dục 
tình, và dục tình thì không bao giờ thỏa mãn; Đức Phật dạy: “Người có nhiều ham muốn và tìm 
cách thỏa mãn lòng ham muốn đó giống như kẻ mắc bệnh phong cùi cứ thích gãi vào chỗ ngứa 
của mình.” Và kết quả là đau khổ hơn nữa. 

Trong đời sống, những mối quan hệ tình dục nên đặt ở vị trí rõ ràng của chúng, và ở 
đây, từ quan điểm của Phật giáo, bất kỳ sự hạn chế không tự nhiên hoặc sự lạm dụng không lành 
mạnh không nên được dung túng. Tình dục cũng phải được kiêm soát bởi ý chí, và nó là có thể 
nếu bạn đối xử với nó một cách khôn ngoan và cho nó một vị trí thích hợp trong đời sống. Trái 
ngược với những gì mà một xã hội hiện đại đang cố gắng để gây ấn tượng kích thích đối với 
chúng ta, tình dục không nên được xem là một phần quan trọng nhất của một cuộc sống hôn 
nhân hạnh phúc. Những ai phục dịch cho thú vui riêng của mình, họ có thể trở thành kẻ nô lệ của 
sự áp lực dục tính, và như thế cuối cùng sẽ phá hủy tình yêu và sự tôn trọng đối với hôn nhân. 
Như trong mỗi phạm vi khác, Phật giáo khuyên nhắc cần có sự điều độ và hợp lý trong nhu cầu 
tình dục.'”! 

Hôn nhân là một sự hợp tác ràng buộc, trong đó một người nam và một người nữ thể 
nguyện bước vào đời nhau cho toàn bộ đời sống còn lại. Ba nguyên tắc chính mà một cặp vợ 
chồng cần xây dựng và phát triển là sự kiên nhẫn, khoan dung và hiểu biết trong khi tình yêu là 
nút thắt nối các đối tác với nhau để duy trì một gia đình hạnh phúc cũng như những yếu tố cần 
thiết. Dấu hiệu của một cuộc hôn nhân tốt là xử dụng từ “của chúng mình' hơn là 'của bạn' hoặc 


'của tôi. Một cặp vợ chông tôt là môi đôi tác nên mở lòng với nhau và không có gì bí mật. Khi 


1 Ibid... 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 191 


có những bí mật, nó tạo ra một sự nghi ngờ, và sự nghi ngờ này là một yếu tố có thể tàn phá tình 
yêu trong bất kỳ sự thỏa hiệp hôn nhân trước đó. Sự nghi ngờ phát sinh ghen tuông, ghen tuông 
tạo giận dữ, giân dữ tạo ra căm hờn, và căm hờn biến thành thù địch và sự thù địch có thể dẫn 
đến một sự đau khổ lớn hơn như đỗ máu, tự tử hoặc thậm chí giết người. '"” 

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là được xây dựng trên nên tảng yêu thương, chung thủy và 
trách nhiệm. Đức Phật dạy rằng người chồng không được ngoại tình, đi đâu cũng cho vợ biết, 
cung cấp quần áo vàng bạc, nữ trang cho vợ, và những vật trong nhà đều giao phó cho vợ. Cũng 
thế, người vợ cần biết ơn sự tôn trọng, hòa nhã và lòng trung thành của chồng mình. Hơn nữa, 
một người vợ là đã được trao quyền ở trong nhà và được ban tặng những trang sức. Người vợ 
phải có trách nhiệm thực hiện bốn phận của mình thật tốt, cư xử khéo léo và tận tụy. Cô ta chung 
thủy với chồng và nồng hậu với bạn bè và các mối quan hệ. Và người vợ cần "bảo vệ những gì 
mà chồng mình làm ra," như thế cho thấy việc chăm sóc bất cứ điều gì mà người chồng đem đến 
cho người vợ. '” 

Ly thân hoặc ly dị cũng không bị ngăn cắm trong Phật giáo, mặc dù nhu cầu đối với điều 
này là cực kỳ hiếm nếu vợ chồng theo đúng hướng dẫn của Đức Phật. Người nam và người nữ là 
hoàn toàn tự do từ bỏ đối tác nêu họ không thể đạt được một thỏa thuận chung. Ly thân là cách 
tốt hơn cứ để cho chính bạn, vợ bạn và những đứa con của bạn phải chịu đựng đau khổ với thời 
gian quá lâu (Dhammananda). Ngoài ra, Đức Phật cũng khuyên người đàn ông lớn tuổi không 
nên kết hôn phụ nữ trẻ, bởi vì một người chồng già và một người vợ trẻ là rất khó tương thích, và 
có thê kích hoạt những khó khăn, bất hòa và sự thất bại không cần thiết. '"' 

Xã hội ngày càng phát triển với mạng lưới của các mối quan hệ được đan xen và phụ 
thuộc lẫn nhau. Mỗi sự kết nối giữa con người là một sự cống hiến chân thành để thúc đây và 
bảo vệ các thành viên khác của cộng đồng hay nhóm. Hôn nhân đóng một vai trò thiết yếu trên 
#2 Ibid... 


"s3 ID 31, Sigalovada Sutta: The Buddha's Advice to Sigalaka 


12 sn 1.6, Parabhava Sutta: Discourse on Downfall 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 192 


mạng lưới phức tạp của những sự quan hệ được cung ứng sự ủng hộ và bảo vệ như thế. Từ một 
quan điểm của Phật giáo, một cuộc hôn nhân tốt nên nây nở và liên tục phát triển bằng sự hiểu 
biết, không phải bởi xung lực, từ sự cống hiến thực sự, chứ không phải chỉ đam mê. Thê chế hôn 
nhân cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của văn hóa; một cộng đồng tuyệt đẹp 
của hai người tương trợ nhau và không còn nỗi cô đơn, sợ hãi hay mắt nhau. Trong hôn nhân, 
mỗi người bạn đời luôn cố gắng để bổ sung người kia, điều này nhằm mục đích đem lại sự can 
đảm và sức mạnh để biểu lộ sự hỗ trợ, nhìn nhận và đánh giá cao khả năng của các đối tác khác. 
Trong đời sống vợ chồng, không nên có sự phát khởi suy nghĩ rằng ai là người là quan trọng 
hơn. Một bổ sung khác là trong quan hệ là đối tác bình đăng, biểu hiện hòa nhã, tự chủ, tôn trọng 
nhau, bao dung, bình tỉnh và sự ái kính. 

Một điều quan trọng khác trong hôn nhân đối với Phật tử là không có lý do gì để phản 
đối các biện pháp để phòng ngừa mang thai. Họ được tự do sử dụng cả biện pháp tránh thai cũ và 
hiện đại. Những người phản đối biện pháp tránh thai và cho rằng việc sử dụng cách phòng ngừa 
này là trái với pháp luật của Thiên chúa, nhưng cần hiểu rằng quan điểm này thì không có cách 
nào biện hộ được. Các biện pháp tránh thai được dùng để ngăn chặn sự xuất hiện của một chúng 
sanh mới. Việc sát hại trong trường hợp này không có xảy ra (akusala kamma) và hành động bất 
thiện không được thực hiện. Tuy nhiên, nếu người ta vi phạm bất kỳ hành vi nào nhằm sự ủy 
thác đối với hành động phá thai, hành vi này được xem là ác nghiệp, bởi vì phá thai là một việc 
tước đoạt sự sông của các sinh vật có thê nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Vì lý do đó, Phật tử 
tuân thủ giới đầu trong năm giới cắm, không có lý do hợp lý đối với việc phá thai. '” 

Giáo lý của Đức Phật cho rằng hành động có ý giết người có ý định tương hợp với năm 


điêu kiện. Những điêu kiện này như sau: có sự hiện diện của một chúng sanh, có sự hiệu biệt 


* Ven. K. Sri Dhammananda, “A Happy Married Life” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 193 


hay nhận thức của [người giết] rằng sinh linh này là có sự sống, cố ý giết chúng sanh, tạo ra động 
lực để giết, cái chết của một sinh linh là kết quả của nỗ lực này. '” 

Ở thời điểm thụ thai, thực thể sống được hiện hữu, và do đó nó đáp ứng điều kiện đầu 
tiên trong bụng mẹ. Một vài tháng sau, người mẹ nhận ra rằng trong bụng cô ta có một cuộc sống 
mới, và vì vậy nó hội đủ điều kiện thứ hai. Rồi vì lý do nào đó, người mẹ muốn từ bỏ sự sống 
của sinh linh này đang nằm trong bụng mình, cho nên cô ta bắt đầu tìm kiếm một bác sĩ để phá 
thai, và do đó nó tương ứng với điều kiện thứ ba. Khi một bác sĩ thực hiện thao tác, điều kiện thứ 
tư đã hội đủ, và dẫn đến cái chết của một sinh linh; như thế năm điều kiện đã hội đủ. Kết quả đã 
vi phạm vào giới đầu tiên cắm sát sinh; vì thế hành động của việc phá thai này là tương đương 
với việc giết chết một người. Liên quan đến các biện pháp đối với việc phòng ngừa thai thì có 
tình trạng ngược lại: một thực thê sống trong trường hợp này không xuất hiện, do đó tất cả năm 
điều kiện này không hội đủ (Dhammananda). Theo giáo lý Phật giáo, chúng ta không có lý do để 
nói rằng chúng ta có quyền duy nhất đề từ bỏ sự sống của một sinh linh khi nó đã hiện hữu. 

Trong một số trường hợp, người ta cho rằng họ bị buộc phải làm điều này vì lợi ích đối 
với hoàn cảnh riêng của mình. Nhưng chúng ta không thê biện minh cho việc phá thai, vì đù cách 
này hay cách khác họ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả xấu (nghiệp quả). Ở một số nước, 
phá thai là hợp pháp, nhưng nó được thực hiện một cách đơn giản để khắc phục những vấn đề xã 
hội. Phật giáo dạy rằng không nên thờ ơ với các nguyên tắc đạo đức vốn là nhu cầu ích lợi của 
mọi người. Những nguyên tắc này được cho là điều tốt của tất cả nhân loại. 

Một vấn đề nhức nhối khác của xã hội là tự tử. Tước đoạt sự sống của chính mình trong 
bất cứ trường hợp nào là hành động sai lầm đối với quan điểm đạo đức và cả tâm linh. Tự sát vì 
những thất bại và thất vọng trong cuộc sống chỉ làm tăng trưởng sự đau khổ. Tự tử là một cách 
hèn nhát khi đối phó với các vấn đề cuộc sống. Trong bất cứ hoàn cảnh xấu nào mà người ta 


không thể chọn phương pháp tử tử nếu tâm trí của họ bình tĩnh và thanh tịnh. Bắt kỳ ai ai đó rời 


15 Ibid,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 194 


bỏ thế giới này trong tâm trạng rỗi rắm và buồn chán, như thế người ấy khó có thê được tái sinh 
trong những điều kiện tốt hơn. Một lối thoát khỏi đời sống như vậy là một hành độn xấu hay bất 
thiện nghiệp, bởi nó được khích động với tâm đây ích kỷ, tham lam, sân hận, và quan trọng nhất 
là tâm phiền não. Những người tự tử có lẽ đã không học được nhận thức vấn đề của họ, hiểu 
được chân lý của cuộc sống và sử dụng khả năng tư duy một cách đúng đắn. Những người như 
vậy không thê “hiểu được bản chất của cuộc sống và những duyên hợp của thế gian mà họ đang 
sống". 

Vài người hy sinh tính mạng của mình vì một lý do, điều mà họ xem là tốt đẹp và cao 
quý. Họ hủy bỏ đời sống của chính mình bằng việc tự thiêu, sử dụng vũ khí hoặc nhịn đói. 
Những hành động này có thể được ai đó gọi là táo bạo và đũng cảm. Nhưng từ quan điểm của 
Phật giáo, nó không thể được chấp thuận. Đức Phật giải thích rõ ràng rằng trạng thái ý thức dẫn 
đến việc tự sát, chỉ đem đến đau khổ nhiều hơn. Một thái độ toàn diện như vậy một lần nữa 
chứng minh thế giới quan tích cực và khẳng định cuộc sống như thế nào là Phật giáo. '”” 

Khẳng định cuộc sống một cách lạc quan, chúng ta cần phải đối diện với những vấn đề 
tiêu cực, nhận thức gốc rễ của chúng, và tìm phương pháp khắc phục. Theo Phật giáo, sinh làm 
thân người là một cơ hội quí báu, và cần phải biết trân quí thân mình, biết cách tạo ra những 
thiện nghiệp cho hiện tại và tương lại. Nhận diện nguyên nhân tiêu cực gây đau khổ đều từ ham 
muốn của mình, chúng ta mới có cái nhìn đúng về thân tâm và ngoại cảnh trong một chiều hướng 
tích cực hơn. 

"Nguyên nhân mọi khổ đau 

Bắt nguồn từ ham muốn 

Nếu ham muốn đoạn diệt, 

Đau khổ cũng không còn.”!”8 
Như thế, khổ đau không phải bên ngoài mà ở bên trong chúng ta. Vấn đề của con người 


*” Ibid 
?8 The Threefold Lotus Sutra, 101 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 195 


của xã hội sẽ được giải quyết khi mỗi một cá nhân đều giảm thiểu bớt những tâm ham 
muốn xuyên qua việc nhận chân được khổ đau và nguyên nhân của nó, và biết cách 
chuyển hóa mọi vấn đề của cuộc sống với một tâm thái an lạc thật sự. 

Sống trong niềm vui, trong tình thương yêu, 

Ngay với những người thù ghét. 

Sống trong niềm vui, trong sự mạnh mẽ 

Ngay cả trong khi đớn đau. 

Sống trong niềm vui, trong niềm an lạc, 

Ngay cả những lúc khó khăn. 

Nhìn vào bên trong, tỉnh giác. 

Giải thoát sợ hãi và tham trước 


Nhận ra niềm vui nhẹ nhàng của cuộc sống quanh đây. (Dhammapada) 


7.3 ỨNG DỤNG KINH TẾ PHẬT GIÁO TRONG CUỘC SÓNG 

Như được biết, nền kinh tế toàn cầu hôm nay đang thử thách qua một cuộc khủng hoảng, 
chứng minh sự vô dụng hoàn toàn của những nhà kinh tế và ngay cả chủ nghĩa tư bản. Tất cả các 
quan hệ thế giới toàn cầu được thống trị bởi chính trị, đây là một trong những mục tiêu của nó. 
Cũng như lịch sử, trình độ phát triển kinh tế của các nước đang di chuyên từ Đông sang Tây: Hy 
Lạp cô đại, đề chế La Mã, Anh, và Mỹ... trong thế giới tư bản và nên kinh tế toàn cầu, sự kiểm 
soát đã luôn luôn ở trong tay của các nhà lãnh đạo lãnh thổ. Trên cơ sở này nó sẽ hợp lý để cân 
nhắc khả năng lý thuyết của việc sử dụng các nguyên lý Phật giáo xác định, phù hợp với nền 
kinh tế đó: nếu trước đó nó là phong tục để giả định rằng thực tế sự lựa chọn duy nhất để bước 
vào “xã hội cao' là được sinh ra bên trong nó, thì sau đó khởi đầu của thế kỷ 20, và đặc biệt là 


trong thời hiện đại, nhiều ví dụ cho chúng ta thấy rằng, trên thực tế, bất kỳ ai cũng có thể trở 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 196 


thành rất giàu có và nổi tiếng khắp thế giới vào một ngày nào đó với những nỗ lực. Như đã thấy, 
nhiều người từ các gia đình nghèo đã làm ra tiền của, hàng ngàn doanh nhân, chính trị gia, nghệ 
sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, vận động viên, và v.v... 

Sự thay đổi từ nghèo sang giàu không chỉ tùy thuộc vào sự thay đổi của cấu trúc xã hội; 
tuy nhiên, vẫn tùy thuộc vào nhận thức, đạo đức và sự nỗ lực của cá nhân như là động lực chính 
yêu. Theo Phật giáo nghèo đói là không hạnh phúc, vì nó liên quan đến dukkha (khổ). Mục tiêu 
của giáo lý Phật là chấm dứt khổ đau, và muốn chấm dứt khổ đau trước hết phải thấy được 
nguyên nhân của nó. Đứng về góc độ cá nhân, nghèo khổ bắt nguồn từ việc thiếu trình độ giáo 
dục (cũng là một phần của vô minh), biếng nhác, ăn chơi, nghiện ngập, hoặc là tà nghiệp tà 
mạng... Ở lãnh vực xã hội, nghèo đói cũng phát xuất từ sự tham lam, bóc lột, không có sự chia 
sẻ giữa người giàu và kẻ nghèo bởi lòng ích kỷ và vô cảm của nhiều người hay một thể chế bất 
công khiến cho giàu và nghèo trở nên quá rõ nét. 

Thực tế rằng vào những giai đoạn trước đề trở thành người đứng đầu của một chính phủ 
hoặc như thế nào đó tác động tốt đến số phận của mình chỉ có thê được sinh ra trong một tầng 
lớp giàu có hoặc giai tầng có ảnh hưởng, nhưng đừng quên rằng chính phủ cũng là một sự cám 
dỗ lớn, đã trở thành nền tảng và ương ngạnh hơn trong thế giới con người. Nếm trải và được 
hưởng thụ quyền lực, hầu hết họ đều muốn giữ nó trong tay. Vì điều này họ đã đi đến những 
hành động quái gở, không chỉ trái với các nguyên tắc của Phật giáo mà cũng thường tạo nên mâu 
thuẫn với xã hội toàn cầu (và cả chính mình) đối với hạnh phúc và sự tỒn tại, cũng như quyết 
định số phận của hàng nghìn người. Như vậy, sự phân chia thế giới loài người trong khoảng thời 
gian từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XIX, trong những nhóm đặt ra của người giàu và người 
nghèo, và làm theo các sự chọn lựa của phong trào cộng đồng giữa những giai cấp trong các xã 
hội khác nhau, so sánh dữ liệu tương tự của thế kỷ XX và thế kỷ XXI, chúng ta thấy rằng bây giờ 
sự di chuyên từ nhóm này sang nhóm khác là dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Vì vậy, nhiều 


người trẻ đã trở thành con tin của lý tưởng về quyên lực và tiền bạc. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 197 


Quyền lực và tiền bạc được xem là tiêu chí của đời sống hạnh phúc; tuy nhiên, nếu 
chúng ta không biết cách sử dụng chúng trong tinh thần đạo đức và trí tuệ thì chúng trở thành 
những chướng ngại trên con đường của chúng ta. Ngoài việc sử dụng, người làm ra nhiều của 
cải, nếu không biết chia sẻ, hiến tặng và tiết kiệm đúng cách, không thể gọi là người thông minh. 
Đức Phật đã giải thích mười hành vi của người làm giàu như sau nhằm thúc đầy các phương tiện 
đạo đức đối với người làm kinh tế hoặc những người giàu, và biết cách hưởng thụ niềm vui từ sự 
giàu có như thế nào mới đúng nghĩa: 

I. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện vô đạo đức 
(nghĩa là đạt được sự giàu có bằng tà nghiệp) và đã đạt được mà không biết hưởng nó, họ không 
sử dụng nó vì giúp ích đối với những người khác và cũng không hiến tặng tài vật cho những nơi 
xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu có không thê được cho là thông minh - và ngược lại 
họ bị áp đảo với sự chê trách tồi tệ hơn. 

2. — Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện vô đạo đức, 
nhưng người ấy không dùng nó để giúp ích cho những người khác và cũng không hiến tặng tài 
vật cho những nơi xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu có không phải là thông minh 
trong việc chi tiêu, đặc biệt là trong việc bảo tồn sự giàu có, người này chăn không phải là người 
thông minh. 

3. Người hường thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện vô đạo đức, 
nhưng người ấy đem sự giàu có của họ chia sẻ cho những người khác, hiến tặng tài vật của mình 
cho những nơi xứng đáng; họ cũng không thể bảo tồn sự giàu có... 

4. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện cả đạo đức và 
vô đạo đức (sự giàu có trong trường hợp này có thê có được một phần trung thực bằng một mức 
lương, nhưng phần còn lại có thê đến từ những sự hối lộ - tức là cả chánh và tà mạng) - nhưng 
người ấy không vui hưởng từ sự giàu có của mình, không chia sẻ sự giàu có của mình cho những 


người khác và không hiên tặng nó cho những nơi xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu có 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 198 


có thể hoặc không thể là người thông minh trong việc đạt được và chắc chắn là không thông 
minh trong việc chi tiêu và tiết kiệm (để đành). 

5. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện cả đạo đức và 
vô đạo đức, người ấy biết cách vui hưởng từ nó, nhưng mắc phải sai lầm trong việc chia sẻ lợi 
ích cho người khác hoặc hiến tặng nó cho những nơi xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu 
có có thể hoặc không thể là người thông minh trong việc đạt được, dù có thông minh trong việc 
chỉ tiêu, nhưng không thông minh trong việc tiết kiệm. 

6. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được bằng những phương tiện cả đạo đức và 
vô đạo đức, người ấy biết cách vui hưởng từ nó và chia sẻ nó vì lợi ích cho người khác và hiến 
tặng nó cho những nơi xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu có có thể hoặc không thể là 
người thông minh trong việc đạt được, nhưng đó là thông người minh trong việc sử dụng và tiết 
kiệm. 

7. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được chỉ bằng những phương tiện đạo đức 
(chánh mạng) nhưng người ấy không vui hưởng từ sự giàu có của họ và cũng không chia sẻ tài 
sản của mình vì lợi ích của những người khác, cũng không hiến tặng nó cho những nơi xứng 
đáng. Một thái độ như vậy với sự giàu có có thê được xem là thông minh trong việc đạt được 
nhưng không thông minh trong việc sử dụng hoặc tiết kiệm. 

8. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được chỉ bằng những phương tiện đạo đức và 
người ấy biết vui hưởng từ sự giàu có của mình nhưng không chia sẻ tài sản của mình vì lợi ích 
của những người khác hoặc hiến tặng nó cho những nơi xứng đáng. Một thái độ như vậy với sự 
giàu có có thể được xem là thông minh trong việc đạt được và sử dụng nó nhưng không thông 
minh trong việc tiết kiệm. 

9. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được chỉ bằng những phương tiện đạo đức và 
người ấy biết vui hưởng từ sự giàu có của mình nhưng cũng biết chia sẻ tài sản của mình vì lợi 


ích của những người khác và hiến tặng nó cho những nơi xứng đáng. Mặc dù tất cả những hành 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 199 


động tốt của họ, những người này vẫn còn mê mờ đối với những tác hại của của cảm thụ vui 
sướng - họ thiếu trí tuệ để có năng lực từ bỏ cảm thụ khoái lạc. Một thái độ như vậy với sự giàu 
có có thể được xemi là thông minh trong việc đạt được, sử dụng và tiết kiệm, nhưng vì những 
người này thiếu hiểu biết về tác hại của cảm thụ khoái lạc, họ thiếu sức mạnh để giải phóng 
chính mình khỏi những nanh vuốt của những ô nhiễm đối với cảm thụ khoái lạc - bởi vì họ đã 
không có cơ hội đề học hỏi đầy đủ với những người có trí tuệ. 

10. Người hưởng thụ niềm vui với của cải có được chỉ bằng những phương tiện đạo đức và 
người ấy biết vui hưởng từ sự giàu có của mình, biết chia sẻ tài sản của mình vì lợi ích của 
những người khác và hiến tặng nó cho những nơi xứng đáng. Ngoài ra, những hạng người này 
không còn mê mờ đối với tác hại của cảm thụ khoái lạc - và vì vậy họ có trí tuệ muốn thoát khỏi 
vòng luân hồi (samsara) và trí tuệ này sẽ dẫn dắt họ từ bỏ tâm tham trước đối với tài sản.Một thái 
độ như vậy với sự giàu có có thể được xem là thông minh trong việc đạt được, sử dụng và tiết 
kiệm, và hơn nữa giúp họ vượt qua những phiền não của chính mình, cuối cùng thê nhập Niết 
bàn." 

Như thê Giá trị kinh tế trong Phật giáo có liên quan với chất lượng cuộc sống, không chỉ 
cho mình mà cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta xác định chất lượng của cuộc sống không chỉ 
về mặt tiện nghi vật chất, mà còn về mặt phúc lợi tính thần và cuối cùng là sự giải thoát của tâm 
từ những xu hướng tiềm ấn tiêu cực, phiền não và đạt đến lý tưởng tự do tối hậu (Niết bàn). 

Như đã biết, triết học thế giới phương Tây và phương Đông có rất nhiều sự khác biệt 
giữa chúng, một trong những sự khác biệt đó là việc ứng dụng một trong những khái niệm có vẻ 
cơ bản của sự tồn tại - tự do. Tự do cho những người theo triết học Tây phương, đầu tiên và 
trước hết là tự do hành động. Trong ý nghĩa này, “tự do" - đi quá xa, làm vỡ xiềng xích, khả năng 
không tổn hại và những giấc mơ không tốn kém, thỏa mãn liên tục để cái tôi của mình. Cũng bởi 


vì những mong muôn và niêm đam mê luôn luôn là đôi tượng của sự câm ky ở phương Tây do 


" A.10_ 091, Kaamabhogii Sutta, those who enjoy sense pleasures 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 200 


ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo vào đời sống công cộng, đặc biệt đáng chú ý là trường hợp của 
thời Trung Cổ và trong giai đoạn Inquisition, rồi sau đó người ta mới hình thành các khái niệm 
về những cách nêu trên. Đối với nguyên lý của Phật giáo, “tự do” có nghĩa là sự giải thoát đau 
khổ bởi tham muốn gây ra. Do đó chúng ta có thê giả định rằng sự khác biệt giữa Đông và Tây 
có thê bắt nguồn từ khái niệm đó. 

Khác với quan điểm phổ biến, Đức Phật khuyến khích cuộc sống “tri túc - an bần thủ 
đạo” cho Tăng chúng để xả ly những ham muốn tiêu cực - cản trở lý tưởng tự do. Tuy nhiên, 
ngài cũng khích lệ sự giàu có hay sự phát triển kinh tế xã hội đối với hàng cư sĩ. Trong kinh 
“hạnh phúc phù hợp với một gia đình” bao gồm quyền sở hữu [atthisukha], hưởng thụ 
[bhogasukha], giải thoát từ nợ nần [ananasukha] và không sai lầm [anavaJJasukha]; ở đây, Đức 
Phật đã khen ngợi và khuyến khích hạn chế những ham muốn [appicchata] gây nên đau khổ. Tuy 
nhiên, điều quan trọng của một Phật tử, trong quá trình kinh tế đối với sự thu nhập, tiết kiệm 
hoặc sử dụng tiền bạc cần nên thực hiện có ý nghĩa đối với mình và người. Khi giàu có, chúng ta 
nên sử dụng sự giàu có của mình bằng việc hỗ trợ cho những mục đích lành mạnh trong cuộc 
sống - không phung phí tiền trong những điều không mục đích, hoặc trong cách nào đó dẫn đến 
sự phát triển hơn nữa của các phiền não thuộc về tham lam, sân hận hay ảo tưởng. Điều này 
không phải là để nói răng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng sử dụng tiền bạc 
không mục đích có thê tạo ra thiệt hại nhiều hơn lợi ích. Giàu có để mang lại hạnh phúc phải 
được áp dụng để kết nối với các giá trị tinh thần cao hơn - đặc biệt là nhân đức và đạo đức của 
con người mà mà theo kinh tế học Phật giáo có giá trị lâu dài và viên mãn hơn bắt kỳ sự phát 
triển vật chất nào. 

Tuy nhiên, trong đời sống xã hội, giá trị kinh tế được xem là căn bản của hạnh phúc, và 
cũng là thước đo thành tựu của một cá nhân. Ngày nay hệ thống đẳng cấp đang dần dần mắt ảnh 
hưởng của nó, vì thế, ai cũng có thế làm kinh tẾ, ai cũng có cơ hội đề tạo ra tài sản và tiền bạc 


tùy theo năng lực của cá nhân. Và đề trở thành một doanh nhân trong nên kinh tế tự do, theo nhà 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 201 


kinh tế học J oop Liefaard, CEO muốn thành công phải hội đủ bốn tiêu chuẩn: 7ẩm nhìn (Vision), 


Kiến thức (Knowledge), Biết đủ (Enough is enough), và sự Can đảm (Courage). °9 


Trong 
Vyagghapajja Sutta, Đức Phật trình bày bốn điều kiện thành tựu kinh tế đối với một gia chủ để 
có hạnh phúc ở đời này, đó là "Thành tựu của nỗ lực kiên trì (utthana-sampada), /hành tựu của 
sự cần thận (arakkha-sampada), bạn hữu tốt (kalyanamittata) và sinh kế cân bằng.”'8! 

1. Một CEO giỏi được ví như con chim đại bàng hói liệng xuống ở một điểm rơi tự do 
rất nguy hiểm và không kém phần ngoạn mục. Việc bắt đầu kinh doanh cần đầy đủ can đảm với 
lòng tự tin vào khả năng để thành thạo trong công việc, điều này có thể học hỏi từ con chim đại 
bàng hói, bay cao với sự lan rộng đôi cánh của mình. Ở điểm này Đức Phật cũng đã khuyến 
khích sự thành tựu nghề nghiệp của một gia chủ trong thời đại của ngài xuyên qua sự nổ lực kiên 
írì như một sự can đảm đầu tiên trong sinh kế để vận hành thích hợp: "Ở đây, Vyagghapajja, bất 
cứ hoạt động nào nào một gia chủ kiếm sống, dù bằng canh tác, kinh doanh, nuôi gia súc, sẵn 
bắn, phục dịch cho vua, hoặc bởi bất kỳ loại nghề nghiệp khác-ở đây, người ấy trở nên thành 
thạo và không lười biếng. Ông ta có được năng lực sáng suốt đối với sự vận hành và phương tiện 
thích hợp.” (VyagghapalJja Sutta) 

2. Một CEO có năng lực, ngoài nỗ lực của tự thân cũng không thể thiểu ẩm nhìn đỗi với 
mình và thương trường, như con đại bàng hói ở trên những vị trí rất cao, có tầm nhìn xuyên suốt 
để bắt mồi, và tránh được những nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh nó. Ở đây, Đức Phật 
cũng đã đề cập đến sự /hành tựu cần thận, ngoài sức mạnh tự thân, một gia chủ cũng phải có tầm 
nhìn đúng và cân thận để biết bảo vệ tài sản của mình khỏi bị phá hủy: "Ở đây, Vyagghapajja, 
bất kỳ sự giàu nào mà một chủ hộ đang sở hữu, có được bởi sự nỗ lực, thu được bởi sức mạnh 
của cánh tay, bởi đổ mô hôi trán của mình, như thế mà đạt được do chánh phương tiện - những 
người như thế biết cách bảo vệ và canh chừng của cải, vì vậy nhà vua không thê đoạt nó, kẻ trộm 


'89 Liefaard Joop, “4 Tips for The Successful Businessman” 


'8* AN 8.54, Dighajanu (Vyagghapajja) Sutta: Conditions of Welfare 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 202 


không thể lấy cắp nó, lửa sẽ không cháy nó, nước sẽ không cuốn nó đi, cũng không bị những 
người thừa kế xấu xa phá hủy nó. Đây là thành tựu của sự cân thận.” (Vyagghapajja Sutta) 

3. Một CEO thông minh có kiến (hức rộng, biết cách học hỏi để thích ứng với môi 
trường tồn tại, như con đại bàng hói biết di chuyển môi trường thích hợp theo mùa và có thể tìm 
thấy những con mỗi mà không gặp phải những tình thế nguy hiểm. Một doanh nhân giỏi như một 
cuốn sách, ông ta biết kỹ thuật tiếp thị, cạnh tranh, rõ biết các sản phẩm của mình và các đối thủ, 
đồng thời phải kết nỗi với các đối tác và tạo niềm tin cho khách hàng: đặc biệt, ngoài những kiến 
thức ắt cần, CEO phải có đạo đức chuẩn mực trong thương nghiệp của mình. Ở phần này, Đức 
Phật cũng đã gợi ý về trí tuệ của một gia chủ đó là kết nối “bằng hữu rốt” để thích ứng với môi 
trường xã hội bằng việc tham gia vào những cuộc thảo luận hợp với lòng tin, đức hạnh và sự 
khôn ngoan đề thành tựu sinh kế tốt trong sự kết nối những phẩm chất đạo đức của cộng đồng và 
môi trường tồn tại: "Ở đây, Vyagghapajja, nơi bất kỳ thôn làng hay thị trấn nào mà một gia chủ 
trú ngụ, ông ta liên kết, trò chuyện, tham gia vào các cuộc thảo luận với các chủ hộ hay con cái 
của các chủ hộ khác, dù người trẻ và hoặc người già có văn hóa cao, có lòng tin (saddha), có đức 
hạnh (sìla), có thiện tâm (caga), có trí tuệ (panna). Ông ta hành động phù hợp với lòng tin của sự 
trung tín, với đức hạnh của đời sống đạo đức, với điều thiện của từ thiện, với sự khôn ngoan của 
trí tuệ. Điều này được gọi là bằng hữu tốt.” (Vyagghapajja Sutta) 

4. Một CEO thành công là người biế/ đử - biết hạn chế những một số sản phẩm ngoài 
khả năng và giới hạn của ông ta đối với các mặt hàng sản xuất và tiền thu nhập. Như con đại 
bàng hói chỉ bắt một con cá tại một điểm của thời gian, nhưng kỹ năng bay, móng vuốt và thị lực 
của nó vô cùng phát triển tốt và nó biết bắt con vật một cách chính xác. Ở đây, Đức Phật cũng 
khuyên nhắc sự thành công của một gia chủ với sinh kế cân bằng. Ngoài việc không xa hoa và 
keo kiệt, ông ta phải biết cách chỉ tiêu và thu nhập, hạn chế sự vượt quá tầm kiểm soát để ôn định 
và cân bằng đời sống của mình mà không gây nên sự khủng hoảng đáng tiếc có thê xảy ra bấy kỳ 


lúc nào, và có thể gây nên sự chê cười từ người khác: "Ở đây, Vyagghapajja, một gia chủ biết thu 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 203 


nhập và chi phí của mình dẫn đầu một cuộc sống cân bằng, không phung phí cũng không keo 
kiệt, biết rằng sự thu nhập của ông ta như vậy sẽ ồn định đối với sự chỉ tiêu, nhưng không để sự 
chi tiêu của ông ta vượt quá mức thu nhập. “Cũng như các thợ kim hoàn, hay một người học 
nghề kim hoàn, biết cách giữ thăng bằng cái cân, bên này hơi nhiều thì cân chùng xuống, bên kia 
hơi ít thì nó đã nghiêng lên; một gia chủ cũng như thế, biết sự thu nhập và chỉ tiêu của mình để 
đem đến một cuộc sống cân bằng, không phung phí cũng không keo kiệt, biết vận dụng thu nhập 
của mình đề ồn định sự chỉ tiêu, nhưng không để sự chỉ tiêu của mình vượt quá mức thu nhập. 

““Vyagghapajja, nếu một gia chủ có thu nhập ít mà đã sống một cuộc sống hoang phí, sẽ 
có nhiều người nói - 'kẻ này hưởng thụ tài sản của hắn giống như một kẻ ăn táo gỗ' 
Vyagghapajja, nếu một gia chủ với có thu nhập lớn nhưng sống một cuộc sống bần cùng, sẽ có 
nhiều người nói - "người này sẽ chết như một kẻ đói.” (Vyagghapajja Sutta) 

Như thế, với bốn tiêu chí ở trên, Đức Phật đã chỉ thị cho các hộ gia đình giàu có phương 
pháp để bảo tồn và tăng trưởng sự thịnh vượng của mình, và làm thế nào để tránh nguy cơ mất 
mát của cải. Nếu hưởng thụ sự giàu có một mình, người ta sẽ không thê hài hòa với xã hội: xã 
hội chỉ giảm bớt đau khổ và nghèo đói khi những người giàu biết cách chia sẻ. Ham muốn quyền 
lực và tích lũy của cải quá nhiều bắt nguồn từ tham ái không được kiểm soát; điều này đã tạo ra 
sự xung đột và bất ôn trong xã hội thông qua sự oán giận của những người thiệt thòi, người cảm 
thấy mình bị khai thác bởi những tác động ích kỷ và (hoặc) tham lam từ người khác. 

Tuy nhiên, để tránh nguy cơ mất của cải và tăng trưởng sự giàu có, Đức Phật đã nêu lên 
bốn nguyên nhân chính để phòng hộ tài sản đối với một gia chủ: 

Có bốn nguyên nhân hủy diệt của cải được tích lấy: 

"(D Trụy lạc, (1) say rượu, (11) cờ bạc, (1v) bạn bè, đồng hành và thân mật với kẻ đữ. 

"Cũng như trong trường hợp của một bề chứa nước lớn với bốn lỗ đưa nước vào và đưa 
nước ra, nếu một người đóng các lỗ đưa nước vào và mở các lỗ đưa nước ra, như thế không có 


lượng mưa được tích trữ, hiển nhiên nước trong bê bị rút cạn, không thể tăng lên...” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 204 


Có bốn nguyên nhân tăng trưởng của cải được tích lũy: 

(1) không trụy lạc, (1) không say rượu (11) không cờ bạc, (1v) bạn bẻ, đồng hành và thân 
mật với người tốt. 

“Cũng như trường hợp của một bê chứa nước lớn với bốn lỗ đưa nước vào và đưa nước 
ra, nêu một người mở các lỗ đưa nước vào và đóng các lỗ đưa nước ra, như thế lượng mưa đầy 
đủ, hiển nhiên nước trong bề tăng lên và không sút giảm... (Vyagghapajja sutta) 

Với bốn điều kiện như trên, giúp cho gia chủ được hạnh phúc và an vui trong đời sống 
hiện tại. 

Cũng trong kinh Vyagghapajja, ngoài bốn điều kiện để giữ gìn tài sản đời này, Đức Phật 
cũng đề cập đến điều kiện quan trọng trong việc tăng trưởng “tài sản” tâm linh như hành trang 
hạnh phúc cho tương lai của chúng ta: 

Có bốn điều kiện dẫn đến hạnh phúc và an vui của một gia chủ trong cuộc đời sống 
tương lai: 

"Thành tựu đức tin (saddha-sampada), thành tựu giới hạnh (sila-sampada), thành tựu bố 
thí (caga-sampada) và thành tựu của trí tuệ (panna-sampada). 

Thành tựu đức tín là gì? 
"Ở đây một chủ có đức tin, tin vào sự giác ngộ của viên mãn của Đức Phật. Tin rằng Đức 
Thế Tôn, ngài là một bậc thanh tịnh, hoàn toàn giác ngộ... .bậc thầy của Thiên-Nhân...” 

Thành tựu giới hạnh là gì? 
"Ở đây một gia chủ là tránh xa việc sát sinh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, và nghiện các chất gây ra 
mê say...” 

Thành tựu bồ thí là gì? 
"Ở đây một gia chủ cư sỹ với tâm giải thoát từ ô nhiễm của lòng tham, vui thích bố thí, rộng 
lượng ...phân phát cho kẻ nghẻo...” 


Thành tựu trí tuệ là gì? 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 205 


"Ở đây gia chủ là một người khôn ngoan. Ông ta có được trí tuệ hiểu rõ sự sinh và diệt 
của năm uấn tồn tại, ông ta đạt được cái nhìn sâu sắc cao thượng đưa đến sự tận diệt khổ đau. 
Đây được gọi là thành tựu trí tuệ.” 

Tóm lại, những thay đổi kinh tế và cấu trúc cần thiết chắc chắn cũng sẽ đòi hỏi sự 
chuyên đổi ở cấp độ cá nhân. Nền kinh tế và sự phát triển của nó hôm nay nhằm tăng cường và 
định hình các chính sách của nó với qui mô toàn cầu hóa để chống lại sự nghèo đói và căng 
thắng của toàn cầu; nhưng phương hướng này chỉ là bề mặt, sự bất ổn bên trong luôn là đề tài 
nóng bỏng trên các phương tiện thông tin cập nhật. Thiết nghĩ, cơ hội cho sự phát triển kinh tế 
cần song song sự phát triển của đạo đức, hoặc sự phát triển của tâm, như thế mới có sự tăng 
trưởng mạnh mẽ, bền vững và thăng bằng. Như Đức Phật đã nói, sự giác ngộ tinh thần bắt nguồn 
từ ý thức liên đới với những người khác và với toàn thể vũ trụ. Điều này đòi hỏi chúng ta nhìn 
thấy thế giới bên trong chúng ta với sự tương duyên vĩ đại trong mạng lưới của đời sống, và 
chúng ta là một trong các sợi dây kết nối đó. Đó cũng là cái thấy vô thường và duyên hợp, những 


nguyên tắc thúc đây chúng ta tương tác với người khác một cách trí tuệ và từ bi hơn. 


7.4 ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ 

Triết lý chính trị bắt đầu với câu hỏi: mối quan hệ của một cá thê với xã hội phải như thế 
nào? Cuộc sông có thê đưa đến sự tốt đẹp cho con người phải như thế nào? Các chủ đề tìm kiếm 
việc ứng dụng các khái niệm đạo đức và môi trường xã hội liên hệ với sự đa dạng của các hình 
thức chính phủ và sự tồn tại xã hội mà mọi người có thể sống hài hòa- và khi làm như vậy, điều 
này cũng cung cấp một tiêu chuẩn để phân tích và đánh giá thể chế tồn tại và các mối quan hệ 
của thể chế đó. Trong lĩnh vực chính trị, sự thực dụng sẽ hỗ trợ sự thiết lập của những tổ chức có 
mục đích là để đảm bảo hạnh phúc lớn nhất cho số lượng lớn nhất. 

Đạo đức cũng được củng cố bởi các lý thuyết siêu hình và nhận thức luận, vì vậy, quan 


điểm lý chính trị cũng liên quan đến các lý thuyết cơ bản như: lý thuyết về bản chất của thực tại 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 206 


và làm thế nào chúng ta biết những điều hợp lý liên quan đến cách chúng ta làm việc, và làm thế 
nào chúng ta tương tác với những người khác. Đức Phật, cũng như Aristotle, đã ít quan tâm với 
hình thức của chính phủ hơn hệ quả của nó - chế độ quân chủ, dân chủ, quí tộc hoặc bất kỳ sự kết 
hợp của một thê chế chính trị - ngài chỉ đặt căn bản là lòng nhân từ và đạo đức xã hội mà nó 
phục vụ. 

Phương hướng chính trị của Đức Phật bắt đầu với phương pháp giáo dục. Xã hội tồn tại 
vì sự hiểu biết, chia sẻ; vô minh là nguồn sốc của mọi thống khổ. Theo Đức Phật "cuộc sống con 
người là quý giá, có cơ hội và tự do.” Đó cũng là cuộc sống quí báu mà Kant cho là "dignity” 
(nhân phẩm), và là những gì mà Martin Buber gọi là quan hệ "I-Thou". Đối với Đức Phật, tất cả 
sự sống của chúng sanh là thiêng liêng, là bất khả tư nghì. 

Theo K. Sri Dhammananda Maha Thera, “Đức Phật xuất thân từ một chiến binh đăng cấp 
và ngài được sinh ra trong xã hội với các vị vua, hoàng tử và các quần thần. Dù nguồn gốc và sự 
liên hệ của ngài như thế, ngài không bao giờ viện đến sự ảnh hưởng của quyền lực chính trị để 
giới thiệu trong sự giảng dạy của ngài, và cũng không cho phép Giáo pháp của ngài lạm dụng sự 
ảnh hưởng này đề đạt được quyền lực chính trị. Nhưng ngày nay, nhiều chính trị gia có gắng để 
kéo tên của Đức Phật vào chính trị bằng cách giới thiệu ngài như là một nhà cộng sản, tư bản chủ 
nghĩa, hoặc thậm chí một nhân vật có tư cách chủ nghĩa đề quốc. Họ đã quên rằng triết lý chính 
trị mới như chúng ta biết thực sự phát triển ở phương Tây sau thời gian của Đức Phật. Những 
người cô gắng sử dụng danh xưng của Đức Phật vì lợi ích cá nhân của họ, nên nhớ rằng rằng 
Đức Phật là Đắng giác ngộ vô cùng, là bậc đã vượt thoát tất cả sự ràng buộc của thế gian. 'Š? 

Tuy nhiên, Đức Phật cũng là một nhà hiền triết thực dụng với tư tưởng thúc đầy một trật 
tự xã hội, trong đó mọi người có thể bình đẳng, có thể sống chung với nhau một cách hòa bình. 
Đức Phật khuyến khích rằng, mỗi người hãy giảm bớt nhu cầu ham muốn của cá nhân và quan 


tâm hơn những lợi ích cho người khác. Dù không tham dự vào chính quyền, ngài đã tư vấn cho 


'3 Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera, “Buddhism and Politics” 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 207 


rất nhiều vị vua, đề nghị chăm sóc y tế toàn dân, các hoạt động sinh thái và quyền động vật, và 
khích lệ một tầng lớp thương nhân phát triển mạnh để kích thích một thị trường tiến bộ trong sự 
nối kết của cá nhân. Ngài là người đầu tiên cách mạng giai cấp và thành kiến phụ nữ của Ân Độ 
giáo bằng cách cho phép những giai cấp thấp và phụ nữ gia nhập Tăng đoàn. 

Đức Phật cũng luôn khích lệ sự phát triển đạo đức và tinh thần phụ thuộc vào các điều 
kiện vật chất của xã hội mà họ đang sống. Ngài cho rằng đói nghèo là nguyên nhân của đau khổ 
và bất an, và góp phần tăng trưởng cho những bắt ồn và tiêu cực của xã hội, một thể chế đạo đức 
sẽ tạo nên một xã hội công bằng. Vì thế, ngài khuyến khích sự chia sẻ từ người giàu có và việc 
cung cấp công bằng kinh tế từ những nhà lãnh đạo là không thê thiếu để hòa hợp xã hội và ồn 
định chính trị. 

Cũng có một vấn đề khá rõ ràng và sâu sắc về việc hòa trộn chính trị và tôn giáo. Cơ bản 
của một tôn giáo là thanh tịnh, đạo đức, đức tin và trí tuệ, trong khi căn bản của chính trị là cai 
trị. Từ lịch sử, chúng ta biết tôn giáo đã được sử dụng như thế nào để cung cấp hợp pháp hơn đối 
với những người cầm quyền và biện minh cho việc sử dụng quyền lực này. Khi tôn giáo được sử 
dụng như là sự đồng lõa với những bắt thường chính trị, nó phải vi phạm lý tưởng đạo đức ban 
đầu của nó và suy giảm dưới sự ảnh hưởng của những nhu cầu chính sách của thế gian, và dẫn 
đến sự ích kỷ. Chính xác hơn, trong những trường hợp tôn giáo đã được sử dụng để biện hộ cho 
những cuộc chiến tranh và những sự chiếm cứ các lãnh thổ ngoại địa, và tạo nên những sự bắt 
bớ, nồi loạn, bạo lực, phá hủy những công trình nghệ thuật và văn hóa, và v.v... Sáo 

Lời dạy của Đức Phật không phải là nhắm đến vào việc tạo ra các tổ chức chính trị mới 
hoặc đưa ra quyết định chính trị. Trong thực tế, Phật giáo đang có gắng để giải quyết các vấn đề 
xã hội bằng việc cải thiện những cá nhân thuộc về nó và cung cấp các nguyên tắc chung để xã 
hội có thê đạt đến một sự nhân đạo, tiễn triển sự phúc lợi lớn hơn và sự phân phối các nguồn lực 


công băng của nó. 


3 Ibid,.. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 208 


Có một sự giới hạn nhất định, ngoại trừ hệ thống chính trị nào đó có thể bảo vệ an sinh 
và hạnh phúc của các thành phần xã hội. Dù một hệ nào đó có vẻ như hoàn hảo nhưng không thê 
đem lại hạnh phúc và an bình nếu ở bên trong nó vẫn bao gồm sự hận thù, tham lam, sĩ mê. 
Theo Phật giáo, từ bi là bản chất của triết lý chính trị của Đức Phật, và lòng từ bi được phát triển 
khi chúng ta thấy được bản chất của thể giới là đau khổ (dukkha), vô thường (anicca), và cuối 
cùng chúng ta giác ngộ được bản chất của các pháp là bình đẳng và nhân cách là vô ngã 
(anatman). Ý thức vô ngã không phải là sự phủ nhận đối với tất cả, nhưng là sự ý thức của cá 
nhân trong sự “tương tức" (pratitya-samutpadha) với mọi người và mọi vật, không có một cá thể 
đứng độc lập, duy nhất. Thấy vô ngã cũng là thấy mình ở trong người khác, hạnh phúc của cá 
nhân cũng không thể tách biệt từ người khác. Thấy được sự thực tương duyên như vậy, chúng ta 
mới phát triển lòng từ bi, và có thể hành động bằng tắm lòng từ bi chân thật. 

Mặc dù một hệ thống chính trị tốt đẹp và công bằng đảm bảo nhân quyền và có chức 
năng kiểm soát cùng cân bằng quyền lực là một điều kiện quan trọng cho một xã hội thịnh 
vượng, người ta không cần phải lãng phí thời gian của họ với việc tìm kiếm cho những khái niệm 
về hệ thống lý tưởng là những người dân sẽ hoàn toàn tự do; đơn giản, bởi vì không có tự do 
tuyệt đối trong bất kỳ hệ thống chính trị nào - nó chỉ là ý thức có thê được tự do. Đề được tự do 
bạn cần phải nhìn vào bên trong chính mình và chế ngự những sự trói buộc từ xiềng xích của vô 
minh và ái dục. Tự do theo nghĩa đích thực chỉ có thê khi một cá nhân ứng dụng Phật pháp cho 
sự trau dồi bản thân bằng lời nói và hành động chân chính, cùng với việc nâng cao tâm của mình 
với mục đích để nhận ra tiềm lực của mình và đạt được mục tiêu cuối cùng, ở đây, dĩ nhiên là sự 
giác ngộ. 

Trong khi những lợi ích của việc tách biệt tôn giáo ra khỏi chính trị, cùng với những hạn 
chế của chính trị trong khả năng của nó để mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người là khá 
rõ ràng đối với quan điểm của Phật giáo. Đức Phật là người đã làm một cuộc cách mạnh chính trị 


xã hội đâu tiên khi ngài nói về giá trị bình đăng của tât cả mọi người trước giai đoạn Abraham 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 209 


Lincoln: đối với Đức Phật, giai cấp và đẳng cấp là những rào cản nhân tạo đã được tạo ra bởi xã 
hội. Trong kinh Aggañña, có một đoạn chỉ ra rằng sự phân loại chỉ được dựa trên yêu tố đạo đức 
của ba nghiệp thân, miệng và ý, vốn là tác nhân gây nên hệ quả tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau 
khổ của con người: "Và này Vasettha, một người Khattiya đã hướng đến một cuộc sống bắt thiện 
từ thân, khẩu và ý, và với tà kiến mà người ấy có, kết quả những tư tưởng và hành động sai lầm 
đó, lúc thân hoại mạng chung sẽ tái sinh vào biên địa, tật bệnh, đau đón, và địa ngục; đối với một 
Brahmin, một Vaishya hay Shudra cũng như thế”? 

Một điều đặc biệt khác, Đức Phật duy trì một tinh thần tương trợ và tham gia cùng nhau 
trong xã hội. Tinh thần này được thúc đây tích cực trong tiến trình chính trị của các quốc gia hiện 
đại. Dù Tăng sĩ Phật giáo không tham gia vào chính trị, nhưng trong lịch sử, rất nhiều cư sĩ Phật 
tử đã tham gia vào guồng máy chính trị, họ là vua, quan, tổng thông và các công chức trong nội 
các chính phủ. Như thế, thái độ chính trị của Phật giáo mang nghĩa phương tiện và từ bị, đại diện 
những lợi ích thiết thực cho đại đa số quần chúng, và phải được hướng dẫn trong tinh thần vô 
ngã và vị tha. 

Theo tinh thần bình đăng, không có ai đã được chỉ định là những người trực tiếp thừa kế 
truyền thống của Đức Phật, các thành viên của cộng đồng tăng phải được hướng dẫn chỉ bởi 
Giáo Pháp và Giới Luật (quy tắc tu viện Phật giáo) để tu tập và đạt được giải thoát trong tỉnh 
thần hòa hợp. Ngoài việc nghiên cứu và thiền định, họ phải biết chia sẻ giáo pháp cho quần 
chúng như thế nào. Với đời sống thanh tịnh và tri túc, các thành viên của cộng đồng sở hữu 
không quá ba y và bình bát. Như thế, Tăng đoàn là đại diện kiêu mẫu lý tưởng của Triết học 
chính trị Phật giáo. 

Một khía cạnh khác là đức Phật đã ủng hộ việc trao đổi quan điểm của mỗi thành viên 
trong tiến trình dân chủ truyền thống. Theo giới luật tu sĩ, mỗi thành viên trong cộng đồng đều có 


quyền góp tiếng nói của mình để quyết định những vấn đề của đoàn thê. Đề giải quyết bất kỳ vấn 


'8# DN 27, Aggañña Sutta 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 210 


đề gì của cộng đồng Tăng, đều dưa vào sự biểu quyết của quá bán thành viên. Như thế, yếu tố 
đặc biệt này đã nhắc nhở về thủ tục quốc hội đương thời trong hệ thống dân chủ của thế giới vốn 
nằm trong hệ thống Tăng đoàn hơn hai nghìn năm trăm năm về trước. Ngày nay, Triết lý chính 
trị là đa nguyên, trên nhu cầu và nghĩa vụ của nhóm, của đảng, và mọi người đều có quyền bầu 
cử đề lựa chọn nhà lãnh đạo mà mình yêu thích. Cộng đồng Phật giáo cũng là một phần thế lực 
hùng hậu trong việc bầu chọn những nhà lãnh đạo có trí tuệ và từ bi, có năng lực cải thiện cuộc 
sống của xã hội, môi trường, và phân chia quyền bình đẳng hạnh phúc đối với mỗi người. 

Những giá trị lý tưởng Phật giáo trong chính trị là đạo đức và trách nhiệm trong việc sử 
dụng ảnh hưởng của công chúng và quyên lực. Đức Phật không chấp nhận bất kỳ loại bạo lực 
nào, và do đó các khái niệm về chiến tranh cho công lý là hết sức sai lầm. Đức Phật bảo rằng cả 
hai kẻ chiến thắng và thua cuộc cuối cùng đều đau khổ, và chỉ có người không gây chiến tranh 
mới thật sự hòa bình. Hơn nữa, Đức Phật đã thậm chí đã ngăn cản một vài cuộc chiến tranh giữa 
mười sáu nước trong thời đại của ngài (Dhammananda). Ngài cần trọng cân nhắc đối với người 
thống trị là không mắc phải sai lầm và đúng đắn, nêu không thì ông ta và người dân của ông ta sẽ 
không có an vui. Ngài đề cập đến trường hợp này như sau: "Các Tỳ Kheo, khi người cai trị của 
một quốc gia là công chính và lương thiện, các bộ trưởng cũng trở nên công chính và lương 
thiện. Khi các bộ trưởng là công chính và lương thiện, các quan chức trở nên công chính và 
lương thiện. Khi các quan chức cao hơn nên nên công chính và lương thiện, các viên chức trrở 
nên công chánh và lương thiện. Và, khi các viên chức trở nên công chánh và lương thiện, người 
dân cũng trở nên công chánh và lương thiện.” (from Ja/akamala) 

Như thế, giá trị đạo đức chính trị có ý nghĩa thiết thực trong việc gây ảnh hưởng và tác 
động đến quần chúng, và có khả năng thay đổi những vấn đề của con người và xã hội nhiều hơn 
là uy quyên. Trong kinh Chuyên Luân Thánh Vương (Cakkavatti Sutta), Đức Phật cũng nói rằng 
nghèo đói là một trong những nguyên nhân cơ bản của tội ác, thiếu đạo đức, đau đớn, hận thù và 


v.v... Tât cả các phiên não của tâm có thê được gây ra bởi sự nghèo đói, đó là kêt quả lịch sử 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 211 


nghiệp duyên nhiều thế kỷ của nhân loại nên đưa đến những hiệu ứng này với hành động của 
chính nó, và không phải dễ dàng để tiêu diệt tất cả với sự giúp đỡ duy nhất của quyền lực thống 
trị l8 

Những ý tưởng tiến bộ của Đức Phật trong Kufadanta Sutta là sự thỏa hiệp có khả năng 
giữ cho con người duy trì cuộc sống của mình trong một quốc gia nhiều hoặc ít an toàn. Nó gợi ý 
rằng sự phát triển kinh tế sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tất cả các tầng lớp quần chúng, và sẽ có 
hiệu quả hơn trong việc giảm bớt mức độ tội phạm hơn bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. Với 
quan điểm, mỗi người phải được cung cấp với những phương diện của cuộc sống đây đủ, do đó, 


HẠ (Kutadanta 


nó không chỉ đối với sự sống mà còn đề bảo tồn phẩm cách đạo đức của bản thân. 
Sut(a DN 5). 

và phương diện đạo đức xã hội và chính trị, trong suốt lịch sử, giá trị đạo đức xã hội 
được hình thành thông qua các sự kiện lịch sử và văn hóa; tuy nhiên, mỗi quốc gia được thành 
lập bởi các nguyên tắc khác nhau và những nguyên tắc này sẽ xác định làm thế nào một nhà 
nước sẽ hành động trong những tình huống khác nhau. Cũng vậy, với các diễn tiến khác trong 
lĩnh vực chính trị quốc tế, các tổ chức quốc tế có những nguyên tắc mà họ phải đi theo một 
hướng nhất định. Có những trường hợp cá nhân theo nguyên tắc riêng của họ nhưng vẫn có giá 
trị đạo đức; dù thế, vẫn có một số chủ đề mà các thành viên không đồng ý hoặc các nguyên tắc 
thống nhất của các thành viên chỉ thuận thảo đến một mức độ nhất định và xảy ra đụng độ trong 
một vải quan điểm. Ví dụ, tự do ngôn luận và báo chí được rao giảng bởi hầu hết các quốc 1a, 
nhưng thực tế của nó thay đôi từ những bước lùi ở những quốc gia khác, như Tuyên ngôn Quốc 
tế Nhân quyền vẫn chưa được ứng dụng toàn thê đối với một số quốc gia bảo thủ với niềm tin 
riêng của mình. Những vấn đề lập luận của đạo đức trong chính trị và xã hội với những nguyên 
tắc nào đó đôi khi không nhất quán, chúng thay đổi từ nơi này đến nơi khác, từ vùng này sang 
các lãnh thổ khác, vì nhận thức khác nhau đối với chúng, và các cơ chế khác nhau của tình hình 


133 DN 26, Cakkavatti Sutta 


'8 DN 5, Kufadanta Sutta 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 212 


hiện tại; ví dụ, các quyền tự do ngôn luận có thể có mặt trong lý thuyết, nhưng thực tế là nó thay 
đổi hằng ngày vì tính năng của chính trị. Đạo đức có thê quyết định chính trị; tuy nhiên, khi phân 
tích ảnh hưởng của nó, ta nên cần thận xem xét nó đưới góc độ nổi bật trong một tình huống nhất 
định. 

Một cách cơ bản, trong Mahahamsa-Jataka, Đức Phật đưa ra mười quy tắc đạo đức của 
một chính phủ tốt (Dasa Raja Dhamma), và những quy tắc này vẫn còn thiết thực trong thời đại 
của chúng ta dành cho một nhà lãnh đạo: “rộng lượng và không ích kỷ (1), có đức tính đạo đức 
cao (2), Biết hy sinh niềm vui riêng của mình vì hạnh phúc của những người khác (3), trung 
thực và hoàn toàn liêm chính (4), thân thiện và hiền từ (5), sống một cuộc sống đơn giản đề làm 
gương cho người khác (6), không có lòng thù ghét bất cứ ai (7), thực hành bất-bạo-động (8), thực 
tập sự kiên nhẫn (9), và tôn trọng ý kiến công luận đề thúc đây hòa bình và hòa hợp (10).” se 

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng những cân nhắc mà Đức Phật đã đề cập liên quan 
đến chính trị là không khác biệt với những lời dạy khác của ngài. Chân lý nền tảng là giống nhau 
cho những người đang ở trong trò chơi chính trị và đối với những ai có trách nhiệm trong bất kỳ 
hoạt động khác. Đó là những quy tắc cơ bản của Phật giáo về đạo đức, nhận thức, và tư duy để 
vượt qua các trở ngại với những thiện hạnh vốn tạo nên chức năng kết nối giáo pháp thực tiễn 
của Phật giáo. Rõ ràng, Đức Phật là một nhà cải cách vĩ đại, đối với lĩnh vực chính trị, thay vì 
bàn về việc cải cách hệ thống, ngài chỉ đề cập đến việc cải cách và chuyên hóa bên trong cơ chế 
của mỗi người. Đó cũng chính là sự đánh thức trí tuệ (prajna) và từ bị (karuna), hai đặc trưng cần 
thiết có thê đem đến an vui và hòa bình cho thế giới khi mỗi cá nhân biết cách cai trị để chuyển 
hóa chính mình như thế nào trước khi muốn lãnh đạo thế giới bên ngoài một cách tốt đẹp hơn; 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói rằng: “Chúng ta chăng bao giờ đạt được hòa bình bên ngoài thế 


giới, cho đến khi chúng ta kiến tạo hòa bình ở trong tâm của chúng ta.” 


` 1534, Mahahamsa-Jataka 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 213 


§. KÉT LUẬN 

Như trên, tôi đã thảo luận về giáo huấn của Đức Phật bao hàm tất cả các phương diện gia 
đình, xã hội, kinh tẾ, chính trị, tâm lý, và sinh thái cuộc sống, cũng như những quan tâm đối với 
mỗi yêu tố của vũ trụ trong từng khoảnh khắc của sự sống. Đặc biệt, những khía cạnh của giáo 
pháp có khả năng tác động đến sự phát triển của xã hội hiện đại của chúng ta và chúng ta có thể 
ứng dụng để cải thiện phúc lạc của chúng ta trong thế giới này. Sự quan tâm chính của Đức Phật 
là giải thoát tất cả chúng sinh từ vòng tròn không có điểm dừng của sự đau khổ tiếp tục xuyên 
qua sự sống và cái chết của chúng ta. Phật giáo đã cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn, trong đó 
tất cả các yếu tố của vũ trụ quan hệ với nhau trong duyên khởi, hay luật nhân quả, mọi hành 
động đều có kết quả tương ứng của nó, và tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm đối với tất cả 
những gì xảy ra với chúng ta. 

Thế giới quan của Đức Phật không phải là bi quan, bởi vì có một tiềm năng hạnh phúc 
bên trong đề thoát khỏi buộc ràng của đau khổ trong mỗi chúng sanh. Đức Phật không cho rằng 
đời sống là đau khổ, ngài chỉ nói rằng đời sống thiếu tuệ giác là đau khổ. Nhằm phát huy tuệ giác 
và tạo nên đời sống an định cho con người và xã hội, Đức Phật đã chế ra năm quy tắc cần thiết 
cho hàng Phật tử đế làm nên tảng giới hạnh, và công năng của mỗi giới sẽ giúp con người đạt 
được tự do thực sự từ những hệ quả lo âu và đau khổ nếu họ tuân thủ theo nguyên tắc nhất định. 
Trong thế giới đương đại, tâm của chúng ta dễ bị ô nhiễm bởi sự cám dỗ của vật chất và những 
tiến bộ khoa học, với những ham muốn tràn đầy che khuất tinh thần đã ngăn cản chúng ta từ cái 
nhìn trong sáng và hạnh phúc. Khi mỗi người biết chế ngự những ham muốn tiêu cực, khả năng 
đau khổ cũng theo đó suy giảm; thấy được lợi ích của mình cũng chính là lợi ích của mọi loài, 
con người sẽ không tàn phá môi trường thiên nhiên và sự sống, với tình thương rộng lớn thay vì 


nuôi dưỡng nghi ngờ và thù hận đề khủng bồ lẫn nhau. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 214 


Bị trói buộc với tất cả sự khao khát của bản ngã, chăng hạn như sự giàu có và nỗi tiếng, 
con người tự làm hại chính mình và người khác, và trong mọi tình huống, không ngừng tìm kiếm 
bản ngã của chính mình qua nhận thức của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần cảnh. Đức Phật là 
người duy nhất đã nhận chân tắt cả tính chất hư ảo và hai mặt của thực tại ảo tưởng mà hầu hết 
chúng ta đang sống: theo ngài, đường đến tự do được dựa trên nguyên lý của trí tuệ và từ bị, đó 
là những phẩm chất có thê đạt được xuyên qua sự thiền định và tỉnh giác liên tục để nhận diện về 
thực tính của chúng ta. Những nguyên tắc đạo đức được đề xuất bởi Đức Phật là điều cần thiết để 
chỉ đạo chúng ta đi đúng hướng, và có một phương pháp, con đường của chính nó, được gọi là 
Bát chánh đạo. Con đường này bao gồm tám thành phần nhằm điều trị cho thân tâm của chúng 
ta, giúp chúng ta chuyển hóa và giải thoát đau khổ. Bát chánh đạo cũng được biết như Chân lý 
thứ tư (Diệt đế) hay còn gọi là Trung đạo - giữa trạng thái lạc và khổ, giữa cái này và cái kia, 
giữa có và không, v.v...Giác ngộ chân lý Trung đạo, chúng ta đạt được trạng thái tâm yên tĩnh và 
rỗng rang ( tính không/S. 'Suunyataa, P. Sunnataa). Trong trạng thái này, tâm chúng ta được định 
tỉnh và thoát ly bằng việc loại bỏ dần dần những ham muốn dục lạc, đồng thời nhận chân được 
giá trỊ nội tại hằng hữu như là một cách sống, và dẫn đến sự kết thúc của Dukkha, còn gọi là 
trạng thái Nirvana (Ñiết bàn), hoặc cảnh giới thoát ly những nỗi sợ hãi, lúc này những đặc tính từ 
bi và vị tha được thể hiện đầy đủ. 

Và từ quan điểm căn bản của Phật giáo, định luật “nhân quả” chỉ phối tất cả lĩnh vực của 
đời sống, xuyên suốt ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lại, và một sự thay đổi và chuyển hóa có 
thể đến từ trong tâm của chúng ta. Phước báo, sức khỏe, tuổi thọ của chúng ta cùng với điều kiện 
sinh thái của hành tỉnh mà chúng ta đang sống sẽ được cải thiện chỉ khi mỗi người biết cách giới 
hạn những ham muốn, biết chia sẻ, quan tâm tới lợi ích của người khác, và không ngừng nỗ lực 
hoàn thiện chính mình đề tìm thấy tự do thực sự từ những trói buộc của phiền não tam độc bởi vô 


minh (avidyâ/avijjâ) dẫn khởi. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 215 


Như vậy, học thuyết của Đức Phật là một phương pháp tuyệt vời ứng dụng trong mọi 
lĩnh vực của cuộc sống đương đại, bởi vì nó được dựa trên các nguyên lý phổ quát, bắt biến, phù 
hợp với mọi hoàn cảnh và tâm lý con người. Trong hạnh nguyện từ bi và cùng với sự phát triển 
tích cực những phẩm chất của tâm, con người sẽ có đủ năng lực vượt qua những chướng ngại bởi 
thái độ hiện sinh, vô ngã. Đạo Phật cung ứng một thê giới quan rõ ràng bằng sự hướng dẫn đề đạt 
được trạng thái tự do từ bên trong và đánh thức xã hội của chúng ta từ những đau khổ vô hạn, 


đồng thời và soi sáng cho chúng ta với một trí tuệ thanh tịnh và lòng từ bị vô tận. 


Tham Khảo: 

»® s Avafamsaka Sufra (The Flower Garland Sutra), Practices and Vows oƑthe Bodhisattva. 
Dharmaflower.Net/Samantabhadra. 

» . Beddow, Michael, Digifal dicHonary oƒ Buddhism, 2010. 

» - Berzin, Alexander. “4nger: Dealing with Disturbing FEmofions.” (2003): n.pag. 

» ._Billington, Ray, Understanding Eastern Philosophy, United Kingdom: Taylor & FrancIs, 1997, 
Pmnt. 

» _ Boisvert, Matthew, "Prafityasamutfpada (Dependant Originafion) ” Encyclopedia of Buddhism, 
Ed. Robert E. Buswell. n.d. Print. 

» - Roderick Bucknell, Chris Kang (2013), The Meditative Way: Readings in the Theory and Practice 
oƒ Buddhist Meditation 

» . SiImon and Schuster, Johannes Bronkhorst (2009), “Buddhist Teaching in India ” 

» “The Heart oƒthe Buddhas Teaching”, Parallax Press, 1998. 

° -_“Brahma Upanishađ” Coseru, Matthew, 2006 

» ._ Coseru, Christian, “Mimd im Indian Buddhist philosophy” Stanford Encyclopedhia. 12 Oct, 2012 

» _ Dalal Lama and Howard C. Cutler, The Art oƒ Happiness in a Troubled Worid, P Group (USA) 


Inc. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 216 


Barua, M., & Basilio, A. (2009), “Buddhist Approach to Protect the Environmemt in Perspective 0ƒ 
Green Buddhism” retrieved from http://mingkok.buddhistdoor.com/en/news/d/2471 

Damren, K. (2003), The Nafure öoƒ Buddhist Ethics, New York, St. Martins Press. 

Sahmi, P. (2008), Emvirommemtal Ethics in Buddhism: A Virtues Approach, Routledge Publishing 
Swearer, D. (2005), An Assessrmenf oƒ Buddhist Eco-Philosophy, Retrleved from 
http://www.hds.harvard.edu/cswr/resources/print/dongguk/swearer.pdf 

Yamamoto, S., & Kuwahara, V. (2009), Symbiosis with the Global Environmemt: Buddhist 
Perspective oƒ Environmenftal Educafion, The Journal of Oriental Studies 

Der-lan Yeh, Theresa, The Way To Peace: A Buddhist Perspective, International Journal of Peace 
Studies 11.1 (Spring/Summer 2006). 

Dhammananda, K. SrI., Whaf Buddhistfs Believe. 2005 

Francis, H. T. The Jafaka, Vol. V: No. 534. Mahahamsa-Jataka, 1905 

Galbraith, John Kenneth S, The Affluenf Sociefy, New York: New American LiIbrary, 1963, Print. 
Ghose, Lynken, “KARMA AND THEÈ POSSIBILITY OF PURIFICATION: An Ethical and 
Psychological Analysis oƒ the Doctrine oƒ Karma in Buddhism, Journal oŸ Religlous Ethics 35.2 
(2007) 

Gomez, Luis O. “Nirvana” Encyclopedia of Buddhism, Ed. Robert E. Buswell. n.d. Print 
Guruge, Ananda W. P., The place oƒ Buddhism in Indian thoughf, n.d 

Kant, Immanuel, et al, Crifique oƒ PracHical Reason (Hackett Classics Series), Indianapolis: 
Hackett Publishing Company, 2002, Print. 

Leary, Timothy, NWeurologic, 1973 

Melton J.G., Baumann M., Religions oƒthe World: A Comprehensive Encyclopedia oƒ Belefs and 
Practices, Eds. Gordon ]. Melton and Martin Baumann. 2nd ed. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 
2010, Print 

Nanasampamno, Acariya Maha Boowa, 7ngs As They Are: A Collection oƒ Talks on Training oƒ 


the Mind, 1988, Trans. Thanissaro Bhikkhu, 1996 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 217 


NÑikaya of Majjhima, Bhikkhu Nanamoli and Bhikkhu Bodhi, 7he Middle Length Discourses oƒ the 
Buddha, 2009 

Page, Tony, The Mahayana Mahaparinirvana Sufra, TaIsho 'Tripitaka 12.374 (2007): n.pag. Print 
Sangharakshita, 7he Buddha s Noble Eighffold Path, revised edition ed. Ñ.P.: Windhorse 
Publications, 2007, Print 

Sarao, K. T. S. “A4nafman/Atman (No-sel2Se†ƒ) ” Encyclopedia of Buddhism. Ed. Robert E. 
Buswell. n.d. 

Shantideva, Bodhisaffyacharyavafara, Trans. Stephan Bachelor, Dharmshala India: Library of 
Tibetan Works & Archives, 2015, Print. 

Soares, Theodore De Macedo, 7 he Twelve Nidanas. n.d 

Story, FrancIs, Foundations oƒ Buddhism: The Four Noble Truthes, the Buddhist Publication 
SocIety 34/35. (2008): n.pag. Print. 

The Buddhist Wheel oƒ Lực, Dharmapala Thangka Centre. n.d. 

'Tsongkhapa, Gareth Sparham and Shotaro da, Ócean ðøƒ Eloquence: 1song Kha Pa 5 
Commmentary on the Yogacara Doctrine öoƒ Mind, United States: State University of New York 
Press, 1993, Print. 

Vitanage, Gunaseela, “Buddhist ldeals oƒ @overnmenf” Buddhist Publication Soclety Bodhi Leaf 
No. 11. (2011): n.pag. Digital Transcription Source: BPS Transcription ProJect 

Walshe, Maurice, O'Connell, Mefftam Sufta: The Brahma-viharas. 2006 

Walter, Mariko Namba, “4nces£ors” Encyclopedia of Buddhism. Ed. Robert E. Buswell. 2003 
Print 

Willemen, Charles, “Dhar7ma and dharmas ” Encyclopedia of Buddhism. Ed. Robert E. Buswell. 
n.d. Print. 

Wittgenstein, Ludwlig, et al, Tracfatus Logico-Philosophicus: The German Text of Ludwig 
WIttgenstemn”s Logisch-Philosophische Abhandlung, 2nd ed. London: Routledge & Kegan Paul, 


1922. Print. 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 218 


The Buddhist Monastic Code I”: The Patimokkha Traininng Rules Translated and #xplained, 


2013, Web. 
http://dharmavoIcesforanimals.org 
http://www.buddha-vacana.org 
http://wwwW.accesstoInsight.org 
https://zh.wIkipedia.org 
http://www.buddhanet.net 
http://secularbuddhism.org 
http://secularbuddhism.org 
http://www.chinabuddhismencyclopedia.com 
http://ccbs.ntu.edu.tw 


http://wwwW.sutfas.net 


Ứng Dụng Phật Pháp trong Xã Hội Hiện Đại 219 


